BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


¡I1/0,|118 
II 


NÂNG CAO 


#4 NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


LÊ XUÂN TRỌNG (Tổng Chủ biên) 
NGUYÊN HỮU ĐĨNH (Chủ biên) 
LÊ CHÍ KIÊN - LÊ MẬU QUYÊN 


DA HỤC 
ÏÏ 


NÂNG CAO 
(Tái bản lân thứ bảy) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lần đầu : 

Biên tập tái bẳn : 

Biên tập mĩ thuật : 

Thiết kế sách : 

Minh họa và trình bày bìa : 
Sửa bản in : 

Chế bản : 


Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGƯT NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập GS.TS VŨ VĂN HÙNG 


VƯƠNG MINH CHÂU - HOÀNG KIỀU TRANG 

TRẦN NGỌC HUY - NGUYỄN VĂN NGUYÊN 

PHAN THU HƯƠNG 

NGUYỄN THỊ HỒNG VY 

NGUYỄN THỊ HỒNG VY 

TRẦN NGỌC HUY 

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


Trong sách có sử dụng một số hình ảnh minh hoạ của sách trong và ngoài nước. 


HOÁ HỌC 11 - NA cAo 


Mã số : NH107T4 

Số đăng kí KHXB : 01-2014/CXB/586-1062/GD. 
In............. cuốn, khổ 17 x 24 cm. 

In tại Công t¡ cổ phần in ................... 

In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 2014. 


„2/07 1 ¬ 
R1 — SỰ ĐIỆN LI 


T1 Khi các axit, bazơ và muối hoà tan trong nước xảy ra những 
hiện tượng gì 2? 


“1 Phản ứng xảy ra trong dung dịch nước có những đặc điểm gì ? 


A-rê-ni-uf (S. Arrhenius, 1859 -1927), 
người Thuy Điển, được giải Nô-ben 
về Hoá học năm 1903. 


Một loại máy đo pH được dùng trong 
phòng thí nghiệm 


SỰ ĐIỆN LÍ 


e Biết các khái niệm về sự điện li và chất điện li. 
e® Hiếu nguyên nhân tính dẫn điện cúa dung dịch chất điện li 
và cơ chế của quá trình điện li. 


I - HIỆN TƯỢNG ĐIỆN LI 
1. Thí nghiệm 


Chuẩn bị ba cốc : cốc a đựng nước cất, cốc b đựng dung dịch saccarozơ 
(C¡2H;2O¡¡). cốc c đựng dung dịch natri clorua (NaC]) rồi lắp vào bộ dụng cụ 
như hình 1.1. 


Hình 1.1. Bộ dụng cụ chứng minh tính dẫn điện của dung dịch 


Khi nối các đầu dây dẫn điện với cùng một nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở 
cốc đựng dung dịch NaCl bật sáng. Vậy dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước cất 
và dung dịch saccarozơ không dẫn điện. 


Nếu làm các thí nghiệm tương tự, người ta thấy NaCl rắn, khan ; NaOH rắn, khan ; 
các dung dịch ancol etylic (C;H;OH) ; glixerol (HOCH;CH(OH)CH;OH) không 
dẫn điện. Ngược lại các dung dịch axit, bazơ và muối đều dẫn điện. 


2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối trong nước 
Ngay từ năm 1887, A-rê-ni-ut đã giả thiết và sau này đã đ-ợc thực nghiệm đã xác 
nhận rằng : Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điên đ-ợc là do trong dung dịch 
của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion. 
Như vậy các axit, bazơ và muối khi hoà tan trong nước phân lI ra các Ion, nên 
dung dịch của chúng dẫn điện. 

Quá trình phân li các chất trong nước ra Ion là sự điện li. Những chất khi tan 
trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện l¡.C2 
Vậy axit, bazơ và muối là những chất điện lI. 


II - CƠ CHẾ CỦA OUÁ TRÌNH ĐIỆN LI 
1. Cấu tạo của phân tử H„O 
Phân tử H;O có cấu tạo như hình 1.2. Liên kết O — H là liên kết cộng hoá trị 


phân cực, cặp electron dùng chung lệch về phía oxi, nên ở oxi có dư điện tích 
âm, còn ở hiđro có dư điện tích dương. Vì vậy, phân tử H;O là phân tử có cực. 


hMI 


28" 


3) 


M 
Hình 1.2. a) Cấu tạo của phân tử nước ; b) Mô hình đặc của phân tử nước 


2. Quá trình điện li của NaCl trong nước 
NaCl là hợp chất ion, nghĩa là gồm những cation Na” và anion CI" liên kết với 
nhau bằng lực tĩnh điện. Khi cho NaCl tinh thể vào nước, những ion Na† và CI” 
trên bề mặt tinh thể hút về chúng các phân tử H„O (cation hút đầu âm và anion 
hút đầu dương). Quá trình tương tác giữa các phân tử nước có cực và các ion của 
muối kết hợp với sự chuyển động hỗn loạn không ngừng của các phân tử nước 


£2 Nhiều chất khi nóng chảy cũng phân li ra ion, nên ở trạng thái nóng chảy các chất này dẫn 
điện được. 


làm cho các ion Na† và CI” của muối tách dần khỏi tinh thể và hoà tan trong nước 
(hình 1.3). 


Hình 1.3. Sơ đồ quá trình phân li ra ion của tinh thể NaCl trong nước 


Từ sơ đồ trên ta thấy sự điện li của NaCl trong nước có thể được biểu diễn một 
cách đơn giản bằng phương trình điện l¡ như sau : 
NaC1 — Na† + CI” 


3. Quá trình điện li của HCI trong nước 
Phân tử hiđro clorua (HCTI) cũng là phân tử có cực tương tự phân tử nước. Cực 
dương ở phía hiđro, cực âm ở phía clo. 
Khi tan trong nước, các phân tử HCI hút về chúng những cực ngược dấu của các 
phân tử nước. Do sự tương tác giữa các phân tử nước và phân tử HCI, kết hợp với 
sự chuyển động không ngừng của các phân tử nước dẫn đến sự điện l¡ phân tử 
HCI ra các ion H” và CI' (hình 1.4). 


DM 


` 4 Ô . gạo 
2 No _*%@ _ê9 


Hình 1.4. Sơ đồ quá trình phân li ra ion của phân tử HCI trong nước 
((1) Thực tế trong dung dịch H” luôn tồn tại dưới dạng HO") 


Phương trình điện li của HCI trong nước như sau : 

HCI —› H + CỊL 
Trong các phân tử ancol etylic, saccarozơ, glixerol, có liên kết phân cực nhưng 
rất yếu, nên dưới tác dụng của các phân tử nước chúng không thể phân li ra ion 
được, chúng là các chất không điện li. 


BÀI TẬP 


1. 


Sự điện li, chất điện li là gì 2 Những loại chất nào là chất điện li 2 Lấy một số thí dụ về 
chất điện li và chất không điện li. 


. Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do nguyên nhân gì ? 


3. Trong số các chất sau, những chất nào là chất điện li 2 


H;S, SO;¿, Cl,, H;SOa, CH¿, NaHCO;, Ca(OH);, HF, CaH¿, NaCIO. 


. Chất nào sau đây không dẫn điện được ? 


A. KOI rắn, khan. C. MgCI; nóng chảy. 
B. KOH nóng chảy. D. HI trong dung môi nước. 


. Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hoà tan trong nước 2? 


A. MgCl, B. HCIO,.  C. CạH;zO, (glucozơ). D. Ba(OH),. 


. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được 2? 


A. HCI trong C¿H¿ (benzen). C. Ca(OH); trong nước. 
B. CH;COONa trong nước. D. NaHSO/¿ trong nước. 


._ Với chất điện li là hợp chất ion và hợp chất cộng hoá trị có cực thì cơ chế của quá trình 


điện li như thế nào ? 


PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI 


e® Hiếu độ điện li, cân bằng điện li là gì. 


e© Hiếu thế nào là chất điện li mạnh và chất điện li yếu. 


I - ĐỘ ĐIỆN LI 
1. Thí nghiệm 


Chuẩn bị hai cốc : một cốc đựng dung dịch HCI 0,10M, cốc kia đựng dung dịch 
CH;COOH 0,10M rồi lắp vào bộ dụng cụ như hình 1.1. Khi nối các đầu dây dẫn 
điện với cùng một nguồn điện, ta thấy bóng đèn ở cốc đựng dung dịch HCI sáng 
hơn so với bóng đèn ở cốc đựng dung dịch CH;COOH. 

Điều đó chứng tỏ rằng : nồng độ các ion trong dung dịch HCI lớn hơn nồng độ 
các ion trong dung dịch CH;COOH, nghĩa là số phân tử HCI phân li ra ion nhiều 
hơn so với số phân tử CH;COOH phân li ra ion. 


2. Độ điện li 


Để đánh giá mức độ phân li ra ion của chất điện l¡ trong dung dịch, người ta dùng 
khái niệm độ điện l1. 

Độ điện l¡ œ (anpha) của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và 
tổng số phân tử hoà tan (n,). 


œ=—— 
n 


O 
Độ điện li của các chất điện li khác nhau nằm trong khoảng 0 < œ < 1. Khi một 
chất có œ = 0, quá trình điện l¡ không xảy ra, đó là chất không điện li. Độ điện 
li thường được biểu diễn dưới dạng phần trăm. Thí dự, trong dung dịch 
CH;COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hoà tan chỉ có 2 phân tử phân l¡ ra ion, độ 
điện li là : 


œ= c, = 0,02 hay 2% 
100 


II - CHẤT ĐIỆN LI MẠNH VÀ CHẤT ĐIỆN LI YẾU 


1. Chất điện li mạnh 
Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước”), các phân tử hoà tan đều phân li 
ra ion. 
Vậy chất điện l¡ mạnh có œ = 1. Đó là các axit mạnh, như HCI, HNO:, HCIO,, 
H;SO/,... ; các bazơ mạnh, như NaOH, KOH, Ba(OH)„,... và hầu hết các muối. 
Trong phương trình điện l¡ của chất điện l¡ mạnh, người ta dùng một mũi tên chỉ 
chiều của quá trình điện li. 7 hí dụ : 


2_ 
Na,SO, —> 2Na” + SO£ 


Vì sự điện l¡ của Na;SO, là hoàn toàn, nên ta dễ dàng tính được nồng độ các ion 
do Na;SO/¿ phân li ra. 7í d„, trong dung dịch Na„;SO, 0,10M, nồng độ ion Na” 
là 0,20M và nồng độ ion SO2— là 0,10M. 


2. Chất điện li yếu 
Chất điện l¡ yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hoà tan 
phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. 
Vậy độ điện li của chất điện li yếu nằm trong khoảng 0 < œ < 1. 
Những chất điện l¡ yếu là các axit yếu, như CH;COOH, HCIO, H;S, HE, H;SO+, 
H;CO¿.... ; các bazơ yếu, như Bi(OH);, Mg(OH);,... Trong phương trình điện li 
của chất điện li yếu, người ta dùng hai mũi tên ngược chiều nhau. Thí dụ : 


CH.COOH = H”+CH,COO” 


a) Cân bằng điện li 
Sự điện l¡ của chất điện l¡ yếu là quá trình thuận nghịch, khi nào tốc độ phân l¡ 
và tốc độ kết hợp các ion tạo lại phân tử bằng nhau, cân bằng của quá trình điện 
li được thiết lập. Cân bằng điện li là cân bằng động. 
Giống như mọi cân bằng hoá học khác, cân bằng điện l¡ cũng có hằng số cân 
bằng K và tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê. 

b) Ảnh hưởng của sự pha loãng đến độ điện li 


Khi pha loãng dung dịch, độ điện li của các chất điện l¡ đều tăng. 


(#) Tất cả các chất đều ít nhiều tan trong nước. Thí dụ, ở 255C nồng độ bão hoà của BaSO, 
là 1,0.107” mol/1l, của AgCl là 1,2.10” mol/l, của CaCO; là 6,9.10”3 mol/I, của Fe(OH); là 
5,8.10ˆ5 mol/I. 


Thí dụ, ở 25°C độ điện li của CH;COOH trong dung dịch 0,10M là 1,32%, trong 
dung dịch 0,043M là 2% và trong dung dịch 0,010M là 4,11%. 

Có thể giải thích hiện tượng này như sau. Khi pha loãng dung dịch, các ion 
dương và âm của chất điện l¡ dời xa nhau hơn, ít có điều kiện va chạm vào nhau 
để tạo lại phân tử, trong khi đó sự pha loãng không cắn trở đến sự điện li của các 
phân tử. 


BÀI TẬP 

1. Độ điện li là gì ? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu ? Lấy một số thí dụ chất 
điện li mạnh, chất điện li yếu và viết phương trình điện li của chúng. 

2. Chất điện li mạnh có độ điện li 


A.œ=0. C.ơ <1. 

B.ơ=1. D.0<ơ<td1. 
3. Chất điện li yếu có độ điện li 

A.œ=0. C.0 < œ< 1. 

B.ơ=t1. D.ơ<0. 


4. NaF là chất điện li mạnh, HF là chất điện li yếu. Bằng phương pháp thực nghiệm nào 
có thể phân biệt được chúng 2 Mô tả phương pháp đó. 
5. Tính nồng độ mol của cation và anion trong các dung dịch sau : 
a) Ba(NO.); 0,10M. 
b) HNO;: 0,020M. 
c) KOH 0,010M. 
6*. a) Chứng minh rằng độ điện li œ có thể tính bằng công thức sau : 
` 
Trong đó C,„ là nồng độ mol của chất hoà tan, C là nồng độ mol của chất hoà tan 
phân li ra ion. 
b) Tính nồng độ mol của CH;COOH, CH„COO” và H' trong dung dịch CHẠCOOH 0,043M, 
biết rằng độ điện li œ của CHẠCOOH bằng 20%. 
7.. Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch : CH,COOH ¿> H” + CH;COO-~ 
Độ điện li œ của CHạCOOH sẽ biến đổi như thế nào ? 
a) Khi nhỏ vào vài giọt dung dịch HCI. 
b) Khi pha loãng dung dịch. 
c) Khi nhỏ vào vài giọt dung dịch NaOH. 


10 


AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI 


e Biết thế nào là axit, bazơ theo thuyết A-rê-ni-ut và thuyết Bron-stêt. 
e Biết viết phương trình điện li của các axit, bazơ và muối trong nước. 
e Biết hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ và sử dụng chúng để 


giải các bài tập đơn giản. 


I- AXIT VÀ BAZƠ THEO THUYẾT A-RÊ-NI-UT 
1. Định nghĩa 
a) Axit 
Axit là chất khi tan trong nước phân lï ra cation H”. 
Thí dụ:  HCI-> H*+CTƑ 
CH,COOH > H”+ CH,COO” 


Các dung dịch axit đều có một số tính chất chung, đó là tính chất của các cation 
H' trong dung dịch. 


b) Bazơ 
Bazơ là chất khi tan trong nước phân lï ra anion OH”. 
Thí dụ : NaOH -> Na” + OH” 


Các dung dịch bazơ đều có một số tính chất chung, đó là tính chất của các anion 
OH- trong dung dịch. 


2. Axit nhiều nấc, bazơ nhiều nấc 
a) Axit nhiều nấc 
Từ hai thí dụ trên ta thấy phân tử HCI cũng như phân tử CH;COOH trong dung 


dịch nước chỉ phân l¡ một nấc ra ion H”. Đó là các axit một nấc. Đối với axit 
H,PO, thì : 


+ =: — -3 
H,PO, = H + H,PO, ; K,=76.10 
HFO?£ H*HEDV ; K,=<6210” 
HPOT © H'+POT ; K;ạ=44107Ì 


Phân tử H;PO/¿ phân li ba nấc ra ion H”, H;PO, là axit ba nấc. 
Những axit khi tan trong nước mà phân tử phân li nhiều nấc ra ion H” là các axit 
nhiều nấc. 


11 


b) 


3. 


Bazơ nhiều nấc 
Phân tử NaOH khi tan trong nước chỉ phân l¡ một nấc ra ion OH~, NaOH là bazơ 
một nấc. Đối với Mg(OH); thì : 

Mg(OH), = Mg(OH)” + OH” 

Mg(OH)* = Mg”” +OH~ 


Phân tử Mg(OH); phân l¡ hai nấc ra ion OH", Mg(OH); là bazơ hai nấc. 
Những bazơ khi tan trong nước mà phân tử phân l¡ nhiều nấc ra ion OH- là các 
bazơ nhiều nấc. 


Hidroxit lưỡng tính 
Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, 
vừa có thể phân li như bazơ. 


Thí dụ : Zn(OH); là hiđroxit lưỡng tính : 
Zn(OH),  Zn“” +2OH— : Phân li theo kiểu bazơ 


Zn(OH)„ 2H” + ZnO7 °? : Phân li theo kiểu axit 


Để thể hiện tính axit của Zn(OH); người ta thường viết nó dưới dạng H;ZnO.. 
Một số hiđroxit lưỡng tính thường gặp là AI(OH);, Zn(OH);, Pb(OH);, Sn(OH)›, 
Cr(OH)+, Cu(OH)›. Chúng đều tan ít trong nước và lực axit, lực”) bazơ đều yếu. 


II - KHÁI NIỆM VỀ AXIT VÀ BA7ZƠ THEO THUYẾT BRON-STÊT 
1. Định nghĩa 


12 


Axit là chất nhường proton (H”). Bazơ là chất nhận proton. 
AxIt @ Bazơ + HT 
Thí dụ I: CH;COOH+HO c H;O”+CH;COO" 


Trong phản ứng này, CH;COOH nhường H” cho H;O, CH;COOH là axit ; 
H;O nhận H”, H;O là bazơ. Theo phản ứng nghịch CH;COO” nhận HỶ, 
CH;COO” là bazơ, còn HO” (ion oxoni) nhường H, HO” là axit. 


(*) Thực tế trong dung dịch tồn tại ion [Zn(OH) TÌnN : 
Zn(OH); + 2H;O [Zn(OH)„]“- +2H* 
(**) Lực axit hay lực bazơ được đánh giá bằng hằng số phân li K của axit hay bazơ đó. 


Thí dụ 2 : 
NH; + H,O = NH¿ + OH” 


NH; là bazơ, H;O là axit. Theo phản ứng nghịch NH¿ là axit và OH” là bazơ. 
Thí dụ 3 : 
HCO; + H,O © H,O” + CO2” 


HCO; và H,O' là axit, H,O và CO2 là bazơ. 


HCO; + H,O =c H,CO, +OH" 


HCO, và OH là bazơ, H;O và H,CO: là axit. lon HCO, vừa có thể nhường 
proton vừa có thể nhận proton, vậy HCO, là chất lưỡng tính. 


Nhận xét : s Phân tử HO có thể đóng vai trò axit hay bazơ. Vậy H;O là chất 
lưỡng tính. 
e Theo thuyết Bron-stêt, axit và bazơ có thể là phân tử hoặc ion. 


2. Ưu điểm của thuyết Bron-stêt 

Theo thuyết A-rê-ni-ut, trong phân tử axit phải có hiđro và trong nước phân li 
ra Ion H”, trong phân tử bazơ phải có nhóm OH và trong nước phân li ra ion OH. 
Vậy thuyết A-rê-ni-ut chỉ đúng cho trường hợp dung môi là nước. Ngoài ra, có 
những chất không chứa nhóm OH, nhưng là bazơ, như NH:, các amin thì thuyết 
A-rê-ni-ut không giải thích được. 

Thuyết Bron-stêt tổng quát hơn, nó áp dụng đúng cho bất kì dung môi nào có 
khả năng nhường và nhận proton, cả khi vắng mặt dung môi. Tuy nhiên, ở đây 
chúng ta chỉ nghiên cứu tính chất axit - bazơ trong dung môi nước, nên cả hai 
thuyết đều cho kết quả giống nhau. 


III - HẰNG SỐ PHÂN LI AXIT VÀ BAZƠ 

1. Hằng số phân li axit 
Sự điện li của axit yếu trong nước là quá trình thuận nghịch, ở trạng thái cân 
bằng có thể áp dụng biểu thức hằng số cân bằng cho nó. Thí dụ : 


CH.COOH e> H + CH.COO- (A)ì: _ [H']ICH;COO ] 
” : 7 +” [CH;COOHI 


13 


Trong đó : [H”], [CH:COO"] và [CH;COOH] là nồng độ mol của H*, CH;COO” 
và CH;COOH lúc cân bằng. 
Cân bằng trong dung dịch CH;COOH có thể viết : 


_ [H;O”][CH;COO' ] 
—— [CH;COOH] 
H;O trong cân bằng (2) là dung môi, trong dung dịch loãng nồng độ của HO 
được coi là hằng số, nên không có mặt trong biểu thức tính K. 

Phương trình (1) được viết theo thuyết A-rê-ni-ut, phương trình (2) được viết theo 
thuyết Bron-stêt. Hai cách viết này cho kết quả giống nhau, nghĩa là giá trị K 
như nhau, vì nồng độ H” hay nồng độ HO” trong dung dịch chỉ là một. 


CH2COOH + H;O = H:O† +CH:COO~ (2); K, 
3 2 3 3 


a 


K, là hằng số phân li axit. Giá trị K. chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ. 
Giá trị K, của axit càng nhỏ, lực axit của nó càng yếu. 

Thí dụ, ở 25°C, K, của CH:COOH là 1,75.10 và của HCIO là 5,0.10 Š. Vậy 
lực axit của HCIO yếu hơn của CH;COOH, nghĩa là nếu hai axit có cùng nồng 
độ mol và ở cùng nhiệt độ thì nồng độ mol của H” trong dung dịch HCIO nhỏ hơn. 


2. Hằng số phân li bazơ 
Thí dụ : NH: và CH;COO” ở trong nước đều là các bazơ yếu : 


_ [NH¿]|OH ] 


NHạ +H;O © NH¿+OH—;  Kẹ 
[NH;] 


— [|CHaCOOHIIOH ] 


CH;ạCOO" +H;O  CH;COOH+OH”; Kỹ ˆ 
[CH;COO-] 


[NH¿] , [OH ], [NH:], [CH:COOHI] và [CH2COO' ] là nồng độ mol của NH¿, 
OH,NH;, CH;COOH và CH;COO” lúc cân bằng ; 


K¿ là hằng số phân li bazơ. Giá trị K, chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ. 
Giá trị Ky của bazơ càng nhỏ, lực bazơ của nó càng yếu. 


IV - MUỐI 
1. Định nghĩa 


Muối là hợp chất, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH‡ ) 
và anion gốc axIt. 


14 


Thí dụ : 
(NH„);SO, — 2NH¿2 + SO{Z” 


NaHCO; -> Na” +HCO3 


Muối mà anion gốc axit không còn hiđro có khả năng phân l¡ ra ion H (hiđro 
có tính axit)? được gọi là muối trung hoà. Thí dụ : NaCl, (NH,);SO,, Na;CO-. 
Nếu anion gốc axit của muối vẫn còn hiđro có khả năng phân l¡ ra ion H”, thì 
muối đó được gọi là muối axit. Thí dụ : NaHCO:, NaH;PO,, NaHSO/. 

Ngoài ra có một số muối phức tạp thường gặp như muối kép : NaC1.KCI ; 
KCI.MgCI;.6H;O ;... phức chất : [Ag(NH;);]CI ; [Cu(NH;)„]SO, ;... 


2. Sự điện li của muối trong nước 
Hầu hết các muối (kể cả muối kép) khi tan trong nước phân l¡ hoàn toàn ra cation 
kim loại (hoặc cation NH2) và anion gốc axit (trừ một số muối như HgCl›, 
Hg(CN)›.... là các chất điện l¡ yếu). 


Thí dụ h + ĐC 
K;§O;¿ -$+2K* 3 SƠ 


NaC1. KCI —> Na* + KT +2CI” 

NaHSO¿ —› Na” + HSO2 
Nếu anion gốc axit còn chứa hiđro có tính axit, thì gốc này tiếp tục phân li yếu ra ion H”. 
Thí dụ : R n 
HSO;  H” + SO£ 
Phức chất khi tan trong nước phân l¡ hoàn toàn ra ion phức (được ghi trong dấu 
móc vuông), sau đó ion phức phân l¡ yếu ra các cấu tử thành phần. 
Thí dụ : 

[Ag(NH:);]CI —> [Ag(NH;) Ti +CI” 


[Ag(NHa);]”  Ag” + 2NH; 


(#) Trong gốc axit của một số muối (như Na;HPO:, NaH;PO;) vẫn còn hiđro, nhưng là muối 
trung hoà vì các hiđro đó không có khả năng phân li ra ion H”. 


15 


BÀI TẬP 


1. 


Phát biểu các định nghĩa axit và bazơ theo thuyết A-rê-ni-ut và thuyết Bron-stêt. Lấy 
các thí dụ minh hoạ. 


.. Thế nào là bazơ một nấc và nhiều nấc, axit một nấc và nhiều nấc, hiđroxit lưỡng tính, 


muối trung hoà, muối axit ? Lấy các thí dụ và viết phương trình điện li của chúng trong nước. 


.. Hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ là gì 2 Lấy thí dụ. 


4. Kết luận nào dưới đây là đúng theo thuyết A-rê—ni-ut 2 


A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit. 

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ. 

C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro và phân li ra H† trong nước là axit. 
D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử. 


.. Theo thuyết Bron-stêt thì nhận xét nào sau đây là đúng ? 


A. Trong thành phần của bazơ phải có nhóm OH. 

B. Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion. 

C. Trong thành phần của axit có thể không có hiđro. 
D. Axit hoặc bazơ không thể là ion. 


. Chọn câu trả lời đúng trong số các câu dưới đây : 


A. Giá trị K, của một axit phụ thuộc vào nồng độ. 
B. Giá trị K, của một axit phụ thuộc vào áp suất. 
C. Giá trị K, của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ. 
D. Giá trị K. của axit càng nhỏ lực axit càng mạnh. 


.. Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch : K,CO;, NaCIO, Na;HPO,, 


NazPO„, Na;S, NaHS, Sn(OH)s. 


.. Hãy cho biết các phân tử và ion sau là axit, bazơ hay lưỡng tính theo thuyết Bron-stêt : 


HI, CH.COO”, H,POz, PO”, NHạ, S””,HPOZ.. Giải thích. 


.. Viết biểu thức hằng số phân li axit K, hoặc hằng số phân li bazơ K, cho các trường hợp 


sau : HF ; CIO- ; NH¿ ;F-. 


10. Có hai dung dịch sau : 


16 


a) CH;COOH 0,10M (K, = 1,75.10-5). Tính nồng độ mol của ion H”. 
b) NHạ 0,10M (, = 1,80.10-Š). Tính nồng độ mol của ion OH”. 


SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC. pH. 
CHẤT CHÍ THỊ AXIT - BAZƠ 


® Hiếu tích số ion của nước là gì. 

e© Hiếu cách đánh giá độ axit và độ kiềm của các dung dịch theo 
nông độ ion HỶ và pH. 

e Biết màu của một số chất chỉ thị trong dung dịch ở các khoảng 
pH khác nhau. 


I- NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU 


1. Sự điện li của nước 


Bằng dụng cụ đo nhạy, người ta thấy nước cũng dẫn điện nhưng cực kì yếu. 
Nước là chất điện li rất yếu : HO  H” + OH” (1) 


2. Tích số ion của nước 


Từ phương trình (1) ta có thể viết được biểu thức hằng số cân bằng K của 
phản ứng : _ 
Ke= [H”][OH ] 
[H;O] 
Thực nghiệm đã xác định được rằng, ở nhiệt độ thường cứ 555 triệu phân tử nước 
chỉ có một phân tử phân li ra ion, nên [H;O] được coi là hằng số. Từ đó, đặt : 
Kh,o = KIH;O] = [H”].[OH ] 


Kh;o được gọi là tích số ion của nước, tích số này là hằng số ở nhiệt độ xác định. 


Ở 259C: đi 0) IH'HOH"I =1010”. tuy nhiên giá trị này còn được dùng 
ở nhiệt độ không khác nhiều với 259C 

Một cách gần đúng, có thể coi giá trị tích số ion của nước là hằng số cả trong 
dung dịch loãng của các chất khác nhau. 


Vì một phân tử H;O phân li ra một ion H” và một ion OH”, nên trong nước : 


[H*]=[OH”] = 41,0.10”1 =1,0.10 ”M 


Nước có môi trường trung tính, nên có thể định nghĩa : 
Môi trường trung tính là môi trường trong đó [H*] = [OH~] = 1,0.10F”M. 


17 


3. Ý nghĩa tích số ion của nước 

a) Môi trường axit 
Khi hoà tan axit vào nước, nồng độ H” tăng, nên nồng độ OH” phải giảm sao 
cho tích số ion của nước không đổi. 
Thí dụ, hoà tan axit vào nước để nồng độ H* bằng 1,0.10- M thì nồng độ 
OH là: 10.1074 1,0.10T1 


[OH' ] = ~= 10.10 "11M 
[H'] 10.10” 


Vậy môi trường axit là môi trường trong đó [H*] > [OH"] hay [H*] > 1,0.10”M. 
b) Môi trường kiềm 
Khi hoà tan bazơ vào nước, nồng độ OH” tăng, nên nồng độ HT phải giảm sao 


cho tích số ion của nước không đổi. Thí dụ, hoà tan bazơ vào nước để nồng độ 
OH- bằng 1,0.10-ẢM thì nồng độ H” là : 


-14 =.. 
[H']= 1,0.10 r 1,0.10 II 10.10 ?M 
[OH' ] 1,0.10” 


Vậy môi trường kiềm là môi trường trong đó : [H*] < [OH”] hay [H*] <1,0.10”M. 
Những thí dụ trên cho thấy, nếu biết nồng độ H” trong dung dịch nước, thì nồng 
độ OH- cũng được xác định và ngược lại. Vì vậy, độ axit và độ kiềm của dung 
dịch có thể được đánh giá chỉ bằng nồng độ HT : 


Môi trường trung tính : [H'] = 1,0.10 7M 
Môi trường axit : [H*] > 1,0.10”M 
Môi trường kiểm _: [H*] < 1,0.107M 


II - KHÁI NIỆM VỀ pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT —- BAZƠ 
1. Khái niệm về pH 
Như đã thấy ở trên, dựa vào nồng độ H trong dung dịch nước có thể đánh giá 
được độ axit và độ kiểm của dung dịch. Nhưng dung dịch thường dùng có nồng 
độ H† nhỏ, để tránh ghi nồng độ H” với số mũ âm, người ta dùng pH với quy 
ước như sau : 
[H*] = 1,0.10-PH)M. Nếu [H"] = 1,0.1072M thì pH = a. 


(*) Về mặt toán học pH = —Ig[H”] 


18 


Thí dụ :  [H*]= 1,0.10ÌM — = pH=1,00: môi trường axit. 
[H*f]=1,0107”M_ = pH= 7,00: môi trường trung tính. 
[H']= 1,0.10M_ = pH= 11,00 : môi trường kiểm. 

Thang pH thường dùng có giá trị từ I đến 14. 

Giá trị pH có ý nghĩa to lớn trong thực tế. Chẳng hạn, pH của máu người và động 

vật có giá trị gần như không đổi. Thực vật có thể sinh trưởng bình thường chỉ khi 

giá trị pH của dung dịch trong đất ở trong khoảng xác định đặc trưng cho mỗi 


loại cây. Tốc độ ăn mòn kim loại trong nước tự nhiên phụ thuộc rất nhiều vào pH 
của nước mà kim loại tiếp xúc. 


2. Chất chỉ thị axit - bazơ 
Chất chỉ thị axit-bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung 
dịch. 7hí dụ, màu của hai chất chỉ thị axit - bazơ là quỳ và phenolphtalein trong 
các khoảng pH khác nhau được đưa ra trong bảng 1.1. 


Bảng 1.1. Màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau 


Quỳ 


pH < 8,3 pH > 8,3 
không màu hồng) 


Phenolphtalein 


Trộn lẫn một số chất chỉ thị có màu biến đổi kế tiếp nhau theo giá trị pH, ta được 
hỗn hợp chất chỉ £hj vạn năng. Dùng băng giấy tẩm dung dịch hỗn hợp này có 
thể xác định được gần đúng giá trị pH của dung dịch (hình 1.5). 


HỊ 101 102 103 102 105 108 107 108 109 100 1012 102 M 


độ axit tăng trung tính độ kiềm tăng 


Hình 1.5. Màu của chất chỉ thị vạn năng (thuốc thử MERCK của Đức) ở các giá trị pH khác nhau 


Để xác định tương đối chính xác giá trị pH của dung dịch người ta dùng máy đo pH. 


(*) Trong dung dịch xút đặc màu hồng bị mất. 


19 


BÀI TẬP 


5; 


10. 


20 


. Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiểm theo nồng độ H” và pH. 
. Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-10M. Môi trường của dung dịch là 


A. axit B. kiềm C. trung tính D. không xác định được. 
._ Trong dung dịch HNO; 0,010M, tích số ion của nước là 

A. [H*][OH-] = 1,0.1014; B. [H*] [OH-] > 1,0.10-14; 

C. [H*] [OH-] < 1,0.10714; D. không xác định được. 
. Một dung dịch có [H*] = 4,2.10-3M, đánh giá nào dưới đây là đúng ? 

A. pH = 3,00; B. pH =4,00 ; 

C. pH < 3,00; D. pH > 4,00. 
. Một dung dịch có pH = 5,00, đánh giá nào dưới đây là đúng 2 

A. [H*] = 2,0.10-5M; B. [H*] = 5,0.10 ^M ; 

C. [H*] = 1,0.10-5M ; D.[H*]= 1,0.10^M. 


. K(CHaCOOH) = 1,75.10Š ; K(HNO;) = 4,0.10-“. Nếu hai axit có nồng độ mol bằng 


nhau và ở cùng nhiệt độ, khi quá trình điện li ở trạng thái cân bằng, đánh giá nào dưới 
đây là đúng 2 


A. [H]chacoon >[H luNo„ ›; B. [H”]cuacoon <[H”]uno, ; 


C. pH(CH;COOH) <pH(HNO.) ; D. [CHạCOO'] >[NO?]. 


.. Hai dung dịch axit đưa ra ở câu 6 có cùng nồng độ mol và ở cùng nhiệt độ, axit nào có 


độ điện li œ lớn hơn 2? 


.. Chất chỉ thị axit - bazơ là gì ? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung 


dịch ở các khoảng pH khác nhau. 
Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300,0 ml dung dịch có pH = 10,0 ? 
a) Tính pH của dung dịch chứa 1,46 g HCI trong 400,0 ml. 


b) Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100,0 ml dung dịch HCI 1,00M với 
400,0 ml dung dịch NaOH 0,375M. 


S⁄. liệu 


LAN —- pH VÀ SỰ SÂU RĂNG 


Răng được bảo vệ bởi lớp men cứng, dày khoảng 2 mm. Lớp men này là hợp chất 
Ca;(PO,)2OH và được tạo thành bằng phản ứng : 


5Ca?!+3POj +OH~ © Caz(POz):OH_ (1) 


Quá trình tạo lớp men này là sự bảo vệ tự nhiên của con người chống lại bệnh sâu răng. 
Sau bữa ăn, vi khuẩn trong miệng tấn công các thức ăn còn lưu lại trên răng tạo thành 
các axit hữu cơ như axit axetic, axit lactic. Thức ăn với hàm lượng đường cao tạo điều 
kiện tốt cho việc sản sinh ra các axit đó. 
Lượng axit trong miệng tăng, pH giám, làm cho phán ứng sau xảy ra : 

H”+OH-> HạO 
Khi nông độ OH” giảm, theo nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê, cân bằng (1) chuyến dịch theo chiều 
nghịch và men răng bị mòn, tạo điều kiện cho sâu răng phát triến. 
Biện pháp tốt nhất phòng sâu răng là ăn thức ăn ít chua, ít đường, đánh răng sau khi ăn. 
Người ta thường trộn vào thuốc đánh răng NaF hay SnF›, vì ion Fˆ tạo điều kiện cho phản 
ứng sau xảy ra : 


5Ca”" + 3PO 1 +E” + CaJPOad# 


Hợp chất Ca:(PO,„):F là men răng thay thế một phần Ca.(PO,)+OH. 

Ở nước ta, một số người có thói quen ăn trầu, việc này rất tốt cho việc tạo men răng theo 
phản ứng (1), vì trong trầu có vôi tôi (Ca(OH)s), chứa các ion Ca?† và OH” làm cho cân 
bằng (1) chuyến dịch theo chiều thuận. 


21 


LUYỆN TẬP 
Axit, bazơ và muối 


e© Cúng cố kiến thức về axit, bazơ và muối. 
e® Rèn luyện kĩ năng tính pH của các dung dịch axit một nấc 


và bazơ một nấc. 


I- KIẾN THÚC CẦN NẮM VỮNG 


1. Axit khi tan trong nước phân li ra cation H” (theo thuyết A-rê-ni-ut) hoặc axit là 
chất nhường proton H” (theo thuyết Bron-stêt). 


Bazơ khi tan trong nước phân li ra anion OH” (theo thuyết A-rê-ni-ut) hoặc bazơ 
là chất nhận proton H” (theo thuyết Bron-stêt). 


2. Chất lưỡng tính vừa có thể thể hiện tính axit, vừa có thể thể hiện tính bazơ. 

3. Hầu hết các muối khi tan trong nước phân l¡ hoàn toàn ra cation kim loại (hoặc 
cation NH/) và anion gốc axit. 

Nếu gốc axit còn chứa hiđro có tính axit, thì gốc đó tiếp tục phân l¡ yếu ra cation 
H” và anion gốc axI. 

4. Hằng số phân l¡ axit K, và hằng số phân li bazơ K, là các đại lượng đặc trưng 
cho lực axit và lực bazơ của axit yếu và bazơ yếu trong nước. 

5. Tích số ion của nước là Kho [HT] [OH”] = 1,0.10!* . Một cách gần đúng có 
thể coi giá trị của tích số này là hằng số cả trong dung dịch loãng của các chất 
khác nhau. 

6. Giá trị [HT] và pH đặc trưng cho các môi trường : 

Môi trường trung tính : [H*] = 1,0.10F7M hay pH = 7,00 
Môi trường axit : [HT] > 1,0.10F”M hay pH < 7,00 
Môi trường kiềm : [H*] < 1,0.10 7M hay pH > 7,00 

7. Màu của quỳ, phenolphtalein và chất chỉ thị vạn năng trong dung dịch ở các giá 

trị pH khác nhau (xem bảng 1.1 và hình 1.5). 


22 


II - BÀI TẬP 


1. 


Viết các biểu thức tính hằng số phân li axit K, hoặc hằng số phân li bazơ K, của các 


axit và bazơ sau : HCIO, BrO”, HNO., NO:. 


. Đối với dung dịch axit yếu HNO; 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá 


nào sau đây là đúng 2? 
A. pH > 1,00 ; B.pH=1,00; C.[H*]>[NO2] ; D. [H']< [NO]. 


.. Đối với dung dịch axit mạnh HNO; 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá 


nào sau đây là đúng 2 


A. pH < 1,00 ; B. pH > 1,00; C.[H*J= [NO] ; D. [H”]> [NO]. 

.. Độ điện li œ của axit yếu tăng theo độ pha loãng dung dịch. Khi đó giá trị của hằng số 
phân li axit KÔ 
A. tăng. B. giảm. C. không đổi. D. có thể tăng, có thể giảm. 


..a) Hoà tan hoàn toàn 2,4 g Mg trong 100,0 ml dung dịch HCI 2,1M. Tính pH của dung 


dịch thu được. 


b) Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn 40,0 ml dung dịch HCI 0,50M với 
60,0 ml dung dịch NaOH 0,50M. 


6. Viết phương trình điện li của các chất sau trong nước : MgSO¿, HCIO,, H„S, Pb(OH)„, LiOH. 


7. lon nào dưới đây là axit theo thuyết Bron-stêt 2 


A. SO ; B. NH‡ ; 6. NÓ D. SOf.. 


.. Theo thuyết Bron-stêt, ion nào dưới đây là bazơ ? 


A. Cu”; B. Fe?! ; C. BrO- ; D. Ag”. 


._ lon nào sau đây là lưỡng tính theo thuyết Bron-stêt 2 


A. Fe^' ; B. Al°!; C.HS"; D.CI. 


10. Tính nồng độ mol của ion H” trong dung dịch HNO; 0,10M, biết rằng hằng số phân li 


axit của HNO; là K, = 4,0.10 4. 


23 


PHẢN ÚNG TRAO ĐỔI ION TRONG 
DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI 


e© Hiếu bản chất và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong 
dung dịch các chất điện li. 

e Viết được phương trình ion rút gọn của phản ứng trong dung 
dịch các chất điện li. 


I- ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH 


1. 


24 


CÁC CHẤT ĐIỆN LI 


Phản ứng tạo thành chất kết tủa 
Thí nghiệm : Nhỏ dung dịch natri sunfat @Na;SO,) vào ống nghiệm đựng dung 
dịch bari clorua (BaCl,) thấy kết tủa trắng của BaSO/ xuất hiện : 

Na,SO,+BaCl -> 2NaCl + BaSO¿,} (1) 
Giải thích : Na„SO¿ và BaCL, đều dễ tan và phân li mạnh trong nước : 

Na;SO, -> 2Na†+ SO2- 

BaCl  -> Ba^'+2CL 
Trong số bốn ion được phân li ra chỉ có các ion Ba“ và SO2_ kết hợp được với 
nhau tạo thành chất kết tủa là BaSO/¿ (hình 1.6), nên thực chất phản ứng trong 
dung dịch là : 

Ba?' + SOT —> BaSO, } (2) 
Phương trình (2) được gọi là phương trình ion rút gọn của phản ứng (1). 
Phương trình 1on rút gọn cho biết bản chất của 
phản ứng trong dung dịch các chất điện ÌI. 
Cách chuyển phương trình hoá học dưới dạng 
phân tử thành phương trình 1on rút gọn như sau : 
e Chuyển tất cả các chất vừa dễ tan vừa điện li 
mạnh thành 1on, các chất khí, kết tủa, điện l¡ yếu 
để nguyên dạng phân tử. Phương trình thu được 
là phương trình ion đầy đủ, /hí dụ đối với phản 
ứng (1) ta có : 


Hình 1.6. Chất kết tủa BaSO, 


2Na†+ SO1— + Ba2*+ 2CI-—› BaSO, Ì + 2Na* + 2CI- 

e Lược bỏ những I1on không tham gia phản ứng, ta được phương trình ion rút gọn : 
Ba?*'+ SO/Z —› BaSO, | 

Từ phương trình này ta thấy rằng, muốn điều chế BaSO/¿ cần trộn hai dung dịch, 


một dung dịch chứa ion Ba“† và dung dịch kia chứa ion SO2- : 


2. Phản ứng tạo thành chất điện li yếu 


a) Phản ứng tạo thành nước 
Thí nghiệm : Chuẩn bị một cốc đựng 25 ml dung 
dịch NaOH 0,10M. Nhỏ vào đó vài giọt dung dịch 
phenolphtalein. Dung dịch có màu hồng (hình 1.7). 
Rót từ từ dung dịch HCI 0,10M vào cốc trên, vừa 
rót vừa khuấy cho đến khi mất màu. Phản ứng 
như sau :  HCI + NaOH —> NaCl + H;O 
Giải thích : NaOH và HCI đều dễ tan và phân lÍ „+7 Mau của Bhanolbhierein 
mạnh trong nước : trong môi trường kiểm 
NaOH -—> Na” + OH- 
HƠI -> H+CŒCI” 
Các ion OH- trong dung dịch NaOH làm cho phenolphtalein chuyển sang màu 
hồng. Khi cho dung dịch HCI vào dung dịch NaOH, chỉ có các ion H” của HCI 
phản ứng với các ion OH~ của NaOH tạo thành chất điện l¡ rất yếu là H,O. 
Phương trình ion rút gọn là : H+OH' -> H,O 


Khi màu của dung dịch trong cốc mất, đó là lúc các ion H” của HCI đã phản ứng 
hết với các ion OH" của NaOH. 
Phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ rất dễ xảy ra vì tạo thành 
chất điện l¡ rất yếu là HO. 
Chẳng hạn, Mg(OH); ít tan trong nước, nhưng dễ dàng tan trong dung dịch 
axIt mạnh : 

Mg(OH); (r) + 2H — Mg”* + 2H,O 


b) Phản ứng tạo thành axit yếu 


Thí nghiệm : Nhỏ dung dịch HCI vào ống nghiệm đựng dung dịch CH;COONa, 
axit yếu CH:COOH sẽ tạo thành. 


25 


26 


HCI + CH;COONa —> CH;COOH + NaC]l 
Giải thích : HCI và CH;COONa là các chất dễ tan và phân li mạnh : 

HCI — H*+CI” 

CH;COONa -> Na” + CH;COO” 
Trong dung dịch, các ion H” sẽ kết hợp với các ion CH;COO” tạo thành chất 
điện li yếu là CH;COOH (mùi giấm). Phương trình ion rút gọn : 

CH;COO”" + H” —› CH;COOH 


. Phản ứng tạo thành chất khí 


Thí nghiệm : Rót dung dịch HCI vào cốc đựng dung dịch Na„CO; ta thấy có bọt 
khí thoát ra : 

2HCI + Na;CO; —> 2NaCI + CO, + HO 
Giải thích : HCI và Na;CO; đều dễ tan và phân li mạnh : 

HƠI > H'+CTL” 

Na;CO;¿ —> 2Na†+ CO2. 


Các ion H” và CO2- trong dung dịch kết hợp với nhau tạo thành axit yếu là 
H;CO:. Axit này không bền bị phân huỷ ra CO, và H;O : 
H #(CU,. => HCCI 


H +HCO: — H;COa 


H;CO; -> CO/Ì + H;O 
Phương trình 1on rút gọn : 


2H +CO2 ->CO/Ï + H;O 


Phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit rất 


: Hình 1.8. Phản ứng tạo thành 
dễ xảy ra, vì vừa tạo thành chất điện l¡ rất yếu là chất khí CO; 


H;O, vừa tạo ra chất khí CO; tách khỏi môi trường 


phản ứng. Chẳng hạn, các muối cacbonat ít tan trong nước, nhưng dễ tan trong 
các dung dịch axit. 7í dụ, đá vôi (CaCO,) rất dễ tan trong dung dịch HCI (hình 1.8). 


CaCO; (r) + 2HCI —> CO,Ÿ + HO + CaCl, 


Phương trình 1on rút gọn : 
CaCO:(r) + 2H —› Ca”† + CO, + H;O 
Kết luận : 
a) Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện l¡ là phản ứng giữa các Ion. 
b) Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion 
kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau : 
e Chất kết tủa. 
e Chất điện l¡ yếu. 
e Chất khí. 


II- PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN CỦA MUỐI 


1. 


Khái niệm sự thuỷ phân của muối 

Nước nguyên chất có pH = 7,0 nhưng nhiều muối khi tan trong nước làm cho pH 
biến đổi, điều đó chứng tỏ muối đã tham gia phản ứng trao đổi ion với nước làm 
cho nồng độ HT trong nước biến đổi. Phản ứng trao đổi ion giữa muối và nước 
là phản ứng thuỷ phân của muối. 


. Phản ứng thuỷ phân của muối 


Thí dụ 1: Khi xác định pH của dung dịch CH;COONa trong nước, ta thấy pH > 7,0. 
Điều này được giải thích như sau : CH;COONa hoà tan trong nước phân li ra ion 
theo phương trình CH;COONa —> Na” + CH;COO”. Anion CH;COO” phản ứng 
với H;O tạo ra chất điện li yếu CH;COOH. Phương trình ion rút gọn : 
CH;COO" + HOH > CH;COOH + OH” 
Các anion OH” được giải phóng, nên môi trường có pH > 7,0. Sản phẩm phản 
ứng là axit (CH2COOH) và bazơ (OH ), do đó có phản ứng ngược lại. Cation 
Na” trong muối CH;COONa là cation của bazơ mạnh (NaOH), nên không phản 
ứng với nước. 
Thí dụ 2: pH của dung dịch Fe(NO¿)x nhỏ hơn 7,0 vì cation FeŸ* được tạo ra do 
sự điện l¡ của Fe(NO;)x tác dụng với H;O tạo thành chất điện l¡ yếu là Fe(OH)“* 
và giải phóng các ion H” : 
Fe*+HOH ¿> Fe(OH)2 + H† 
Nồng độ H” tăng lên, nên dung dịch có pH < 7,0. Phản ứng là thuận nghịch vì 
Fe(OH)”T là bazơ, còn H” là axit, nên có phản ứng ngược lại. lon NO: là gốc của 
axit mạnh (HNO2), nên không phản ứng với nước. 


27 


Thí dụ 3 : Khi hoà tan (CH;COO);Pb trong nước, cả hai ion Pb” và CH;COO” 
đều bị thuỷ phân. Môi trường là axit hay kiểm phụ thuộc vào độ thuỷ phân của 
hai Ion. 

Thí dụ 4 : Những muối axit như NaHCO;:, KH;PO,, K;HPO, khi hoà tan trong 
nước phân ÏI ra các anion HCO; P2 EO HPO/. Các 1on này là lưỡng tính. 
Chúng cũng phản ứng với H;O, môi trường của dung dịch tuỳ thuộc vào bản chất 
của anion. 

Kết luận : 

a) Khi muối trung hoà tạo bởi cation của bazơ mạnh và anion gốc axit yếu tan trong 
nước thì gốc axit yếu bị thuỷ phân, môi trường của dung dịch là kiềm (pH > 7,0). 
Thí dụ : CH;COONa; KzŠ ; Na;CO:. 

b) Khi muối trung hoà tạo bởi cation của bazơ yếu và anion gốc axit mạnh, tan 
trong nước thì cation của bazơ yếu bị thuỷ phân làm cho dung dịch có tính axit 
(pH < 7,0). 

Thí dụ : Fe(NO,);, NH,CI, ZnBr.. 

c) Khi muối trung hoà tạo bởi cation của bazơ mạnh và anion gốc axit mạnh tan 
trong nước các ion không bị thuỷ phân, môi trường của dung dịch vẫn trung tính 
[HH = 70). 

Thí dụ : NaCl, KNO:, KIL. 

d) Khi muối trung hoà tạo bởi cation của bazơ yếu và anion gốc axit yếu tan 
trong nước cả cation và anion đều bị thuỷ phân. Môi trường của dung dịch phụ 
thuộc vào độ thuỷ phân của hai Ion. 


BÀI TẬP 


1: 


2. 


28 


Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì ? 
Lấy các thí dụ minh hoạ. 


Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa 
các cặp chất sau : 

a) Fe,(SO,)¿ + NaOH b) KNO; + NaCI 

c) NaHSO¿ + NaOH d) Na;HPO/ + HCI 

e) Cu(OH); (r) + HCI g) FeS (r) + HCI 

h) Cu(OH)z(r) + NaOH (đặc) ¡) Sn(OH)s(r) + H„SO„ 


3. Hãy điều chế kết tủa CuS bằng ba phản ứng trao đổi ion khác nhau xảy ra trong dung 
dịch. Từ đó rút ra bản chất của phản ứng trong các dung dịch này. 

4. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết 
A. những ion nào tồn tại trong dung dịch. 

B. nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất. 
C. bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li. 
D. không tồn tại các phân tử trong dung dịch các chất điện li. 

5. a) Dùng phản ứng hoá học để tách cation Ca?" ra khỏi dung dịch chứa NaNO; và 
Ca(NO;);. 

b) Dùng phản ứng hoá học để tách anion Br- ra khỏi dung dịch chứa KBr và KNO¿. 

6. Một trong các nguyên nhân gây bệnh đau dạ dày là do lượng axit HCI trong dạ dày quá 
cao. Để giảm bớt lượng axit, người ta thường uống dược phẩm Nabica (NaHCO;). Viết 
phương trình ion rút gọn của phản ứng xảy ra. 

7. Khi nhúng cặp điện cực vào cốc đựng dung dịch H„SO¿ trong bộ dụng cụ như ở hình 1.1 
rồi nối các dây dẫn điện với nguồn điện, bóng đèn sáng rõ. Sau khi thêm vào cốc đó 
một lượng dung dịch Ba(OH);, bóng đèn sáng yếu đi. Nếu cho dư dung dịch Ba(OH)„ 
vào, bóng đèn lại sáng rõ. Giải thích. 

8. Viết phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion 
trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau (hình 1.9) : 

a) CuS ; b) CdS ; c) MnS ; d) ZnS ; e) FeS. 


a) b) c) d) ©) 
Hình 1.9 


9. Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm 2 


A.AgNO.; B.NaClO.; C€.KạCO;;  D.§nCI;. 
10. Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường axit 2 
A.NaNO,; B.KCIO,;  C.Na¿PO,; D.NH,CI 


11. Tính nồng độ H (mol/l) trong các dung dịch sau : 
a) CHạCOONa 0,10M (K, của CHạCOO- là 5,71.10 19) ; 


b) NH„CI 0,10M (K, của NH¿ là 5,56.10”10). 


29 


LUYỆN TẬP 

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch 
các chất điện li 

e Cúng cố kiến thức về điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong 


dung dịch các chất điện li. 


e Rèn luyện kĩ năng viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng. 


I- KIẾN THÚC CẦN NẮM VỮNG 


1. 


3. 


Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết 
hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau : 

a) Chất kết tủa. 

b) Chất điện l¡ yếu. 

c) Chất khí. 


. Phản ứng thuỷ phân của muối là phản ứng trao đổi ion giữa muối và nước. Chỉ 


những muối chứa gốc axit yếu hoặc (và) cation của bazơ yếu mới bị thuỷ phân. 
Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất 
điện li. Trong phương trình 1on rút gọn của phản ứng, người ta lược bỏ những 1on 
không tham gia phản ứng, còn những chất kết tủa, điện l¡ yếu, chất khí được giữ 
nguyên dưới dạng phân tử. 


II - BÀI TẬP 


1. Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các 


30 


cặp chất sau : 


a) MgSO¿ + NaNO;, ; b) Pb(NO;); + HS ; 

c) Pb(OH);„ + NaOH ; d) Na;SO; + H.O ; 

e) Cu(NO.); + H.O ; g) Ca(HCO;); + Ca(OH); ; 
h) Na;SO; + HCI ; ¡) Ca(HCO.); + HCI 


. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi 


A. các chất phản ứng phải là những chất dễ tan. 
B. một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ của chúng. 


C. phản ứng không phải là thuận nghịch. 
D. các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh. 

3. Rau quả khô được bảo quản bằng khí SO; thường chứa một lượng nhỏ hợp chất có gốc 
SOZ”. Để xác định sự có mặt của các ion SO2¬ trong rau quả, một học sinh ngâm một 
ít quả đậu trong nước. Sau một thời gian lọc lấy dung dịch rồi cho tác dụng với dung 
dịch H;O; (chất oxi hoá), sau đó cho tác dụng tiếp với dung dịch BaCI,. Viết các 
phương trình ion rút gọn của các phản ứng đã xảy ra. 

4. Những hoá chất sau thường được dùng trong công việc nội trợ : muối ăn, giấm, bột nở 
(NH„HCO,), phèn chua (KAI(SO,)s.12H„O), muối iot (NaCI + KI). Hãy dùng các phản 
ứng hoá học để phân biệt chúng. Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng. 

5. Hoà tan hoàn toàn 0,1022 g một muối kim loại hoá trị hai MCO;: trong 20,00 mi dung 
dịch HCI 0,080M. Để trung hoà lượng HCI dư cần 5,64 ml dung dịch NaOH 0,10M. 
Xác định kim loại M. 

6. Dung dịch chất nào dưới đây có pH = 7,0 2? 


A. SnQl. ; B. NaF ; C. Cu(NO,), : D. KBr. 
7. Dung dịch chất nào sau đây có pH < 7,0 2? 
A. KT; B. KNO. ; C. FeBr, ; D. NaNO:. 


8. Dung dịch chất nào ở câu 7 có pH > 7,0 2? 

9. Viết phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion 
trong dung dịch để tạo thành từng kết tủa sau (hình 1.10) : 
a) Cr(OH); ; b) AlI(OH); ; c) Ni(OH);. 


8) b) ©) 
Hình 1.10 


10. Tính nồng độ mol của các ion H* và OH” trong dung dịch NaNO; 1,0M, biết rằng 
hằng số phân li bazơ của NO; là K, = 2,8.10 T1. 


31 


THỤC HÀNH 

Tính axit - bazơ. Phản ứng trao đổi 

ion trong dung dịch các chất điện li 

e© Cúng cố các kiến thức về axit - bazơ và điều kiện xảy ra 
phản ứng trao đối ion trong dung dịch các chất điện li. 


e® Rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm trong ống nghiệm 
và với lượng nhỏ hoá chất. 


I- NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 


Thí nghiệm 1 : Tính axit - bazơ 

a) Đặt một mẩu giấy chỉ thị pH lên mặt kính đồng hồ. Nhỏ lên mẩu giấy đó một 
giọt dung dịch HCI 0,10M. So sánh màu của mẩu giấy với mẫu chuẩn để biết 
giá trị pH. 

b) Lầm tương tự như trên, nhưng thay dung dịch HCI lần lượt bằng từng dung 
dịch sau : NHACI, CH;COONa, NaOH đều có nồng độ 0,10 mol/1. Giải thích. 
Thí nghiệm 2 : Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li 

a) Cho khoảng 2 ml dung dịch Na;CO; đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml 
dung dịch CaCL, đặc. Nhận xét hiện tượng xảy ra. 

b) Hoà tan kết tủa thu được ở thí nghiệm (a) bằng dung dịch HCI loãng. Quan 
sát các hiện tượng xảy ra. 

c) Cho vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch NaOH loãng. Nhỏ vào đó vài 
giọt dung dịch phenolphtalein. Nhận xét màu của dung dịch. Nhỏ từ từ dung dịch 
HCI loãng vào ống nghiệm trên, vừa nhỏ vừa lắc cho đến khi mất màu. Giải thích 
hiện tượng xảy ra. 

d) Điều chế kết tủa Zn(OH); bằng các dung dịch ZnSO, và NaOH. Lấy một ít 
kết tủa thu được vào ống nghiệm. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào cho đến dư. 
Quan sát các hiện tượng xảy ra. 

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm dưới 
dạng phân tử và ion rút gọn. 


II - VIẾT TƯỜNG TRÌNH 


32 


02 2 


NHÓM NLTƠ 


“1 Nhóm nitơ gồm những nguyên tố nào ? Vị trí của chúng trong 
bảng tuần hoàn có liên quan như thế nào với cấu tạo nguyên tử 
và phân tử của chúng ? 

f1 Các đơn chất và hợp chất của nitơ, photpho có những tính 
chất cơ bản nào ? Dựa trên cơ sở lí thuyết đã học giải thích 
những tính chất đó như thế nào ? 

T1 Làm thế nào điều chế được nitơ, photpho và một số hợp chất 
quan trọng của chúng ? 


Nhà máy phân đạm Phú Mỹ 


33 


3 KHÁI OUÁT VỀ NHÓM NITƠ 


e Biết được nhóm nitơ gồm những nguyên tố nào. 
e Biết được tính chất của các nguyên tố trong nhóm liên quan như 
thế nào với cấu hình electron nguyên tử, bán kính nguyên tử và 


độ âm điện của các nguyên tố đó. 


I - VỊ TRÍ CỦA NHÓM NITƠ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN 


Nhóm nitơ gồm các nguyên tố : nitơ (N), photpho (P), asen (As), antimon (Sb) 
và bitmut (Bi). Chúng đều thuộc các nguyên tố p. 


Bảng 2.1. Một số tính chất của các nguyên tố nhóm nitơ 


Nitơ Photpho Asen Antimon Bitmut 


Số hiệu nguyên tử r 15 S6) 51 83 


Nguyên tử khối 14,01 30,97 74,92 121,75 208,98 


Cấu hình electron lớp ngoài 
GIÁ 2s22p3 3s23p3 4s24p3 Bs25p3 6s2@pŠ 


cùng 
Bán kính nguyên tử (nm) 0,070 0,110 0,121 0,140 0,146 
Độ âm điện 3,04 2,19 2,18 2,05 2,02 


Năng lượng ion hoá thứ nhất 
(kJ/mol) 


1402 1012 947 834 703 


II - TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM NITƠ 


1. Cấu hình electron nguyên tử 


Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử là ns”np” (có 5 electron) 


34 


Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của các nguyên tố nhóm nitơ có 3 electron 
độc thân, do đó trong một số hợp chất chúng có hoá trị ba. 

Đối với nguyên tử của các nguyên tố P, As, Sb và Bi ở trạng thái kích thích, một 
electron trong cặp electron của phân lớp ns có thể chuyển sang obitan d trống 
của phân lớp nd. 


n —— MHHNBNB m TqH.HLLTL 
Mối nd nd 
npŠ np 


ns2 nsl 


Như vậy, ở trạng thái kích thích nguyên tử của các nguyên tố này có 5 electron 
độc thân nên có thể có hoá trị năm trong các hợp chất. 


2. Sự biến đổi tính chất của các đơn chất 

a) Tính oxi hoá —- khử 
Trong các hợp chất, các nguyên tố nhóm nitơ có số oxi hoá cao nhất là +5. Ngoài 
ra, chúng còn có các số oxi hoá +3 và —3. Riêng nguyên tử nitơ còn có thêm các 
số oxI hoá +l, +2, +4. 
Do có khả năng giảm và tăng số oxi hoá trong các phản ứng hoá học, nên nguyên tử 
các nguyên tố nhóm nitơ thể hiện tính oxi hoá và tính khử. Khả năng oxi hoá 
giảm dần từ nitơ đến bitmut, phù hợp với chiều giảm độ âm điện của nguyên tử các 
nguyên tố trong nhóm. 

b) Tính kim loại — phi kim 
Đi từ nitơ đến bitmut, tính phi kim của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính 
kim loại tăng dần. NHơ, photpho là các phi kim. Asen thể hiện tính phi kim trội 
hơn tính kim loại. Antimon thể hiện tính kim loại và tính phi kim ở mức độ gần 
như nhau, còn ở bitmut tính kim loại trội hơn tính phi kim. 


3. Sự biến đổi tính chất của các hợp chất 


a) Hợp chất với hiđro 


Tất cả các nguyên tố nhóm nitơ đều tạo được hợp chất khí với hiđro (hiđrua), có 
công thức chung là RH¿. Độ bền nhiệt của các hiđrua giảm dần từ NH; đến 
BIH:. Dung dịch của chúng không có tính axit. 


35 


b) 


Oxit và hiđroxit 


Từ nitơ đến bitmut, tính axit của các oxit và hiđroxit tương ứng giảm dần đồng 
thời tính bazơ của chúng tăng dần. Độ bền của các hợp chất với số oxi hoá +3 
tăng, còn độ bền của các hợp chất với số oxi hoá +5 nói chung giảm. Các oxit 
của nitơ và photpho với số oxi hoá +5 (N;O¿, PO.) là oxit axit, hiđroxit của 
chúng là các axit (HNO¿, H„PO,). Trong các oxit với số oxi hoá +3 thì As„Os là 
oxiIt lưỡng tính, tính axit trội hơn tính bazơ ; Sb,„O, là oxit lưỡng tính, tính bazơ 
trội hơn tính axit, còn Bi,O;¿ là oxit bazơ, tan dễ đàng trong dung dịch axit và 


hầu như không tan trong dung dịch kiềm. 


BÀI TẬP 


1. 


Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố asen, antimon và bitmut ở trạng 
thái cơ bản và trạng thái kích thích. 


. Dựa vào độ âm điện của các nguyên tố, hãy giải thích : 


a) Tại sao từ nitơ đến bitmut tính phi kim của các nguyên tố giảm dần 2? 


b) Tại sao tính phi kim của nitơ yếu hơn so với oxi và càng yếu hơn so với flo ? 


3. Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hoá -3, +3, +5. 


4. Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hoá trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố 


36 


còn lại hoá trị tối đa của chúng là 5 2? 


. Lập các phương trình hoá học sau và cho biết As, Bi và Sb„O2 thể hiện tính chất gì ? 


a) As + HNO, -› Hạ AsO„ + NO; + H„O 
b) Bi + HNO; -> Bi(NO;)¿+ NO + H„O 
c) Sb,O, + HCI —› SbCI; + HO 

d) Sb„O„ + NaOH —› NaSbO; + H,O 


NITƠ 


e© Hiếu cấu tạo phân tử, các tính chất vật lí và hoá học của nitơ. 
e Biết phương pháp điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm, trong 
công nghiệp và ứng dụng của nitơ. 


I- CẤU TẠO PHÂN TỬ 


Nguyên tử nitơ có cấu hình 
electron 1s”2s”2pỶ, phân lớp 
ngoài cùng có 3 electron độc 
thân. Hai nguyên tử nitơ liên 
kết với nhau bằng ba liên kết 
cộng hoá trị không có cực, tạo 
thành phân tử N.. 


Công thức electron :N::N: 


Công thức cấu tạo N=N 


II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Ở điều kiện thường, nitơ là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ 
hơn không khí, hoá lỏng ở —1969C, hoá rắn ở —210°C. Khí nitơ tan rất ít trong 
nước (ở điều kiện thường, 1 lít nước hoà tan được 0,015 lít khí nitơ). Nitơ không 
duy trì sự cháy và sự hô hấp. 


III - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Vì có liên kết ba với năng lượng liên kết lớn (E- = 946 kJ/mol) nên phân tử 
nitơ rất bền. Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoá học nhưng ở nhiệt độ 
cao nitơ trở nên hoạt động hơn và có thể tác dụng với nhiều chất. 

Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn chỉ nhỏ hơn độ âm điện của flo, clo và oxi. 
Tuỳ thuộc vào chất phản ứng mà nitơ thể hiện tính oxi hoá hay tính khử. Tuy 
nhiên, tính oxi hoá vẫn trội hơn tính khử. 


1. Tính oxi hoá 


a) Tác dụng với hidro 


Ở nhiệt độ cao (trên 400°C), áp suất cao và có chất xúc tác, nitơ tác dụng trực 
tiếp với hiđro tạo ra khí amoniac. Đây là phản ứng thuận nghịch và toả nhiệt. 


37 


b) 


0 (ÔP = 
N;+3H;, ——= 2NH,  ; AHE-92kJ] 
Tác dụng với kim loại 
SỞ nhiệt độ thường, nitơ chỉ tác dụng với kim loại liti, tạo thành liti nitrua : 
0 —3 
6LI + N; —> 2LI:N 
SỞ nhiệt độ cao, nitơ tác dụng với một số kim loại như Ca, Mg, AI,... 
0 _ -3 
3Mg+ Na ——> Mg:N2 (magle nitrua) 
Trong các phản ứng với hiđro và kim loại, số oxi hoá của nitơ giảm : nitơ thể 
hiện tính oxi hoá. 


2. Tính khử 


38 


Ở nhiệt độ khoảng 3000°C (hoặc nhiệt độ của lò hồ quang điện), nitơ kết hợp 
trực tiếp với oxi tạo ra khí nitơ monooxit (NO) : 
0 t0 +2 
NÑ;+O, <————” 2NO h AH = +I80 kJ 


Đây là phản ứng thuận nghịch và thu nhiệt. Ở phản ứng này, số oxi hoá của nitơ 
tăng, nitơ thể hiện tính khử. 

Trong thiên nhiên, khí NO được tạo 
thành khi có cơn giông (hình 2.1). 

Ở điều kiện thường, khí NO không màu 
kết hợp ngay với oxi trong không khí, 
tạo ra khí nitơ đioxit (ÑO,) màu nâu đỏ. 


+2 +4 
2NO +O;->2NO; 


Các oxit khác của nitơ như NO, Ñ;O¿, 
N;O; không điều chế được từ phản ứng 
trực tiếp giữa nitơ và OXI. 


Hình 2.1. Trong cơn giông, sấm sét cung 
cấp năng lượng cho phản ứng giữa N; và O›„ 
tạo thành NO 


IV - TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ 
1. Trạng thái tự nhiên 
Trong tự nhiên, nitơ tồn tại ở dạng tự do và dạng hợp chất. 
e Ở dạng tự do, nitơ chiếm khoảng 80% thể tích của không khí. Nitơ trong tự 
nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị: ýN (99,63%) và ÿN (0,37%). 
«Ở dạng hợp chất, nitơ có nhiều trong khoáng vật natri nitrat ÑNaNO,) với tên 


gọi là điêm tiêu nafri. Nitơ còn có trong thành phần của protein, axit nucleic,... 
và nhiều hợp chất hữu cơ khác. 


2. Điều chế 

a) Trong công nghiệp 
Trong công nghiệp, nitơ được sản xuất bằng phương pháp chưng cất phân đoạn 
không khí lỏng. Sau khi đã loại bỏ CO, và hơi nước, không khí được hoá lỏng 
dưới áp suất cao và nhiệt độ thấp. Nâng dần nhiệt độ không khí lỏng đến —196°C 
thì nitơ sôi và được tách khỏi oxi lỏng vì oxi có nhiệt độ sôi cao hơn (—183°C). 
Khí nitơ được vận chuyển trong các bình thép, nén dưới áp suất 150 atm. 

b) Trong phòng thí nghiệm 
Người ta điều chế một lượng nhỏ nitơ tỉnh khiết bằng cách đun nóng nhẹ dung 
dịch bão hoà muối amonl nitrit (muối amonI của axIf nItro) : 


Ø 
NH,NO;, ———> N;+2H;O 


Có thể thay muối amoni nitrit kém bền bằng dung dịch bão hoà của muối natri 
nifrit (NaNO,) và amoni clorua (NH,C]) : 


NH„CI + NANO; ———> N¿ + NaCl + 2H2O 


V - ỨNG DỤNG 


Nguyên tố nitơ là một trong những thành phần dinh dưỡng chính của thực vật. 
Trong công nghiệp, phần lớn lượng nitơ sản xuất ra được dùng để tổng hợp 
amoniac, từ đó sản xuất phân đạm, axit nitric,... Nhiều ngành công nghiệp như 
luyện kim, thực phẩm, điện tử,... sử dụng nitơ làm môi trường trơ. NÑitơ lỏng được 
dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học khác. 


39 


BÀI TẬP 


40 


. lon nitrua NỶ” có cấu hình electron giống cấu hình electron nguyên tử của khí trơ nào, 


của ion halogenua và của ion kim loại kiềm nào ? Hãy viết cấu hình electron của chúng. 


._ Trình bày cấu tạo của phân tử N;. Vì sao ở điều kiện thường N; là một chất trơ 2 Ở điều 


kiện nào N; trở nên hoạt động hơn ? 


.. Xuất phát từ nhiệt phân li thành nguyên tử (AH) của các phân tử cho dưới đây, hãy cho 


biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia phản ứng hoá học khó 
nhất và chất nào dễ nhất ? Vì sao 2 

N;->2N; AH = +946 kJ/mol 

H;->2H; AH = +431,8 kJ/mol 

O;->›2O;  AH = +491 kJ/mol 

CI, — 2CI ; AH = +238 kJ/mol. 


.. Nêu những tính chất hoá học đặc trưng của nitơ và dẫn ra những phản ứng hoá học để 


minh hoa. 


. Bằng thí nghiệm nào có thể biết được nitơ có lẫn một trong những tạp chất : clo, hiđro 


clorua, hiđro sunfua ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 


.. Trộn 200,0 mi dung dịch natri nitrit 3,0M với 200,0 ml dung dịch amoni clorua 2,0M rồi 


đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra 
(đo ở đktc) và nồng độ mol của các muối trong dung dịch sau phản ứng. Giả thiết 


thể tích của dung dịch biến đổi không đáng kể. 


AMONIAC VÀ MUỐI AMONI 


e Biết được tính chất vật lí, hoá học của amoniac (NH:) và 
muối amoni. 

e Biết rõ vai trò quan trọng của amoniac và muối amoni trong 
đời sống và trong sản xuất. 

e© Vận dụng nguyên lí chuyến dịch cân bằng đế giải thích các 
điều kiện của phản ứng tống hợp amoniac từ nitơ và hiđro. 


A. AMONIAC 


I- CẤU TẠO PHÂN TỬ 


Do có ba electron độc thân, nên nguyên 
tử nitơ trong phân tử amoniac tạo thành 
ba liên kết cộng hoá trị với ba nguyên 
tử hiđro. 

Phân tử NH; có cấu tạo hình chóp, với 
nguyên tử nitơ ở đỉnh, đáy là một tam 
giác mà đỉnh là ba nguyên tử hiđro 
(hình 2.2). Ba liên kết N - H đều là liên 
kết có cực, các cặp electron chung đều 
lệch về phía nguyên tử nitơ. Do đó, 
NH;: là phân tử có cực : ởN có dư điện 
tích âm, ở các nguyên tử H có dư điện 


„ Hình 2.2. Sơ đồ cấu tạo của phân tử 
tích dương. amoniac 


II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


e Amoniac là chất khí không màu, mùi khai và sốc, nhẹ hơn không khí nên có 
thể thu khí NH; bằng cách đẩy không khí (úp ngược bình). 


41 


e Khí NH; tan rất nhiều trong nước : 1 lít nước NHạ 
ở 20°C hoà tan được khoảng 800 lít khí NHà. 
Thí nghiệm ở hình 2.3 chứng minh tính tan 
nhiều của NH; trong nước. Do tan nhiều trong 
nước, áp suất của khí NH: trong bình giảm đột 


ngột, nước trong cốc bị hút vào bình qua ống ` 
ước có pha 


thuỷ tinh vuốt nhọn, phun thành các tia nước phenolphtalein 


có màu hồng. 
® Amoniac tan trong nước tạo thành dung dịch „2s Tnụ iiBPblli.0š thi lah 
amonlac. Dung dịch amomiac đậm đặc thường nhiều của NH; trong nước 


có nồng độ 25% (D = 0,91 g/cm)). 


III - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Tính bazơ yếu 
a) Tác dụng với nước 


Khi tan trong nước, một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H” của 
nước, tạo thành Ion amonI (NH,) và 1on hiđroxit (OH) : 


NHaạ+H;O  NH¿+OH” 


lon OH- làm cho dung dịch có tính bazơ, tuy nhiên so với dung dịch kiềm mạnh 
(thí dụ NaOH) cùng nồng độ, thì nồng độ ion OH do NH; tạo thành nhỏ hơn nhiều. 
Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu : ở 259C, hằng số phân li bazơ 
K,= 1,8. 107”. Dung dịch amoniae làm cho phenolphtalein từ không màu chuyển 
sang màu hồng, quỳ tím chuyển sang 
màu xanh. Lợi dụng tính chất này 
người ta dùng giấy quỳ tím ẩm để 
nhận ra khí amonlac. 


g Lấy; 


b) Tác dụng với axit 
Amomiac (dạng khí cũng như dung 
dịch) kết hợp dễ dàng với axit tạo 

thành muối amonlI. 
Thí dụ : NH; + H;SO, —> (NH,),SO, 
NH; + H > NH¿ Hình 2.4. Sự tạo thành "khói" amoni clorua 


NHasiaidl' HGI|rd a 


| 
3 
= 


42 


Khi đặt hai bình mở nút đựng dung dịch HCI đặc và NH; đặc gần nhau thì thấy 
có "khói" màu trắng tạo thành (hình 2.4). "Khói" là những hạt nhỏ li tỉ của tỉnh 
thể muối amoni clorua (NH,C). Muối này được tạo thành do khí amoniac và khí 
hiđro clorua hoá hợp với nhau : 


NH; (k) + HCI (k) — NH,CI (r) 
Phản ứng này cũng được sử dụng để nhận ra khí amoniac. 
c) Tác dụng với dung dịch muối 


Dung dịch amoniac có khả năng làm kết tủa nhiều hiđroxit kim loại khi tác dụng 
với dung dịch muối của chúng. 


Thí dụ :  A*+ 3NH, + 3H,O -> AI(OH);} + 3NH7 


2. Khả năng tạo phức 


Dung dịch amoniac có khả năng hoà tan hiđroxit hay muối ít tan của một số kim 
loại, tạo thành các dung dịch phức chất. 


Thí dụ :  Cu(OH), + 4NH; —> [Cu(NH.)„](OH), 
Cu(OH), + 4NH; —> [Cu(NH.)„]?! + 2OH¬ 
(xanh thâm) 
AgŒl +2NH; —> [Ag(NH.),]CI 
AgŒl +2NH; —> [Ag(NH;),„]† + CI 


Sự tạo thành các Ion phức 
[Cu(NH;)„]?!, [Ag(NH,);]†,... xảy 
ra do các phân tử amoniac kết hợp 
với các ion Cu^*, Ag†,... bằng các 
liên kết cho — nhận giữa cặp electron 
chưa sử dụng của nguyên tử nitơ với 
obitan trống của Ion kim loại. 


3. Tính khử 


a) Tác dụng với oxi 
Khi đốt trong khí oxi, amoniac cháy 
với ngọn lửa màu vàng, tạo ra khí 
nitơ và hơi nước (hình 2.5). 


Hình 2.5. Khí amoniac cháy trong khí oxi 


—3 : 0 
4NH¿+3O; ————> 2N; +6H,O 


43 


Khi đốt amomiac trong oxi không khí có mặt chất xúc tác thì tạo ra khí NO và nước : 
—3 +2 


- Ò 
4NHạ+5O; ————> 4NO+6H;O 
b) Tác dụng với clo 


Dẫn khí NH; vào bình chứa khí clo, NH; tự bốc cháy tạo ra ngọn lửa có 
"khói" trắng. 
-3 0 
2NH;+3C1; —› N;+ 6HŒI 


"Khói" trắng là những hạt NH,CI sinh ra do khí HCI vừa tạo thành hoá hợp 
với NH¿. 
c) Tác dụng với oxit kim loại 


Khi đun nóng, NH; có thể khử một số oxit kim loại thành kim loại, chẳng hạn 
NH: khử CuO màu đen tạo ra Cu màu đỏ, nước và khí N.. 


—3 ö 0 
2NH,+3CuO ———> 3Cu + N;+ 3H„O 


IV - ỨNG DỤNG 


Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric ; các loại phân đạm như 
urê ((NH,)„CO), NH,NO;, (NH,)„SO,,... ; điều chế hiđrazin (N„H,) làm nhiên 
liệu cho tên lửa. Amomiac lỏng được dùng làm chất gây lạnh trong máy lạnh. 


V - ĐIỀU CHẾ 
1. Trong phòng thí nghiệm 


Khí amoniac được điều chế bằng cách cho muối amoni tác dụng với chất kiểm 
khi đun nóng nhẹ. 


Thí dụ : 
2NH„CI+Ca(OH); ——> 2NHa + CaCl› + 2H2O 
Muốn điều chế nhanh một lượng nhỏ khí amoniac, người ta thường đun nóng 


dung dịch amoniac đậm đặc. Để làm khô khí, cho khí NH: vừa được tạo thành 
có lẫn hơi nước đi qua bình đựng vôi sống (CaO). 


44 


2. Trong công nghiệp 
Amoniac được tổng hợp từ khí nitơ và khí hiđro theo phản ứng : 
N;®&)+3H,&k) £© 2NH;€k) ; AHE=-92k] 

Đây là phản ứng thuận nghịch và toả nhiệt. Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng 
Lơ Sa-tơ-li-ê, muốn cho cân bằng chuyển dịch về phía tạo thành amoniac cần 
phải hạ nhiệt độ và tăng áp suất. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ thấp quá thì phản ứng 
xảy ra rất chậm và nếu áp suất cao quá thì đòi hỏi thiết bị cồng kềnh và phức tạp. 
Trên thực tế, người ta thường thực hiện phản ứng ở nhiệt độ khoảng 450 — 500°C, 
áp suất khoảng 200 - 300 atm và dùng chất xúc tác là sắt kim loại được trộn 
thêm AI,O,„ K,O,... để làm cho cân bằng nhanh chóng được thiết lập. Ở các điều 
kiện như trên, hiệu suất chuyển hoá thành NH; cũng chỉ đạt tới 20 - 25%. 


¬ 
Máy bơm | ==7mU Nước 
tuân hoàn | : 
3 im. | lý [¡ñ 
'S) 
h>i 
E Amoniac 
‹* lòng 
= 
© 
Nước _|| HC 


Máy nén 
Hi” ) 


k@x4@x4x4@x4x4x4x4x4@x4x4x4x4xa || 


Tháp làm lạnh 


Cuộn đốt nóng 


mm 
Im 
Ề, 


Tháp tổng hợp 


—> Hỗn hợp khí Na và H; 


Hình 2.6. Sơ đồ thiết bị tổng hợp amoniac trong công nghiệp 


Hỗn hợp khí N; và H; (tỉ lệ mol 1 : 3) được nén ở áp suất cao và đưa vào tháp 
tổng hợp (hình 2.6). Trong tháp này, amoniac được tạo thành ở các điều kiện 
nhiệt độ, áp suất và chất xúc tác thích hợp đã nêu ở trên. Hỗn hợp khí đi ra từ 
tháp tổng hợp (gồm có N;, H; và NH;) được dẫn đến tháp làm lạnh. Ở đây, khí 
amoniac hoá lỏng và được tách riêng ra, còn hỗn hợp khí N; và H; chưa phản 
ứng được đưa trở lại tháp tổng hợp. 


45 


B. MUỐI AMONI 


I- TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Muối amoni là những chất tính thể ion, gồm cation amoni (NH,) Và anion gốc 
axit. Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước và khi tan điện li hoàn toàn 
thành các Ion. lon NH¿ không có màu. 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


1. Tác dụng với dung dịch kiềm 


46 


Dung dịch đậm đặc của muối amoni tác dụng với dung dịch kiểm khi đun nóng 
sẽ cho khí NH; bay ra. 


Thí dụ : _ 
: (NH,);SO„+2NaOH ——> 2NH/Ÿ + Na;SO, + 2H;O 


NH¿ +OH~ -> NH;Ì +H;O 


lon NH¿ nhường H” cho ion OH-, vậy trong dung dịch ion NH¿ là một axIt. 
Phản ứng này được sử dụng để nhận biết ion HH : 


^$ .“. : ` ⁄ "\ › ⁄4 PC Z5 b z 
Ngoài ra, muối amoni còn có thể tham gia phản ứng trao đổi với dung dịch các 
muối khác. 


. Phản ứng nhiệt phân 


Khi đun nóng, các muối amoni dễ bị nhiệt 
phân huỷ, tạo ra các sản phẩm khác nhau. Sản 
phẩm của sự phân huỷ được quyết định chủ 
yếu bởi bản chất của gốc axit tạo nên muối. 
e Muối amonli chứa gốc của axit không có 
tính oxi hoá khi đun nóng bị phân huỷ 
thành amonlac. 

Thí dụ : 

Tỉnh thể NH„CI được đun nóng trong ống 
nghiệm (hình 2.7) sẽ phân huỷ thành khí 
NH;: và khí HC : 


Hình 2.7. Sự phân huỷ của NH„CI 


NH,CI @) ————> NHa(k) + HCI (k) 


Khi bay lên miệng ống nghiệm gặp nhiệt độ thấp hơn, hai khí này hoá hợp với 
nhau tạo lại tỉnh thể NH,CI màu trắng bám lên thành ống. 
Các muối amonI cacbonat và amoni hiđrocacbonat bị phân huỷ chậm ngay ở 
nhiệt độ thường, giải phóng khí NH; và khí CO,. 
Thí dụ : — (NH,)„CO; —-> NH; + NH,HCO, 
NH,HCO, -> NH, + CO, + H,O 
Trong thực tế người ta thường dùng muối NH„HCO, để làm xốp bánh. 
e Muối amonI chứa gốc của axit có tính oxi hoá như axit nitrơ, axit nitric khi bị 


nhiệt phân cho ra Ñ., N.,O (đinitơ oxit) và nước. 


Thí dụ:  NH,NO, _#v N,+2H,O 


NHANO, _#„ NJO+2H,O 


4 


Những phản ứng này được sử dụng để điều chế các khí N;„ và N;O trong phòng 
thí nghiệm. 


BÀI TẬP 


1. 


Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng minh amoniac tan nhiều 
trong nước. 


. Có 5 bình đựng riêng biệt 5 chất khí : N;, O;, NHạ, CIl; và CO;. Hãy đưa ra một thí 


nghiệm đơn giản để nhận ra bình đựng khí NH¿. 


.. Nêu tính chất hoá học đặc trưng và những ứng dụng của amoniac. Tại sao người ta nói 


amoniac là một bazơ yếu ? 


. Dung dịch amoniac có thể hoà tan được Zn(OH), là do 


A. Zn(OH); là hiđroxit lưỡng tính. 
B. Zn(OH); là một bazơ ít tan. 
C. Zn(OH)„ có khả năng tạo thành phức chất tan, tương tự như Cu(OH).. 


D. NH; là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. 


.. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau : 


+HCI +NaOH +HNOạ 


>B > Khí A 


H+O 
KhíA ——?”—> dung dịch A >C—”"9 ,D + H„O 


. Cho cân bằng hoá học : 


Ns(k) + 3H„(k)  2NH,(k) ; AH = -92 kJ 


47 


8". 


48 


Cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều nào (có giải thích) khi : 
a) tăng nhiệt độ ; 
b) hoá lỏng amoniac để tách amoniac ra khỏi hỗn hợp phản ứng ; 


c) giảm thể tích của hệ phản ứng. 


. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dụng với 


dung dịch kiềm, vì khi đó 

A. thoát ra một chất khí màu lục nhạt. 

B. thoát ra một chất khí không màu, mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm. 

C. thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm. 

D. thoát ra chất khí không màu, không mùi. 

Người ta có thể sản xuất amoniac để điều chế urê bằng cách chuyển hoá có xúc tác một 
hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên). 


Phản ứng điều chế H„ và CO„ :CH„+2H,O — CO,+4H, (1) 
Phản ứng thu N; (từ không khí và CO, :CH„+2O,  -› CO; +2H,O (2) 
Phản ứng tổng hợp NHạ tIN¿ + 3H› © 2NH; 


Để sản xuất khí amoniac, nếu lấy 841,7 m3 không khí (chứa 21,03% O., 78,02% N:, 
còn lại là khí hiếm), thì cần phải lấy bao nhiêu m khí metan và bao nhiêu mề hơi nước 
để có đủ lượng N; và H; theo tỉ lệ 1 : 3 về thể tích dùng cho phản ứng tổng hợp amoniac. 
Giả thiết các phản ứng (1) và (2) đều xảy ra hoàn toàn và các thể tích khí được đo ở 
cùng điều kiện. 


AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT 


e Biết cấu tạo phân tử, tính chất vật lí và hiếu tính chất hoá học 
của axit nitric và muối nitrat. 

e Biết phương pháp điều chế axit nitric trong phòng thí nghiệm 
và sản xuất axit nitric trong công nghiệp. 

e® Rèn luyện kĩ năng viết phương trình hoá học của phản ứng 
oxi hoá - khử. 


A. AXIT NITRIC 


I- CẤU TẠO PHÂN TỬ 


⁄ 
Axit nitric (HNO,) có công thức cấu tạo: H~OØ~ ĐC 
O 


Trong hợp chất HNO;, nguyên tố nitơ có số oxi hoá cao nhất là +5. 


II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
® Axit nitric tỉnh khiết là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí 
ẩm, D = 1,53 g/cmỶ, sôi ở 869C. Axit nitric tỉnh khiết kém bền, ngay ở điều kiện 
thường khi có ánh sáng bị phân huỷ một phần giải phóng khí nitơ đioxit (NO,). 
Khí này tan trong dung dịch axit, làm cho dung dịch có màu vàng. 


® Axit nitric tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. Trong phòng thí nghiệm thường 
có loại axit đặc nồng độ 68%, D = 1,40 g/cmở. 


III - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

1. Tính axit 
AxiIt nitric là một trong số các axit mạnh, trong dung dịch loãng nó phân l¡ hoàn 
toàn thành H” và NO... 
Dung dịch HNO;: làm đỏ quy tím, tác dụng với oxit bazơ, bazơ và muối của axit 
yếu hơn tạo ra muối nitrat. Thí dụ : 


49 


CuO + 2HNO; —> Cu(NO,)„ + H,O 
Ca(OH)„ + 2HNO; —> Ca(NO,)„ + 2H„O 
CaCO, + 2HNO, -> Ca(NO,)„ + CO, + H,O 


2. Tính oxi hoá 


a) Với kim loại 


50 


Axit nitric là một trong những axit có tính oxi hoá mạnh. Tuỳ thuộc vào nồng độ 
của axit và bản chất của chất khử mà HNO; có thể bị khử đến một số sản phẩm 
khác nhau của nItơ. 


Trong dung dịch HNO¿, ion NO, có khả năng oxi hoá 
mạnh hơn ion H”, nên HNO; oxi hoá được hầu hết các 
kim loại, kể cả các kim loại có tính khử yếu như Cu, 
Ag,..., trừ Au và Pt. Khi đó, kim loại bị oxi hoá đến mức 
oxI hoá cao nhất và tạo ra muối nitrat. 

Khi tác dụng với kim loại có tính khử yếu như Cu, Pb, 
Ag,... HNO; đặc bị khử đến NO, (hình 2.8), còn HNO, 
loãng bị khử đến NO. 7í dụ : 


Hình 2.8. Phần ứng của 
Cu với HNO› đặc tạo ra 
0 +5 +2 +4 ; mm 
khí NO› màu nâu đỗ 
Cu + 4HNÑOa(đặc) -> Cu(NOa); + 2NO¿ + 2H;O 


0 +5 +2 +2 
3Cu + 8HNOa(loấng) —> 3Cu(NO+a); +2NO +4H2O 


Khi tác dụng với những kim loại có tính khử mạnh như Mg, Zn, AI,... HNO; 
+l 0 —3 
loãng có thể bị khử đến N„O, N;, hoặc NH¿NO¿. Thí dụ : 


0 +5 +3 + 
SAI +30HNOaz(loấng) —> 8AI(NO2)a4 + 3N,O + 15H2O 


0 +5 +2 -3 
4Zn + I0HNOađất loãng) _— 4Zn(NOa)z + NHaNO2 + 3H+O 


Fe, AI bị thụ động hoá trong dung dịch HNO, đặc, nguội vì tạo nên một màng 
oxit bền trên bề mặt các kim loại này, bảo vệ cho kim loại không tác dụng với 
axit nitric và những axit khác mà trước đó chúng tác dụng dễ dàng. 


b) Với phi kim 
Khi đun nóng, axit nitric đặc có thể oxi hoá được nhiều phi kim như C, S, P... 
Khi đó, các phi kim bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất, còn HNO; bị khử đến 
NO, hoặc NO tuỳ theo nồng độ của axit. 


Thí dụ : 0 +5 +6 +4 
S+6HNO; (đặc) > H;S5O, + 6NO; +2H;O 
c) Với hợp chất 


Khi đun nóng, axit nitric có thể oxi hoá được nhiều hợp chất như H,S, HI, SO,, 
FeO, muối sắt(]),... 
Thí dụ : ~5 

3H¿5 + 2HNO, (loãng) —> 3 + 2NO +4H,O 


Nhiều chất hữu cơ bị phá huỷ hoặc bốc cháy khi tiếp xúc với axit HNO; đặc. 


IV - ỨNG DỤNG 


Axit HNO; là một trong những hoá chất cơ bản quan trọng. Phần lớn axit HNÑO; 
sản xuất trong công nghiệp được dùng để điều chế phân đạm NH,NO-.... Axit 
HNO; còn được dùng để sản xuất thuốc nổ (thí dụ trinitrotoluen (TNT),...), 
thiết: nhuộm, dược phẩm... 


V - ĐIỀU CHẾ 
1. Trong phòng thí nghiệm 


Axit HNO; được điều chế bằng cách cho natri nitrat hoặc kali nitrat rắn tác dụng 
với axit H,SO, đặc, nóng : 
NaNO, +H,SO, —> HNO; + NaHSO, 

Hơi axit HNO; thoát ra 
được dẫn vào bình, 
được làm lạnh và ngưng 
tụ ở đó (hình 2.9). 
Phương pháp này chỉ 
được dùng để điều chế 
một lượng nhỏ axit 
HNO; bốc khói. 


nC s 
TÀNT nG 
43292225907 5180) 


Hình 2.9. Điều chế HNO; trong phòng thí nghiệm 


51 


2. Trong công nghiệp 
Axit HNO; được sản xuất từ amoniac. Quá trình sản xuất gồm ba giai đoạn : 
e Oxi hoá khí amoniac bằng oxi không khí ở nhiệt độ 850 — 900 C, có mặt chất 
xúc tác là platimn : 
4NH; + 5O, _> 4NO +6H,O ; AH =- 907 k] 
Phản ứng này toả nhiệt và xảy ra gần như hoàn toàn. 
6 Oxi hoá NO thành NO.. Hỗn hợp chứa NO được làm nguội và cho hoá hợp với 
oxi không khí tạo thành khí nitơ địoXIt : 
2NO+O, —> 2NO, 
e Chuyển hoá NO; thành HNO¿. Cho hỗn hợp nitơ đioxit vừa tạo thành và oxi 
tác dụng với nước, sẽ thu được dung dịch axIt nitric : 
4NO, + 2H,O+O, —> 4HNO, 
Dung dịch HNO; thu được thường có nồng độ từ 52% đến 68%. Để có axit nitric 
với nồng độ cao hơn 68%, người ta chưng cất dung dịch HNO; này với H,SO, 


đậm đặc trong các thiết bị đặc biệt. 


B. MUỐI NITRAT 


Muối nitrat là muối của axit nitrIc, /hí dụ : natri nirat (NaNO2), đồng(TI) nitrat 
(Cu(NO.).),... 


I - TÍNH CHẤT CỦA MUỐI NITRAT 

1. Tính chất vật lí 
Tất cả các muối nitrat đều tan nhiều trong nước và là chất điện li mạnh. Trong 
dung dịch, chúng phân l¡ hoàn toàn thành các ion. lon NO không có màu, nên 
mầu của một số muối nitrat là do màu của cation kim loại trong muối tạo nên. 
Thí dụ : dung dịch Cu(NO,)„ có màu xanh. 


Một số muối nitrat như NaNO., NH,NO;.... hấp thụ hơi nước trong không khí 
nên dễ bị chảy rữa. 


52 


2. Tính chất hoá học 
Các muối nitrat dễ bị nhiệt phân huỷ. Độ bền nhiệt của muối nitrat phụ thuộc 
vào bản chất của cation tạo muối. 
e Muối nitrat của các kim loại hoạt động mạnh (kali, natri,...) bị phân huỷ thành 
muối nifrit và OXI : 
Thí dụ: 2KNO; — y 2KNO,+O, 
e Muối nitrat của magie, kẽm, sắt, chì, đồng,... bị phân huỷ thành oxit kim loại 
tương ứng, NO, và O, : 
Thí dụ : 2Mg(NO,);, —'—y 2MgO +4NO, +O, 
e Muối nitrat của bạc, vàng, thuỷ ngân,... bị phân huỷ thành kim loại tương ứng, 
khí NO; và O.. 

Ø 

Thí dụ: 2AgNO, ——> 2Ag+2NO,+O, 
Ở nhiệt độ cao, muối nitrat phân huỷ ra oxi nên chúng là các chất oxi hoá mạnh. 
Khi cho than nóng đỏ vào muối kali nitrat nóng chảy, than bùng cháy. Hỗn hợp 
muối nitrat nóng chảy với chất hữu cơ dễ bắt cháy và cháy mạnh. 

3. Nhận biết ion nitrat 


Trong môi trường trung tính, ion NO không có tính oxi hoá. Khi có mặt Ion H”, 
lon NO; thể hiện tính oxi hoá giống như HNO:. Vì vậy để nhận ra ion NO; 
người ta đun nóng nhẹ dung dịch chứa NO với đồng kim loại và H,SO, loãng : 


3Cu + 8H+ 2NO3 -> 3Cu”*+ 2NOT + 4H¿O 


màu xanh không màu 


2NO + O, -> 2NO, 


nâu đỏ 


Phản ứng tạo dung dịch màu xanh và khí màu nâu đỏ thoát ra. 


II - ÚNG DỤNG CỦA MUỐI NITRAT 
Các muối nitrat được sử dụng chủ yếu để làm phân bón hoá học (phân đạm) 
trong nông nghiệp, íhí dụ : NH.NO;, NaNO;, KNO;, Ca(NO,).. 
Kali nitrat còn được sử dụng để chế thuốc nổ đen (thuốc nổ có khói). Thuốc nổ 
đen chứa 75% KNO,, 10% §S và 15% C. 


53 


54 


C. CHU TRÌNH CỦA NITƠ TRONG TỰ NHIÊN 


Nguyên tố nitơ rất cần cho sự sống trên Trái Đất. Trong tự nhiên luôn luôn diễn 
ra các quá trình chuyển hoá nitơ từ dạng này sang dạng khác theo một chu trình 


tuần hoàn khép kín (hình 2.10). 
không khí 


Hình 2.10. Chu trình của nitở trong tự nhiên 


1. Cây xanh đồng hoá nitơ chủ yếu ở dạng muối nitrat và muối amoni, chuyển 
hoá thành protein thực vật. Động vật đồng hoá protein thực vật, tạo ra protein 
động vật. Các chất hữu cơ do động vật bài tiết ra (phân, nước tiểu,...) cũng như 
xác động vật lại chuyển thành hợp chất hữu cơ chứa nitơ. Nhờ những loại vi 
khuẩn khác nhau có trong đất, một phần các hợp chất này chuyển hoá thành 
amonlac, rồi thành muối nitrat, phần còn lại thoát ra ở dạng nitơ tự do bay vào 
khí quyển. Khi các chất hữu cơ (than gỗ, than đá, than bùn,...) bị đốt cháy, nitơ 
tự do cũng được thoát ra. 


2. Trên thực tế, có một số quá trình tự nhiên cho phép bù lại một phần lượng nitơ 
bị mất. 

e Trong mưa giông, khi có sự phóng điện do sấm sét một phần nitơ tự do trong 
khí quyền kết hợp với oxi tạo thành khí NO, rồi chuyển hoá thành HNO; và theo 
nước mưa thấm vào đất. HNO; chuyển thành muối nitrat khi kết hợp với muối 
cacbonat, /hí dụ canxI cacbonat có trong đất. 

e Một số loại vi khuẩn, đặc biệt là các vi khuẩn cố định đạm sống ở rễ cây họ 
đậu có khả năng hấp thụ nitơ từ khí quyển và chuyển hoá thành các hợp chất 
chứa mItơ. 


3. Để tăng năng suất mùa màng, lượng nitơ chuyển từ khí quyển vào đất vẫn 
không thể đủ. Người ta ước tính lượng nitrat tái sinh tự nhiên chỉ bằng một nửa 
lượng nitrat bị hấp thụ. Do đó, cần phải bón vào đất những hợp chất chứa nitơ 
dưới dạng các loại phân bón hữu cơ và vô cơ. 


BÀI TẬP 


1 


@ Ơn 


L/ 


8 


.. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của axit nitric và cho biết nguyên tố nitơ 
có số oxi hoá là bao nhiêu. 

. Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau đây : 
a) Fe + HNO;(đặc,nóng) —› NO. +... c) Ag + HNO,(đặc) —› NO,Ÿ +... 
b) Fe + HNO,(loãng) —› NO† +... d) P + HNO,(đặc) -› NO, + HạPO, +... 

. Sơ đồ phản ứng sau đây cho thấy rõ vai trò của thiên nhiên và con người trong việc 
chuyển nitơ từ khí quyển vào trong đất, cung cấp nguồn phân đạm cho cây cối : 


+X +x+H;O 


Y -~”+ Ca(NOa) 
q) ma vx ST 


+H,_ M SẺ địa) s v ÑG2S . 
(5) (6) (Œ) (8) 


+Xx 
Na 


Y *Ï NHuNO 
(9) 4 3 


Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng trong sơ đồ chuyển hoá trên. 

.. Hợp chất nào sau đây của nitơ không được tạo ra khi cho HNO; tác dụng với kim loại ? 
A. NO; B. NH„NO, ; C.NO, ; D. N.O;. 

. Tại sao khi điều chế axit nitric bốc khói phải sử dụng H„SO/ đặc và NaNO; ở dạng rắn ? 

. Phản ứng giữa HNO; với FeO tạo ra khí NO. Tổng các hệ số trong phương trình của 
phản ứng oxi - hoá khử này bằng : 

A. 22. B. 20. C. 16. D. 12. 

. Cho 13,5 g nhôm tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch HNO;, phản ứng tạo ra muối 
nhôm và một hỗn hợp khí gồm NO và N;O. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO2. Biết 
rằng tỈ khối của hỗn hợp khí đối với hiđro bằng 19,2. 

.* Đốt cháy hoàn toàn 4,4 g một sunfua kim loại có công thức MS (kim loại M có các số 
oxi hoá +2 và +3 trong các hợp chất) trong lượng dư oxi. Chất rắn thu được sau phản 
ứng được hoà tan trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO. 37,8%. Nồng độ phần trăm 
của muối trong dung dịch thu được là 41,7%. 

a) Xác định công thức của sunfua kim loại. 
b) Tính khối lượng dung dịch HNO› đã dùng. 


55 


LUYỆN TẬP 
Tính chất của nitơ và 
hợp chất của nitơ 


e©_ Nắm vững cấu tạo phân tử cúa N;, NH:, HNO;, các tính chất hoá 
học cơ bản của đơn chất nitơ và của một số hợp chất : amoniac, 
muối amoni, axit nitric, muối nitrat. 


e Biết cách nhận biết sự có mặt của nitơ, amoniac, ion amoni, ion 
nitrat ; các phương pháp điều chế nitơ và một số hợp chất của nitơ. 

e Rèn luyện kĩ năng viết phương trình hoá học của các phản ứng, 
đặc biệt là phán ứng oxi hoá — khử, giải các bài toán hoá học. 


I - KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 

1. Đơn chất nitơ 
e Cấu hình electron nguyên tử : 1s”2s”2pỶ, nguyên tử có 3 electron độc thân. Các 
số oxI hoá : =3, 0, +1, +2, +3, +4, +5. 
e Phân tử N; chứa liên kết ba bền vững (NÑ = N) nên nitơ khá trơ ở điều kiện 
thường. 


+O; ST ẻ Nộ * + ? 
NO : nơ thê hiện fính khứ 
0 -3 
+H; 
° N; ¬ NH; . 1n. ' ` z 
vẽ ¬a : nItơ thể hiện fính oxi hoá 
— Ca¿N, 


2. Hợp chất của nitơ 
a) Amoniac 


Amoniac là chất khí tan rất nhiều trong nước. 


e Tính bazơ yếu : 


— Phản ứng với nước : NH:ạ + HO NH¿ + OH- 
— Phản ứng với axIL : NHy + HƠCI -> NH,CI 


— Phản ứng với muối : Al#*+ 3NH;: + 3H,O —> AI(OH); + 3NH; 


56 


e Khả năng tạo phức chất tan : Cu(OH), + 4NH; —> [Cu(NH,)„](OH), 
Ø 
e Tính khử : 2NH,+3CuO_ ——> N„+ 3Cu + 3H,O 
b) Muối amoni 
e Dễ tan trong nước, là chất điện li mạnh. 
e Trong dung dịch, ion NH2 là axit yếu: NH¿ +H,O > NH; + H;O” 


e Tác dụng với dung dịch kiểm tạo ra khí amonlac. 


e Dễ bị nhiệt phân huỷ. 
c) Axit nitric 
e Là axit mạnh. 
e Là chất oxi hoá mạnh. 
— HNO; oxi hoá được hầu hết các kim loại. Sản phẩm của phản ứng có thể là 


+4 +2_ + 0 -3 
NO¿;,NO, N;O,N;,NH,NO;, tuỳ thuộc nồng độ của axit và tính khử mạnh 


hay yếu của kim loại. 

— HNO; đặc oxi hoá được nhiều phi kim và các hợp chất có tính khử. 
d) Muối nitrat 

e Dễ tan trong nước, là chất điện li mạnh. 

e Dễ bị nhiệt phân huỷ. 

e Nhận biết ion NO, bằng phản ứng với Cu kim loại và H,SO, loãng. 


II - BÀI TẬP 
1. Viết các phương trình hoá học để thực hiện các sơ đồ chuyển hoá sau : 


H 
+CuO >A +H2 
t0 (khí) t0,p,xt 


O +O 
»NHạ———^2—› C =. 
t?,xt 


a) NHạ 


O2 +H2O ° 
D +O2+H2 vE +NaOH »G { › H 
(rắn) 


bị NO,c—Ö_— NO —#— NHạ Ê›š N;———› NO 


@) 
(6) lÍ ứ) 


HNO,«—f?— Cu(NO,),—”— CuO 


(10) > Cụ 


57 


2. 


58 


Chất khí A có mùi khai, phản ứng với khí clo theo các cách khác nhau sau đây, tuỳ theo 
điều kiện phản ứng. 
a) Trong trường hợp dư khí A thì xảy ra phản ứng sinh ra chất rắn C và khí D : 
8A+3Cl;  6C+ D 
b) Trong trường hợp dư khí clo thì phân ứng sinh ra khí D và khí E : 
2A+93Cl; —> D +6E 


Chất rắn C màu trắng, khi đốt nóng bị phân huỷ thuận nghịch, biến thành chất A và 
chất E. Khối lượng riêng của khí D là 1,25 g/! (đktc). 
Hãy xác định các chất A, C, D, E và viết phương trình hoá học của các phản ứng. 


.. Hãy chọn đáp án đúng trong các trường hợp sau : 


a) Phản ứng giữa kim loại magie với axit nitric đặc giả thiết chỉ tạo ra đinitơ oxit. Tổng 
các hệ số trong phương trình hoá học bằng 

A. 10; B. 18; C. 24; D. 20. 
b) Phản ứng giữa kim loại Cu với axit nitric loãng giả thiết chỉ tạo ra nitơ monooxit. Tổng 
các hệ số trong phương trình hoá học bằng 

A. 10; B. 18; C. 24; D. 20. 


. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các dung dịch sau : NH;, (NH¿);SO/¿, 


NHạCI, Na„SO¿. Viết các phương trình hoá học. 


._ Trong quá trình tổng hợp amoniac, áp suất trong bình phản ứng giảm đi 10,0% so với 


áp suất lúc đầu. Biết nhiệt độ của bình phản ứng được giữ không đổi trước và sau phản 
ứng. Hãy xác định thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp khí thu được sau phản 
ứng, nếu trong hỗn hợp đầu lượng nitơ và hiđro được lấy đúng theo hệ số tỉ lượng. 


PHOTPHO 


e Biết cấu tạo phân tứ, các dạng thù hình và hiếu tính chất hoá học 
của photpho. 

e_ Biết một số dạng tôn tại của photpho trong tự nhiên, phương pháp 
điều chế và ứng dụng cúa photpho trong đời sống và sản xuất. 


I- TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Đơn chất photpho có thể tồn tại ở một số dạng thù hình, trong đó quan trọng nhất 
là photpho trắng và photpho đỏ. 


. Photpho trắng 


e Photpho trắng là chất rắn trong suốt, màu trắng hoặc 
vàng nhạt, trông giống như sáp, có cấu trúc mạng tinh thể 
phân tử : ở các nút mạng là các phân tử hình tứ diện P, 
(hình 2.11). Các phân tử P¿ liên kết với nhau bằng lực 
tương tác yếu. Do đó, photpho trắng mềm, dễ nóng chảy 
(ti = 44,19C). 

e Photpho trắng không tan trong nước, nhưng tan nhiều 
trong các dung môi hữu cơ như benzen, cacbon đisunfua, Hình 211. 
ete,... ; rất độc, gây bỏng nặng khi rơi vào da. Mô hình phân tử P„ 


e Photpho trắng bốc cháy trong không khí ở nhiệt độ trên 

40°C, nên được bảo quản bằng cách ngâm trong nước. Ở nhiệt độ thường, 
photpho trắng phát quang màu lục nhạt trong bóng tối. Khi đun nóng đến nhiệt 
độ 250°C không có không khí, photpho trắng chuyển dần thành photpho đỏ là 
dạng bền hơn. 


2. Photpho đỏ 


e Photpho đỏ là chất bột 
mầu đỏ có cấu trúc polime 
(hình 2.12) nên khó nóng 
chảy và khó bay hơi hơn 
photpho trắng. Hình 2.12. Cấu trúc polime của phofpho đỗ 


59 


e Pho(pho đỏ không tan trong các dung môi thông thường, dễ hút ẩm và chảy 
rữa, bền trong không khí ở nhiệt độ thường và không phát quang trong bóng tỐI. 
Nó chỉ bốc cháy ở nhiệt độ trên 250°C. Khi đun nóng không có không khí, 
photpho đỏ chuyển thành hơi, khi làm lạnh thì hơi của nó ngưng tụ lại thành 
photpho trắng. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường sử dụng photpho đỏ. 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


1. 


Kế» 


a) 


60 


Do liên kết trong phân tử photpho kém bền hơn trong phân tử nitơ nên ở điều 
kiện thường photpho hoạt động hoá học mạnh hơn nitơ, mặc dù độ âm điện của 
photpho (2,19) nhỏ hơn của nitơ (3,04). 

Trong hai dạng thù hình, photpho trắng hoạt động hơn photpho đỏ. Để đơn giản, 
trong các phản ứng hoá học người ta viết phân tử photpho dưới dạng một nguyên 
tử P. Khi tham gia phản ứng hoá học, số oxi hoá của photpho có thể tăng từ 0 đến 
+3 hoặc +5, có thể giảm từ 0 đến —3, nên photpho thể hiện tính khử và tính oxi hoá. 


Tính oxi hoá 
Photpho chỉ thể hiện rõ rệt tính oxi hoá khi tác dụng với một số kim loại hoạt 
động, tạo ra photphua kim loại. 


Thí dụ : 


0 o = 
{ 
2P+3Ca -——> Ca¿P; 
canxi photphua 


Tính khử 
Photpho thể hiện tính khử khi tác dụng với các phi kim hoạt động như oxi, halogen, 
lưu huỳnh,... cũng như với các chất oxI hoá mạnh khác. 


Tác dụng với oxi 


Khi đốt nóng, photpho cháy trong không khí tạo ra các oxit của photpho : 
0 +3 
Thiếu oxi: 4P+3O,„ -> 2P;O¿ 
điphofpho trioxIt 


0 +5 
Dư oxi : 4P+5O; — 2P,O. 


điphotpho penfaoxIt 


b) Tác dụng với clo 
Khi cho clo đi qua photpho nóng chảy, sẽ thu được các hợp chất photpho clorua 


0 +3 
Thiếu clo: 2P +3Cl;, -> 2PCI; 


phofpho triclorua 


0 +5 
Dưclo:  2P+5Cl; -> 2PCI; 


phofpho penfaclorua 
c) Tác dụng với các hợp chất 


Photpho tác dụng dễ dàng với các hợp chất có tính oxi hoá mạnh như HNO; đặc, 
KCIO:, KNO., K,Cr,©O..... 


Ø 
Thí dụ : — 6P+ SKCIOx ——> 3P;O; + 5KCI 


II - ỨNG DỤNG 


Phần lớn photpho sản xuất ra được dùng để sản xuất axit photphoric, phần còn 
lại chủ yếu dùng trong sản xuất diêm. 

Ngoài ra, photpho còn được dùng vào mục đích quân sự : sản xuất bom, đạn 
cháy, đạn khói,... 


IV - TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN. ĐIỀU CHẾ 


1. Trong tự nhiên không gặp photpho ở trạng thái tự do vì nó khá hoạt động về 
mặt hoá học. Phần lớn photpho trong vỏ Trái Đất nằm ở dạng muối của axit 
photphoric. Hai khoáng vật chính của photpho là apati( 3Caz(PO,)„.CaF; 
và photphorit Caz(PO,)„ (hình 2.13). 


b) 


Hình 2.13. Một số khoáng vật của phofpho 
a) apafit ; b) phofphorit 


61 


Nước ta có mỏ apatit lớn ở Lào Cai, một số mỏ photphorit ở Thái Nguyên, Thanh Hoá. 
Ngoài ra, photpho còn có trong protein thực vật (hạt, quả,...) ; trong xương, răng, 
bắp thịt, tế bào não,... của người và động vật. 
2. Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp quặng 
photphorit, cát và than cốc ở 1200°C trong lò điện : 

Caz(PO/); + 35IO; + 5C _-. 3CaSiO, + 2P + 5CO 
Hơi photpho thoát ra được ngưng tụ khi làm lạnh, thu được photpho trắng ở dạng rắn. 


BÀI TẬP 


1. 


62 


. Dựa vào hình 2.14, hãy mô tả thí nghiệm về khả 


. Viết các phương trình hoá học thực hiện sơ đồ 


Tại sao photpho trắng và photpho đỏ lại khác nhau 
về tính chất vật lí 2 Trong điều kiện nào thì photpho 
trắng chuyển thành photpho đồ và ngược lại 2? 


năng bốc cháy khác nhau của photpho trắng và 
photpho đỏ, cho biết dạng thù hình nào của 
photpho hoạt động hơn. 


chuyển hoá sau : Hình 2.14. Thí nghiệm chứng minh 
`. ` khả năng bốc cháy khác nhau của 
Cas(PO¿)¿ — 2c >A KS MB 8 vG Tg2>D. P trắng và P đồ 


. Magie photphua có công thức là 


A. Mg;P„O¿. B. Mg;P;. C. MgaP›. D. Mga(PO¿)s. 


.. Để trung hoà hoàn toàn dung dịch thu được khi thuỷ phân 4,54 g photpho trihalogenua 


cần dùng 55 ml dung dịch natri hiđroxit 3M. Xác định công thức của photpho 
trihalogenua đó, biết rằng phản ứng thuỷ phân tạo ra hai axit, trong đó có axit HạPOa 
là axit hai nấc. 


.. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa 


đủ với dung dịch NaOH 32,0%, tạo ra muối Na,HPO¿ 
a) Viết các phương trình hoá học. 
b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng. 


c) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được. 


AXIT PHOTPHORIC 
VÀ MUỐI PHOTPHAT 


e Biết cấu tạo phân tử, tính chất vật lí và tính chất hoá học của axit 
photphoric ; biết tính chất của các muối photphat và cách nhận 
biết ion photphat. 

e Biết những ứng dụng và phương pháp điều chế axit photphoric. 


I - AXIT PHOTPHORIC 


1. Cấu tạo phân tử 
Axit photphoric (HPO,) có công thức cấu tạo : 


H-O H-O (9) 
H-O>P=O hoặc H-O`P —>(Q 
H-O⁄ H-OZ 


Trong hợp chất H„PO,, photpho có số oxi hoá cao nhất là +5. 


2. Tính chất vật lí 


Axit photphoric, cồn gọi là axit orthophotphoric (H;PO,) là chất rắn dạng tinh 
thể, trong suốt, không màu, nóng chảy ở 42,59°C, rất háo nước nên dễ chảy rữa, 
tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. Axit photphoric thường dùng là dung dịch 
đặc, sánh, có nồng độ 85%. 


3. Tính chất hoá học 
a) Tính oxi hoá - khử 


Khác với nitơ, phofpho ở mức oxi hoá +5 bền hơn. Do vậy, axit photphorlie khó 
bị khử, không có tính oxi hoá như axit nitric. 
b) Tác dụng bởi nhiệt 
Khi đun nóng đến khoảng 200 — 250C, axit photphorIc mất bớt nước, biến thành 
axit điphofphoric (HẠP,O,) : 
2H,PO, ——› H,P,O, + H,O 


Cách viết này phù hợp với quy tác bát tử 


63 


Tiếp tục đun nóng đến khoảng 400 — 500C, axit điphotphoric lại mất bớt nước, 
biến thành axit metaphotphoric : 
H,P,O, ——> 2HPO, + H,O 
Các axit HPO., H,P„O; lại có thể kết hợp với nước để tạo ra axit HạPO,. 
c) Tính axit 
e Axi( HẠPO, là axit ba lần axit, có độ mạnh trung bình. Trong dung dịch nó 
phân l¡ theo ba nấc. Dưới đây là hằng số phân lï axit ở 259C. 


Nấc 1: HạPO, @ H“+H;PO;, ; K.=76.105 
Nấc 2: HạPO;  H +HPO/ƒ- ; K,=6,2.103 
Nấc 3: HPOZ—” © HÌ+POï ; K¿ =4,4.10-13 


Sự phân l¡ chủ yếu xảy ra theo nấc 1, nấc 2 yếu hơn và nấc 3 rất yếu. Như vậy, 
trong dung dịch axit photphoric ngoài các phân tử H;PO, không phân li, còn có 
các ion H”, đihiđrophotphat (H;PO¿), hiđrophotphat (HPOZ- ) và photphat (PO7 ), 
không kể H” và OH” do nước phân li ra. 
se Dung dịch H;PO, có những tính chất chung của axit, như làm đổi màu quỳ tím 
thành đỏ, tác dụng với oxIt bazơ, bazơ, muối, kim loại,... 
Khi tác dụng với oxIt bazơ hoặc bazơ, tuỳ theo lượng chất tác dụng mà axIt 
photphoric tạo ra muối trung hoà, muối axit hoặc hỗn hợp muối. 
Thí dụ : — H,PO, + NaOH -> NaH,PO, + H,O 

H;PO, + 2NaOH —> Na,HPO, + 2H,O 

H;PO, + 3NaOH —> Na;PO, + 3H,O 


4. Điều chế và ứng dụng 
a) Trong phòng thí nghiệm 
Axit photphoric được điều chế bằng cách dùng HNO; đặc oxi hoá photpho : 
P+ 5HNO, (đặc) —“—y H;PO,+ 5NO, + HO 
b) Trong công nghiệp 
e Cho H,SO, đặc tác dụng với quặng phofphorit hoặc quặng apatIf : 
Ca„(PO,); + 3H,SO, (đặc) Ba 3CaSO, + 2H,PO, 


64 


Tách muối CaSO, ra và cô đặc dung dịch, rồi làm lạnh để axit kết tỉnh. Axit 
photphoric điều chế bằng phương pháp này không tinh khiết, có chất lượng thấp. 
e Để điều chế H;PO, có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn, người ta đốt cháy 
photpho để được P;O:, rồi cho P„O; tác dụng với nước. 
{9 

4P+ 5O, ——> 2P;O. ; 

P;O; + 3H,O -> 2H,PO,. 
Một lượng lớn axit photphoric sản xuất ra được dùng để điều chế các muối 
photphat và để sản xuất phân lân. 


II - MUỐI PHOTPHAT 
Muối photphat là muối của axit photphorIc. Axit photphoric tạo ra ba loại muối : 
muối photphat trung hoà và hai muối photphat axit. 
Thí dụ : ` Muối photphat trung hòa : Na;PO,, Ca,(PO,)„, (NH,);PO, 
Muối đihiđrophotphat:  NaH,PO,, Ca(H,PO,),, NH,H,PO, 
Muối hidđrophotphat : Na„HPO,, CaHPO,, (NH,)„,HPO, 


1. Tính chất của muối photphat 


a) Tính tan 
Tất cả các muối đihiđrophotphat đều tan trong nước. 
Trong số các muối hiđrophotphat và photphat trung hoà chỉ có muối natri, kall, 
amoni là dễ tan, còn muối của các kim loại khác đều không tan hoặc ít tan trong nước. 


b) Phản ứng thuỷ phân 
Các muối photphat tan bị thuỷ phân trong dung dịch. 
Thí dụ: — Na;PO,+ HO c3 Na,HPO, + NaOH 
PO +H,O Œ HPOZ +OH~ 
Do đó, dung dịch NazPO, có môi trường kiềm, làm quỳ tím ngả màu xanh. 
2. Nhận biết ion photphat 
Thuốc thử để nhận biết ion POj- trong dung dịch muối photphat là bạc nitrat. 
Thí nghiệm : Nhỏ vào ống nghiệm 5—6 giọt dung dịch Na;PO, rồi thêm vào đó 
3—4 giọt dung dịch AgNO:. Khi đó sẽ tạo thành kết tủa màu vàng, tan được trong 
dung dịch axit nitric loãng. Phương trình 1on rút gọn : 
3Ag†+ POj -> Ag,PO, } 
màu vàng 


65 


BÀI TẬP 


1. 


<2 liệu 


Viết công thức cấu tạo của axit điphotphoric, axit metaphotphoric và cho biết trong các 
axit này số oxi hoá của phofpho là bao nhiêu. 


.. Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau đây : 


@) (2) (3) 
Quặng phofphorit —› photpho —› điphotphopent aoxit —› axit photphoric 


(2 (5) (6) 
-> amoni photphat —› axit photphoric —›canxi photphat. 


.. Điền chất thích hợp vào chỗ có dấu ? trong các sơ đồ sau : 


a) HPO, +? > HPOZ+ 2 b)HPOZ + 2 > HạPO¿ + 2? 


.. Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt dung dịch HNO; và dung dịch H;PO¿. 
. Axit A là chất rắn, trong suốt, không màu, dễ tan trong nước. Khi thêm canxi oxit vào 


dung dịch A thì tạo thành hợp chất B màu trắng, không tan trong nước. Khi nung B ở 
nhiệt độ cao với cát và than thì tạo thành đơn chất photpho có trong thành phần của A. 
Cho biết A, B là những chất gì 2? Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 


. Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol HạPO¿x. Sau phản ứng, trong dung 


dịch có các muối 
A. KH;PO¿ và K;HPO¿. B. KH;PO¿ và KaPO¿. 
C. K,HPO¿ và K;PO/. D. KH;PO¿, K,HPO¿ và KaPO¿. 


. Thêm 6,0 g P¿Oz; vào 25 ml dung dịch HạPO¿ 6,0% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ 


phần trăm của HạPO¿ trong dung dịch thu được. 


._ Rót dung dịch chứa 11,76 g HạPO¿ vào dung dịch chứa 16,80 g KOH. Tính khối lượng 


của từng muối thu được sau khi cho dung dịch bay hơi đến khô. 


-/—- VAI TRÒ SINH HỌC CỦA PHOTPHO 


66 


Photpho rất cần cho người và động vật. Trong cơ thế người, khoảng 90% photpho tập 
trung ở xương, khoảng 10% tập trung ở các cơ, gần 1% ở các tế bào não (dưới dạng các 
hợp chất vô cơ và hữu cơ). 

Viện sĩ A.E. Fecman (1883 - 1945) gọi photpho là "nguyên tố của sự sống và tư duy". 
Người lao động trí óc cần lượng photpho nhiều hơn đế không bị suy mòn các tế bào thần 
kinh giữ chức năng chuyến tải những suy nghĩ khi làm việc bằng trí óc. Nếu cơ thế thiếu 
photpho thì giảm khả năng làm việc, loạn thần kinh chức năng và sự trao đối chất sẽ bị 
rối loạn. Ăn các loại rau quả như xà lách, đỗ, cà rốt, cà chua, dưa chuột, cà tím, ớt ngọt, 
dâu tây, mơ,... sẽ bố sung cho cơ thế lượng photpho thiếu hụt. Các thực phẩm giàu photpho 
có nguồn gốc động vật gồm thịt nạc, óc, gan bò, cá, trứng và các sản phẩm của sữa. 


PHÂN BÓN HOÁ HỌC 


e Biết các nguyên tố dinh dưỡng chính cần thiết cho cây trồng. 
e Biết được thành phần hoá học cúa các loại phân đạm, phân lân, 
phân kali, phân phức hợp,... và cách điều chế các loại phân bón này. 


Phân bón hoá học là những hoá chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được 
bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng. 

Cây đồng hoá được C, O, H từ không khí và nước, còn đối với các nguyên tố 
khác thì cây hấp thụ từ đất. Đất trồng trọt bị nghèo dần các nguyên tố dinh 
dưỡng, vì vậy cần bón phân để bổ sung cho đất những nguyên tố đó. 


Có ba loại phân bón hoá học chính là phản đạm, phân lân và phân kal. 


I- PHÂN ĐẠM 


Phân đạm cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO) và ion 
amonI (NH)) . Phân đạm có tác dụng kích thích quá trình sinh trưởng của cây, 
làm tăng tỉ lệ của protein thực vật. Có phân đạm, cây trồng sẽ phát triển nhanh, 
cho nhiều hạt, củ hoặc quả. Các loại phân đạm chính là phân đạm amoni, phân 
đạm mitrat, phân đạm trê. 

Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng % N trong phân. 


1. Phân đạm amoni 


Phân đạm amoni là các muối amoni : NH,CI, (NH,)„SO,, NH,NO;¿.... Các muối 
này được điều chế khi cho amoniac tác dụng với axit tương ứng. Thí dụ : 


2NH; + H„SO, —> (NH,)„SO, 


Khi tan trong nước, muối amonli bị thuỷ phân tạo ra môi trường axit, nên chỉ bón 
phân này cho các loại đất ít chua, hoặc đất đã được khử chua trước bằng 
vôi (CaO). 


67 


va 


3, 


Phân đạm nitrat 


Phân đạm nitrat là các muối nitrat : NaNO,, Ca(NO,),,... Các muối này được 
điều chế khi cho axit nitric tác dụng với muối cacbonat của các kim loại tương ứng. 
Thí dụ : — CaCO; + 2HNO; —> Ca(NO,), + CO, + HO 

Phân đạm amoni và phân đạm nitrat khi bảo quản thường dễ hút nước trong 
không khí và chảy rữa. Chúng tan nhiều trong nước, nên có tác dụng nhanh đối 
với cây trồng, nhưng cũng dễ bị nước mưa rửa trôi. 


Urê 
Urê ((NH,),CO) là chất rắn màu trắng 
(hình 2.15), tan tốt trong nước, chứa 
khoảng 46% N, được điều chế bằng cách 
cho amoniac tác dụng với CO, ở nhiệt độ 
180 — 200C, dưới áp suất ~ 200 atm : 
CO, + 2NH: -> (NH,)„CO + HO 
Trong đất, dưới tác dụng của các vi sinh 
vật urê bị phân huỷ cho thoát ra amoniac,  . _¡ 
hoặc chuyển dần thành muối amoni ˆ 
cacbonat khi tác dụng với nước : 
(NH,)„CO + 2H,O —> (NH,),CO, 
Hiện nay ở nước ta urê được sản xuất tại nhà máy phân đạm Bắc Giang và nhà 
máy phân đạm Phú Mỹ. 


Hình 2.15. Urê 


II - PHÂN LÂN 


Phân lân cung cấp photpho cho cây dưới dạng ion photphat. Phân lân cần thiết 
cho cây ở thời kì sinh trưởng do thúc đẩy các quá trình sinh hoá, trao đổi chất và 
năng lượng của thực vật. Phân lân có tác dụng làm cho cành lá khoẻ, hạt chắc, 
quả hoặc củ to. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng 
% P;Os tương ứng với lượng photpho có trong thành phần của nó. 

Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và apatit. Một số loại phân 
lân chính là supephotphat, phân lân nung chảy ,... 


1. Supephotphat 


68 


Có hai loại supephotphat là supephotphat đơn và supephotphat kép. Thành phần 
chính của cả hai loại là muối tan canxi đihiđrophotphat. 


a) Supephotphat đơn 
Supephotphat đơn chứa 14 — 20% P;O¿, được sản xuất bảng cách cho bột quặng 
photphorit hoặc apatit tác dụng với axit sunfuric đặc : 
Ca„(PO,); + 2H;SO, —> Ca(H,PO,); + 2CaSO, 
Cây trồng đồng hoá dễ dàng muối Ca(H„PO,)„, còn CaSO, là phần không có ích, 
làm rắn đất. 
Ở nước ta, Công t¡ supephotphat và hoá chất Lâm Thao — Phú Thọ sản xuất loại 
supephotphat đơn này từ quặng apatit Lào Cai. 
b) Supephotphat kép 
Supephotphat kép chứa hàm lượng P;Os cao hơn (40 — 50% P„O,) vì chỉ có 
Ca(H,PO,)„. Quá trình sản xuất supephotphat kép xảy ra qua hai giai đoạn : điều 
chế axit photphoric, và cho axit photphorIc tác dụng với photphorit hoặc apatit : 
Ch„(PO/)0; + 3H25, => 2H;PO¿ + 3ChSO,.}, 
Ca„(PO,)„ + 4H.PO, —> 3Ca(H,PO,)„, 


2. Phân lân nung chảy 
Để sản xuất phân lân nung chảy, người ta nung hỗn hợp bột quặng apatit (hay 
photphorit) với đá xà vân (thành phần chính là magie silicat) và than cốc ở nhiệt 
độ trên 1000C trong lò đứng. Sản phẩm nóng chảy từ lò đi ra được làm nguội 
nhanh bằng nước để khối chất bị vỡ thành các hạt vụn, sau đó sấy khô và nghiền 
thành bội. 
Thành phần chính của phân lân nung chảy là hỗn hợp photphat và silicat của 
canxi và magle (chứa 12 — 14% P„O¿;). Các muối này không tan trong nước, nên 
cũng chỉ thích hợp cho loại đất chua. 
Ở nước ta, phân lân nung chảy được sản xuất ở Văn Điển (Hà Nội) và một số địa 
phương khác. 


II - PHÂN KALI 


Phân kali cung cấp cho cây trồng nguyên tố kali dưới dạng ion K”. Phân kali 
giúp cho cây hấp thụ được nhiều đạm hơn, cần cho việc tạo ra chất đường, chất 
bột, chất xơ và chất dầu, tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn của 
cây. Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bảng hàm lượng % K„O tương 
ứng với lượng kali có trong thành phần của nó. 

Hai muối kali clorua và kali sunfat được sử dụng nhiều nhất để làm phân kali. 
Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K;CO¿. 


69 


IV - MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC 
1. Phân hỗn hợp và phân phức hợp 


Phân hỗn hợp và phân phức hợp là loại phân bón chứa đồng thời hai hoặc ba 
nguyên tố dinh dưỡng cơ bản. 

e Phân hỗn hợp chứa cả ba nguyên tố N, P, K được gọi là phân NPK. Loại phân 
này là sản phẩm khi trộn lẫn các loại phân đơn theo tỉ lệ Ñ : P: K khác nhau tuỳ 
theo loại đất và cây trồng. Thí đụ : Nitrophotka là hỗn hợp của (NH,),HPO, 
và KNO,. 

e Phân phức hợp là hỗn hợp các chất được tạo ra đồng thời bằng tương tác hoá 
học của các chất. Thí dụ : Amophor là hỗn hợp các muối NH„H,PO, và (NH,),HPO, 
thu được khi cho amonlac tác dụng với axIt photphorIc. 


2. Phân vi lượng 


Phân vi lượng cung cấp cho cây các nguyên tố như bo (B), kẽm (Zn), mangan 
(Mn), đồng (Cu), molipđen (Mo),... ở dạng hợp chất. Cây trồng chỉ cần một 
lượng rất nhỏ loại phân bón này để tăng khả năng kích thích quá trình sinh 
trưởng và trao đổi chất, tăng hiệu lực quang hợp,... Phân vi lượng được đưa vào 
đất cùng với phân bón vô cơ hoặc phân bón hữu cơ và chỉ có hiệu quả cho từng 
loại cây và từng loại đất, dùng quá lượng quy định sẽ có hại cho cây. 


BÀI TẬP 


1. 


70 


Cho các mẫu phân đạm sau đây : amoni sunfat, amoni clorua, natri nitrat. Hãy dùng 
các thuốc thử thích hợp để nhận biết chúng. Viết phương trình hoá học của các phản 
ứng đã dùng. 


.. Một trong những phương pháp điều chế canxi nitrat là cho đá vôi hoặc đá phấn tác dụng 


với axit nitric loãng. Còn amoni nitrat có thể được điều chế bằng cách cho canxi nitrat 
tác dụng với amoni cacbonat. Viết các phương trình hoá học và cho biết tại sao các 
phản ứng này xảy ra hoàn toàn. 


. Từ không khí, than, nước và các chất xúc tác cần thiết, hãy lập sơ đồ điều chế 


phân đạm NH¿NO:. 


.. Tại sao không được trộn supephotphat với vôi ? Giải thích và viết phương trình hoá học 


của phản ứng. 


. Supephotphat đơn được điều chế từ một loại bột quặng có chứa 73,0% Caz(PO/)s, 


26,0% CaCO; và 1,0% SiO:. 

a) Tính khối lượng dung dịch H2SO¿ 65,0% đủ để tác dụng với 100,0 kg bột quặng đó. 
b) Supephotphat đơn thu được gồm những chất nào 2 Tính tỉ lệ % PO; trong loại 
supephotphat đơn trên. 


LUYỆN TẬP 
Tính chất của photpho 
và các hợp chất của photpho 


e Biết tính chất của các dạng thù hình của photpho, của axit photphoric 
và muối photphat. 

e Biết những ứng dụng, phương pháp điều chế photpho và các hợp chất 
của photpho. 

e® Rèn luyện kĩ năng giải bài tập. 


I - KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 
1. Đơn chất photpho 


Nguyên tử khối : 3l 

y7 si âm điện : 2,19 

` Cấu hình electron nguyên tử : 1s22s72p53s”3p” 
Các số ox1 hoá : -3, 0, +3, +5. 


P trắng P đỗ 


Mạng tinh thể phân tử, mềm, dễ nóng chảy, | Có cấu trúc polime, bền, không tan trong 
độc, phát quang trong bóng tối, chuyển dần | các dung môi hữu cơ. Chuyển thành hơi khi 
thành P đỏ, không tan trong nước, dễ tan | đun nóng không có không khí và ngưng tụ 


trong một số dung môi hữu cơ. hơi thành photpho trắng. 
+0, PO 
2 
¬" : ” Í_ : photpho thể hiện tính khử 
=3 L T š ? š 
—¬ Ca.P; : photpho thể hiện tính oxI hoá 
2. Axit photphoric 


e Là axit ba nấc, có độ mạnh trung bình. 
e Không có tính oxi hoá. 


T1 


(0 t9 


N...: mm n=—=...' . —n==.. 
- +H2O +H2O . 


e Tạo ra ba loại muối photphat khi tác dụng với dung dịch kiểm. 


3. Muối photphat 


Muối photphat gồm : Photphat trung hoà (Na;PO,, Ca„(PO,).....), đihiđrophot- 
phat (NaH,„PO,, Ca(H,„PO,).....), hiđrophotphat (Na,HPO,, CaHPO,,...). 


e Muối dễ tan trong nước gồm : - Tất cả các muối photphat của natri, kali, amonI. 


— Đihidrophotphat của các kim loại khác. 
e Muối không tan hoặc ít tan trong nước gồm : Hiđrophotphat và photphat trung 
hoà của các kim loại, trừ của natr1, kali và amonI. 


e Nhận biết ion PO}. trong dung dịch muối photphat bằng phản ứng : 


3AgT +PO2_ — AgzPO„ Ả 


vàng 


II - BÀI TẬP 


1. Nêu những điểm khác biệt trong cấu tạo nguyên tử giữa nitơ và photpho. 

2. Lập các phương trình hoá học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của các phản ứng 
xảy ra trong dung dịch của các chất 
a) kali photphat và bari nitrat. b) natri photphat và nhôm surfat. 

c) kali photphat và canxi clorua. d) natri hiđrophotphat và natri hiđroxit. 
e) canxi đihiđrophotphat (1 mol) và canxi hiđroxit (1 mol). 
g) canxi đihiđrophotphat (1 mol) và canxi hiđroxit (2 mol). 

3. Chọn công thức đúng của apatit : 

A. Caz(PO¿); ; B. Ca(PO.),;  C. 3Ca;(PO,),.CaF; ; D. CaP„O¿. 

4.. Cho 44 g NaOH vào dung dịch chứa 39,2 g HạPO¿. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, 
đem cô dung dịch thu được đến cạn khô. Hỏi những muối nào được tạo nên và khối 
lượng muối khan thu được là bao nhiêu ? 

A. NaaPO¿ và 50,0 g ; C. NaH;PO¿ và 49,2 g ; Na;HPO¿ và 14,2 g; 
B. Na;HPO¿ và 15,0 g; D. Na;HPO¿ và 14,2 g ; Na;PO¿ và 49,2 g. 

5. Thêm 10,0 g dung dịch bão hoà bari hiđroxit (độ tan là 3,89 g trong 100,0 g nước) vào 
0,5 mi dung dịch axit photphoric nồng độ 6,0 mol/I. Tính lượng các hợp chất của bari 
được tạo thành. 


2 


THỤC HÀNH 
Tính chất của một số hợp chất nitơ. 
Phân biệt một số loại phân bón hoá học 


e Củng cố kiến thức về tính chất cúa amoniac, tính oxi hoá mạnh 
của axit nitric. Biết cách phân biệt một số loại phân bón hoá học. 

e© Rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm với lượng hoá chất đảm bảo 
an toàn chính xác. 


I - NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 
Thí nghiệm 1. Thử tính chất của dung dịch amoniac 
Lấy dung dịch amoniac vào hai ống nghiệm nhỏ. Cho vài giọt dung dịch 
phenolphtalein vào ống thứ nhất và 5—6 giọt dung dịch muối nhôm clorua vào 
ống thứ hai. Nhận xét sự xuất hiện màu của dung dịch ở ống nghiệm thứ nhất và 
cho biết dung dịch amoniac có môi trường gì ? Ở ống nghiệm thứ hai xảy ra hiện 
tượng gì ? Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
Thí nghiệm 2. Tính oxi hoá của axit nitric 
1. Lấy vào ống nghiệm 0,5 ml dung dịch HNO; đặc, rồi cho một mảnh nhỏ đồng 
kim loại vào Nút ống nghiệm bằng bông tấm dung dịch NaOH. Quan sát màu của 
khí bay ra và màu của dung dịch thu được. Giải thích và viết phương trình hoá học. 
2. Cũng làm như thí nghiệm trên, nhưng thay bằng 0,5 ml dung dịch HNO; loãng 
(nồng độ khoảng 2 mol/I). Đun nhẹ ống nghiệm trên đèn cồn. Quan sát màu của 
khí bay ra và màu của dung dịch. Giải thích, viết phương trình hoá học. 


Thí nghiệm 3. Tính oxi hoá của muối kali nitrat nóng chảy 

Lấy một ống nghiệm chịu nhiệt khô và cặp thăng đứng trên giá sắt, rồi đặt giá 
sắt trong chậu cát. Bỏ một ít tỉnh thể KNO; vào ống nghiệm và đốt cho muối 
nóng chảy. Khi muối bắt đầu phân huỷ (nhìn thấy các bọt khí xuất hiện) vẫn tiếp 
tục đốt nóng ống nghiệm, đồng thời dùng kẹp sắt bỏ một hồn than nhỏ đã được 
đốt nóng đỏ vào ống. Quan sát sự cháy tiếp tục của hòn than. Giải thích hiện 
tượng và viết phương trình hoá học. 


73 


Thí nghiệm 4. Phân biệt một số loại phân bón hoá học 

Cho các mẫu phân bón hoá học sau đây : amoni sunfat, kali clorua và supephotphat 
kép. Lấy mỗi loại một ít (cỡ bằng hạt ngô) vào từng ống nghiệm riêng. Cho vào 
mỗi ống nghiệm 4 — 5 ml nước cất và lắc nhẹ ống nghiệm cho đến khi các chất 
tan hết. 

a) Phân đạm amoni sunƒat 

Lấy khoảng 1 ml dung dịch của mỗi loại phân bón vừa pha chế vào từng ống 
nghiệm riêng. Cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 0,5 ml dung dịch NaOH rồi đun 
nóng nhẹ. Ở ống nghiệm nào chứa dung dịch amoni sunfat sẽ có khí bay lên, khí 
này làm xanh giấy quỳ tím tẩm ưới. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy 
ra dưới dạng phương trình I1on rút gọn. 

b) Phân kali clorua và supephotphat kép 

Lấy khoảng 1 ml dung dịch vừa pha chế của mỗi loại phân bón còn lại vào từng 
ống nghiệm. Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO; vào từng ống. Phân biệt hai loại 
phân bón trên bằng cách quan sát hiện tượng trong hai ống nghiệm. Giải thích 
và viết phương trình hoá học của các phản ứng. 


II - VIẾT TƯỜNG TRÌNH 


74 


“uy Sj 
A——.......... 


Nhóm cacbon gồm những nguyên tố nào ? Vị trí của chúng 
trong bảng tuần hoàn có liên quan như thế nào với cấu tạo 
nguyên tử của chúng ? 

Các đơn chất và hợp chất của cacbon, silic có những tính chất 
cơ bản nào ? Giải thích những tính chất đó như thế nào dựa 
trên cơ sở lí thuyết đã học. 

Làm thế nào điều chế được cacbon, silie và một số hợp chất 
quan trọng của chúng ? 


Kim cương và than chì là hai dạng thù hình của cacbon 


T5 


KHÁI OUÁT VỀ NHÓM CACBON 


e©_ Biết nhóm cacbon gồm những nguyên tố nào. 
e Biết cấu hình electron nguyên tử, bán kính nguyên tử, độ âm điện 
liên quan như thế nào với tính chất của các nguyên tố. trong nhóm. 


I - VỊ TRÍ CA NHÓM CACBON TRONG BẢNG TUẦN HOÀN 
Nhóm cacbon gồm có các nguyên tố cacbon (C), silic (Sĩ), gemani (GŒe), 
thiếc (Sn) và chì (Pb). Chúng đều thuộc các nguyên tố p. 


Bảng 3.1. Một số tính chất của các nguyên tố nhóm cacbon 


II - TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM CACBON 
1. Cấu hình electron nguyên tử 


Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử (ns” np2) có 4 electron : 
_ EM 
2 
ns2 np 
Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của các nguyên tố nhóm cacbon có hai electron 


độc thân, do đó trong một số hợp chất chúng có thể tạo 
thành hai liên kết cộng hoá trị. Khi được kích thích, † 
một electron trong cặp electron của phân lớp ns có thể n np3 


chuyển sang obitan p còn trống của phân lớp np. ñS 


76 


Khi đó, nguyên tử của các nguyên tố nhóm cacbon có 4 electron độc thân, chúng 
có thể tạo thành bốn liên kết cộng hoá trị. Để đạt được cấu hình electron bền của 
khí hiếm, các nguyên tử nguyên tố nhóm cacbon tạo nên những cặp electron 
chung với các nguyên tử khác, trong các hợp chất chúng có các số oxi hoá +4, +2 
và có thể là —4 tuỳ thuộc vào độ âm điện của các nguyên tố liên kết với chúng. 


2. Sự biến đổi tính chất của các đơn chất 


e Từ cacbon đến chì tính phi kim giảm dần, tính kim loại tăng dân. Cacbon và 
silic là các nguyên tố phi kim, gemani vừa có tính kim loại vừa có tính phi kim, 
còn thiếc và chì là các kim loại. 

e Trong cùng chu kì, khả năng kết hợp electron của cacbon kém hơn nitơ và của 
silic kém hơn photpho, nên cacbon và silic là những phi kim kém hoạt động hơn 
nitơ và photpho. 


3. Sự biến đổi tính chất của các hợp chất 


e Tất cả các nguyên tố nhóm cacbon đều tạo được hợp chất với hiđro có công 
thức chung là RH, (R chỉ nguyên tố). Độ bền nhiệt của các hợp chất hiđrua này 
giảm nhanh từ CH, đến PbH,. 

e Các nguyên tố nhóm cacbon tạo với oxi hai loại oxit là RO và RO¿, trong đó 
R có số oxi hoá tương ứng là +2 và +4. 

CO; và SiO; là các oxit axit, còn các oxit GeO›, SnO.„, PbO› và các hidroxit 
tương ứng của chúng là các hợp chất lưỡng tính. 

se Ngoài khả năng tạo liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử của nguyên tố khác, 
các nguyên tử cacbon còn có thể liên kết với nhau tạo thành mạch. Mạch cacbon 
có thể gồm hàng chục, hàng trăm nguyên tử cacbon (trong các hợp chất hữu co). 


BÀI TẬP 


1: 


Hãy cho biết quy luật biến đổi tính kim loại - phi kim của các nguyên tố thuộc nhóm 
cacbon và giải thích. 


. Cho các cấu hình electron nguyên tử sau đây : 


a) 1s22s?2p83s23p83d104s^24p2 ; b) 1s22s^2pS3sZ3p83d194s14p : 

c) 1s22s72pS3s13p3 ; d) 1s22s†2pŠ. 

Hãy cho biết : - Cấu hình electron nào ở trạng thái cơ bản ? Cấu hình electron nào ở 
trạng thái kích thích 2? 

— Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản cho ở trên là của nguyên tử nguyên tố nào ? 


.. Trong số các đơn chất của nhóm cacbon, nhóm chất nào là kim loại 2? 


A. Cacbon và silic; B. Thiếc và chì ; C. Silic và gemani ; D. Silic và thiếc. 


.. Dẫn ra những hợp chất trong đó nguyên tố cacbon có các số oxi hoá —4, +2 và +4. 


T7 


78 


CACBON 


e_ Biết cấu trúc và tính chất vật lí của các dạng thù hình chính của cacbon. 


e Biết các tính chất hoá học cơ bản của cacbon, vai trò quan trọng của 


cacbon đối với đời sống và sản xuất. 


TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Cacbon tạo thành một số dạng thù hình, khác nhau về tính chất vật lí. Sau đây là 
một số dạng thù hình của cacbon. 

Kim cương là chất tính thể không màu, trong suốt, không dẫn điện, dẫn nhiệt 
kém, có khối lượng riêng là 3,51 g/cm”. Tinh thể kim cương thuộc loại tinh thể 
nguyên tử điển hình (hình 3.1), trong đó mỗi nguyên tử cacbon tạo bốn liên kết 
cộng hoá trị bền với bốn nguyên tử cacbon lân cận nằm trên các đỉnh của hình 
tứ diện đều. Mỗi nguyên tử cacbon ở đỉnh lại liên kết với bốn nguyên tử cacbon 
khác. Độ dài của liên kết C—C bằng 0,154 nm. Do cấu trúc này nên kim cương 
là chất cứng nhất trong tất cả các chất. 

Than chì là tinh thể màu xám đen, có ánh kim, dẫn điện tốt nhưng kém kim loại. 
Tinh thể than chì có cấu trúc lớp (hình 3.2). 


Cấu trúc tinh thể 


than chì N 


Cấu trúc tinh thể 


kim cương ` 


Than chì 


Kim cương 


Hình 3.1. Kim cương và cấu trúc Hình 3.2. Than chì và cấu trúc 
tinh thể kim cương tinh thể than chì 


Trong một lớp, mỗi nguyên tử cacbon liên kết theo kiểu cộng hoá trị với ba 
nguyên tử cacbon lân cận nằm ở đỉnh của một tam giác đều. Độ dài của liên kết 


C~C bằng 0,142 nm. Khoảng cách giữa hai nguyên tử cacbon thuộc hai lớp lân 
cận nhau là 0,34 nm. Các lớp liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu, nên các 
lớp dễ tách khỏi nhau. Khi vạch than chì trên giấy, nó để lại vạch đen gồm nhiều 
lớp tỉnh thể than chì. 

Euleren gồm các phân tử C¿ạ, Cạạ,... Phân tử C¿o có cấu trúc hình cầu rỗng 
(hình 3.3) gồm 32 mặt với 60 đỉnh là 60 nguyên tử cacbon. Fuleren được phát 
hiện năm 1965. 

Than điều chế nhân tạo như than cốc, than gỗ, than xương, than muội,... được 
gọi chung là cacbon vô định hình. Than gỗ, than xương có cấu tạo xốp, nên 
chúng có khả năng hấp phụ mạnh các chất khí và chất tan trong dung dịch. 


Hình 3.3. Fuleren Cạo - một dạng thù hình của 
cacbon được tìm ra năm 1985 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Trong các dạng tồn tại của cacbon, cacbon vô định hình hoạt động hơn cả về mặt 
hoá học. Tuy nhiên, ở nhiệt độ thường cacbon khá trơ, còn khi đun nóng nó phản 
ứng được với nhiều chất. 

Trong các hợp chất của cacbon với những nguyên tố có độ âm điện lớn hơn 
(O, CI, F, S,...), nguyên tố cacbon có số oxi hoá +2 hoặc +4. Còn trong các hợp 
chất của cacbon với những nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn (hiđro, kim loại), 
nguyên tố cacbon có số oxi hoá âm. Do đó, trong các phản ứng cacbon thể hiện 
tính khử và tính oxi hoá. Tuy nhiên, tính khử vẫn là tính chất chủ yếu của cacbon. 


79 


1. Tính khử 
a) Tác dụng với oxỉ 
Khi đốt cacbon cháy trong không khí, phản ứng toả nhiều nhiệt : 
0 Ọ +4 


C+O;——>CO; 


Ở nhiệt độ cao, cacbon lại khử được CO; theo phản ứng : 
+4 0 t0 +2 
CÔa +C ———— 2CO 

Do đó, sản phẩm khi đốt cacbon trong không khí, ngoài khí CO; còn có một ít 

khí CO. 

Cacbon không tác dụng trực tiếp với clo, brom và 1ot. 

b) Tác dụng với hợp chất 
Ở nhiệt độ cao, cacbon có thể khử được nhiều oxit, phản ứng với nhiều chất oxi 
hoá khác như HNO2, H;SO, đặc, KCIO:,... 


C+4HNO,(đặc) ———> CO¿+4NO›; +2H;O 


2. Tính oxi hoá 
a) Tác dụng với hiđro 


Cacbon phản ứng với khí hiđro ở nhiệt độ cao có chất xúc tác, tạo thành khí 
mefan : “ (C,xt Pe 

b) Tác dụng với kim loại 
Ở nhiệt độ cao, cacbon phản ứng với một số kim loại tạo thành cacbua kim loại, 


Thí dụ ˆ 0 lu —4 
4Al+34C —'—›y Al,C 
nhôm cacbua 


II - ÚNG DỤNG 
Kim cương được sử dụng làm đồ trang sức. Trong kĩ thuật, kim cương được dùng 
để chế tạo mũi khoan, dao cắt thuỷ tinh và bột mài. 
Than chì được dùng làm điện cực ; làm nồi, chén để nấu chảy các hợp kim chịu 
nhiệt ; chế tạo chất bôi trơn ; làm bút chì đen. 
Than cốc được dùng làm chất khử trong luyện kim để luyện kim loại từ quặng. 
Than gô được dùng để chế thuốc nổ đen, thuốc pháo, chất hấp phụ. Loại than có 


80 


khả năng hấp phụ mạnh được gọi là /han hoạt tính. Than hoạt tính được dùng 
nhiều trong mặt nạ phòng độc, trong công nghiệp hoá chất và trong y học. 

Than muội được dùng làm chất độn khi lưu hoá cao su, để sản xuất mực ïn, 
xI đánh giày,... 


IV - TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN. ĐIỀU CHẾ 


1. Trạng thái tự nhiên 

Trong tự nhiên, kim cương và than chì là cacbon tự do gần như tỉnh khiết. Ngoài 
ra, cacbon còn có trong các khoáng vật như canxit (đá vôi, đá phấn, đá hoa, 
chúng đều chứa CaCO+), magiezit (MgCO2), đolomit (CaCO-.MgCO.) (hình 3.4)... 
và là thành phần chính của các loại than mỏ (than antraxit, than mỡ, than nâu, 
than bùn...., chúng khác nhau về tuổi địa chất và hàm lượng cacbon). Dầu mỏ, 
khí đốt thiên nhiên là hỗn hợp của các chất khác nhau chứa cacbon, chủ yếu là 
hiđrocacbon. Cơ thể thực vật và động vật chứa nhiều hợp chất của cacbon. 
Nước ta có mỏ than antraxit lớn ở Quảng Ninh, một số mỏ than nhỏ hơn ở 
Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam... 


a) Canxit b) Magiezit c) Đolomit 


Hình 3.4. Một số khoáng vật của cacbon 


2. Điều chế 
Kim cương nhân tạo được điều chế từ than chì, bằng cách nung than chì ở 
2000°C, dưới áp suất 50 — 100 nghìn atmotphe với chất xúc tác là sắt, crom 
hay niken. 
Than chì nhân tạo được điều chế bằng cách nung than cốc ở 2500 — 3000°C trong 
lò điện, không có không khí. 


81 


Than cốc được điều chế bằng cách nung than mỡ khoảng 1000°C trong lò cốc, 
không có không khí. 
Than gô được tạo nên khi đốt cháy gỗ trong điều kiện thiếu không khí. 
Than muội được tạo nên khi nhiệt phân metan có chất xúc tác : 
t9 ,xt 
CHa ———› C+2H; 


Than mỏ được khai thác trực tiếp từ các vỉa than nằm ở độ sâu khác nhau dưới 
mặt đất. 


BÀI TẬP 


1. 


82 


a) Nêu các dạng thù hình thường gặp của cacbon. Tại sao kim cương và than chì lại có 
tính chất vật lí khác nhau 2? 

b) Dựa vào phản ứng hoá học nào để nói rằng kim cương và than chì là hai dạng thù 
hình của nguyên tố cacbon ? 


. a) Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hoá trị ? 


b) Cacbon có tính chất hoá học chủ yếu nào 2? Lấy các thí dụ minh hoạ. 


._ Tính oxi hoá của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau ? 


Ä;G*#O›<;0;¿ C. 3C + 4AI —¬ Al,C, ; 
B. C + 2CuO —› 2Cu + CO, ; D. C + HO —¬ CO + H. 


. Ở 550°C, hằng số cân bằng K, của phản ứng sau đây là 0,002 : C(r) + CO.(k)  2CO(k) 


Người ta cho 0,2 mol C và 1,0 mol CO; vào một bình kín dung tích 22,4 lít không chứa 
không khí, nâng dần nhiệt độ trong bình đến 550°C và giữ ở nhiệt độ đó để cho cân 
bằng được thiết lập. 


Tính số mol của mỗi chất ở trạng thái cân bằng. 


HỢP CHẤT CỦA CACBON 


e_ Biết cấu tạo phân tử của cacbon monooxit (CO) và cacbon đioxit (CO,), 
các tính chất vật lí, hoá học, ứng dụng và phương pháp điều chế hai 
OXxit này. 


e Biết tính chất hoá học của axit cacbonic và muối cacbonat. 


I - CACBON MONOOXIT 


1 


đ, 


. Cấu tạo phân tử 


Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử cacbon và nguyên tử oxi đều có hai electron độc 
thân ở phân lớp 2p : 


AM ÔN o: [Ñ 
2s2 có 2s2 2 


Vì vậy, giữa chúng có thể tạo thành hai liên kết cộng hoá trị. Ngoài ra, giữa hai 
nguyên tử còn hình thành một liên kết cho — nhận. Công thức cấu tạo của phân 
tử CO được biểu diễn như sau : 


c=. 


Trong phân tử CO, cacbon có số oxi hoá +2 


. Tính chất vật lí 


Cacbon monooxit là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn 
không khí, rất ít tan trong nước, hoá lỏng ở —191,5°C, hoá rắn ở —205,29C, rất 
bền với nhiệt và rất độc. 


Tính chất hoá học 


a) Trong phân tử cacbon monooxit có liên kết ba giống phân tử nitơ nên tương tự 


với nitơ, cacbon monooxit rất kém hoạt động ở nhiệt độ thường và trở nên hoạt 
động hơn khi đun nóng. Cacbon monooxiIt là oxIt trung tính. 


83 


b) Cacbon monooxit là chất khử mạnh : 
e CO cháy được trong không khí tạo thành CO›, cho ngọn lửa màu lam nhạt và 
toả nhiều nhiệt. Vì vậy, CO được dùng làm nhiên liệu khí. 
e Khi có than hoạt tính làm xúc tác, CO kết hợp được với clo : 
CO + CL, — *> COCL, (photgen) 
e Khí CO có thể khử nhiều oxit kim loại thành kim loại ở nhiệt độ cao. 


+2 tO +4 
Thí dụ: — CO+CuO ————> Cu+CO; 


4. Điều chế 
a) Trong công nghiệp 


se Khí CO thường được sản xuất bằng cách cho hơi nước đi qua than nung đỏ : 


~1050°Œ 
C+H;O ———— CO+H, 


Hỗn hợp khí tạo thành được gọi là ¿í /z⁄: ðới, chứa trung bình khoảng ~ 44% 
CO, còn lại là các khí khác như CO,, H;, N¿,... 
e Khí CO còn được sản xuất trong các lò gas 
(hình 3.5) bằng cách thổi không khí qua than 
nung đỏ. Ở phần dưới của lò, cacbon cháy biến 
thành cacbon đioxit. Khi đi qua lớp than nung 
đỏ, CO; bị khử thành CO 


CO, +C —U >2CO 


Hỗn hợp khí thu được gọi là &J/ lò gas (khí than 
kñó). Khí lò gas chứa khoảng 25% CO, ngoài ra 
còn có NÑ;, CO› và một lượng nhỏ các khí khác. 
Khí than ướt, khí lò gas đều được dùng làm 
nhiên liệu khí. Hình 3.5. Sơ đồ lò gas 


b) Trong phòng thí nghiệm 
Cacbon monooxit được điều chế bằng cách cho H;SO, đặc vào axit fomic 
(HCOOH) và đun nóng : 


HCOOH —”“?Ÿ4+“° —› CO + H;O 
L 


84 


II - CACBON ĐIOXIT 

1. Cấu tạo phân tử 
Công thức cấu tạo của CO, là: O=€C=O 
Các liên kết C—O trong phân tử CO, là liên kết cộng hoá trị có cực, nhưng do có 
cấu tạo thăng nên CO; là phân tử không có cực. 


2. Tính chất vật lí 
e CO, là chất khí không màu, nặng gấp 1,5 lần không khí, tan không nhiều trong 
nước (ở điều kiện thường, l lít nước hoà tan l lít khí CO,). 
e Ở nhiệt độ thường, khi được nén dưới áp suất 60 atm, khí CO, sẽ hoá lỏng. Khi 
làm lạnh đột ngột ở —76°C, khí CO; hoá thành khối rắn, trắng, gọi là "nước đá 
khô". Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa, nên được dùng để tạo môi 
trường lạnh và khô, rất tiện lợi cho việc bảo quản thực phẩm. 
3. Tính chất hoá học 
a) Khí CO, không cháy và không duy trì sự cháy của nhiều chất, nên người ta dùng 
nó để dập tắt các đám cháy. Tuy nhiên, kim loại có tính khử mạnh, /hí d„ Mg, 
AI,.. có thể cháy được trong khí CO, : 
+4 0 o +2 0 
CO;+2Mg ———> 2MgO + C 
Vì vậy, người ta không dùng khí CO; để 
đập tắt đám cháy magie hoặc nhôm. 


b) CO; là oxit axit, tác dụng được với oxit 
bazơ và bazơ tạo thành muối cacbonat. 
Khi tan trong nước, CO, tạo thành dung 
dịch axi cacbomc : 


CO, + HO > H;CO; 


Dung dịch HCI 


4. Điều chế 

a) Trong phòng thí nghiệm 
Khí CO; được điều chế bằng cách cho 
dung dịch axit clohidric tác dụng với đá 
vôi (hình 3.6, hoặc trong bình Kip) : 


CaCO; + 2HCI —> CaCL, + CO,† + HO 


CaCO¿ 
(Cục nhỏ) 


dd HCI 


= 


Hình 3.6. Dụng cụ điều chế khí CO; 
trong phòng thí nghiệm 


85 


b) Trong công nghiệp 


Khí CO; được tạo ra trong quá trình đốt cháy hoàn toàn than để thu năng lượng 
ngoài ra khí CO» còn được thu hồi từ quá trình chuyển hoá khí thiên nhiên, các 
sản phẩm dầu mỏ.... ; quá trình nung vôi ; quá trình lên men rượu từ glucozơ. 


lII - AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT 


Axit cacbonic là axit rất yếu và kém bền, chỉ tồn tại trong dung dịch loãng, dễ 
bị phân huỷ thành CO; và H,O. 


Trong dung dịch axit cacbonic phân l¡ theo hai nấc với các hằng số phân li axit 
ở 25°C như sau : 


H;CO; © H* +HCO; ; K; =4,5.107 
HCO; © H'+CO? ; K¿ =4,8.10”! 


Axit cacbonic tạo ra hai loại muối : muối cacbonat chứa 1on CO, 
thí dụ Na;CO+, CaCO+, (NH,)2COa và muối hiđrocacbonat chứa ion HCO¿, 
thí dụ NaHCO;, Ca(HCO,);, NH,HCO:. 


1. Tính chất của muối cacbonat 


a) Tính tan 


Các muối cacbonat trung hoà của kim loại kiểm (trừ Li;CO), amoni và các 
muối hiđrocacbonat dễ tan trong nước (trừ NaHCO; hơi ít tan). Các muối 
cacbonat trung hoà của những kim loại khác không tan hoặc ít tan trong nước. 


b) Tác dụng với axit 
Các muối cacbonat tác dụng với dung dịch axit, giải phóng khí CO.. 
Thí dụ:  NaHCO;+ HCI -> NaCl + CO/† + HO 


HCO,+H” -› CO? +H,O 
Na;CO; + 2HCI -> 2NaClI + CO/† + H;O 


CO; + 2H —> CO,† + HO 


86 


c) Tác dụng với dung dịch kiêm 
Các muối hiđrocacbonat dễ tác dụng với dung dịch kiểm. 
Thí dụ: — NaHCO; + NaOH -> Na;CO; + HO 


HCO; + OH- -› CO + HO 


d) Phản ứng nhiệt phân 
Các muối cacbonat trung hoà của kim loại kiềm đều bền với nhiệt. Các muối 
cacbonat trung hoà của kim loại khác, cũng như muối hiđrocacbonat, bị nhiệt 
phân huỷ. 
Thí dụ: ` MgCO; ——> MgO+CO, 
2NaHCO; ——>_ Na;CO; + CO, + H,O 


Ca(HCO,), ——>_ CaCO; + CO, + H,O 


2. Úng dụng của một số muối cacbonat 
Canxi cacbonar (CaCO;) tính khiết là chất bột nhẹ, màu trắng, được dùng làm 
chất độn trong cao su và một số ngành công nghiệp. 
Nafri cacbonaf (Na;COˆ) khan, còn gọi là sođa khan, là chất bột màu trắng, tan 
nhiều trong nước. Khi kết tính từ dung dịch nó tách ra ở dạng tinh thể 
Na;CO:.10H;O. Sođa được dùng trong công nghiệp thuỷ tính, đồ gốm, 
bột giặt,... 
Nafri hiärocacbonar (NaHCO,) là chất tỉnh thể màu trắng, hơi ít tan trong nước, 
được dùng trong công nghiệp thực phẩm. Trong y học, natri hiđrocacbonat được 
dùng làm thuốc để giảm đau dạ dày do thừa axit. 


BÀI TẬP 


1. Khi nung nóng kẽm oxit với than cốc thì tạo thành một chất khí cháy được. Viết phương 
trình hoá học của phản ứng. 


87 


88 


. Làm thế nào để tách riêng từng khí CO và CO; ra khỏi hỗn hợp của chúng : 


a) Bằng phương pháp vật lí. 
b) Bằng phương pháp hoá học. 


._a) Làm thế nào để loại các tạp chất là hơi nước và CO; có trong khí CO 2 


b) Làm thế nào để chuyển NaHCO; thành Na;CO;, Ca(HCO;); thành CaCO; và 
ngược lại 2? 


.. Có một hỗn hợp khí gồm cacbon đioxit và lưu huỳnh đioxit. Trình bày phương pháp hoá 


học để chứng minh sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp. 


.. Dung dịch nước của chất A làm quỳ tím ngả màu xanh, còn dung dịch nước của chất B 


không làm đổi màu quỳ tím. Trộn lẫn dung dịch của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. 
A và B có thể là 

A. NaOH và K,SO,. 

B. K,CO; và Ba(NO,).. 

C. KOH và FeCl:. 

D. Na„CO; và KNO¿. 


.. Xác định thành phần phần trăm (về thể tích) của hỗn hợp khí gồm có N;, CO và CO, 


biết rằng khi cho 10,0 lít (đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một lượng dư nước vôi trong, rồi 
qua đồng(II) oxit dư đốt nóng, thì thu được 10,0 g kết tủa và 6,4 g đồng. 

Nếu cũng lấy 10,0 lít (đktc) hỗn hợp khí đó cho đi qua ống đựng đồng(II) oxit dư đốt 
nóng, rồi đi qua một lượng dư nước vôi trong, thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ? 


SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC 


e© Biết các tính chất đặc trưng, phương pháp điều chế silic và 
hợp chất của silic. 

e Biết những ứng dụng quan trọng của silic trong các ngành 
kĩ thuật như luyện kim, bán dẫn, điện tử,... 


I - SILIC 
1 


. Tính chất vật lí 


Silic có các dạng thù hình : silic /inh (hể và silic vô định hình. 

Silic tinh thể có cấu trúc giống kim cương, màu xám, có ánh kim, nóng chảy ở 
1420°C. Silic tinh thể có tính bán dẫn : ở nhiệt độ thường độ dẫn điện thấp, 
nhưng khi tăng nhiệt độ thì độ dẫn điện tăng lên. 

Silic vô định hình là chất bột màu nâu. 


. Tính chất hoá học 


Cũng giống như cacbon, silic có các số oxi hoá —4, 0, +2 và +4 ; số oxi hoá +2 
ít đặc trưng đối với sIlic. 
Silic vô định hình có khả năng phản ứng cao hơn silic tính thể. 


a) Tính khử 


Tác dụng với phi kim : Silic tác dụng với flo ở nhiệt độ thường, còn khi đun nóng 
có thể tác dụng với các phi kim khác : 

0 +4 

Si + 2Fạ ———> NI; (silic tetraflorua) 


0 ° +4 


° LH h 
Si +O¿ ————> O2? Gilc địoxi) 


Tác dụng với hợp chất : Silic tác dụng tương đối mạnh với dung dịch kiểm, giải 
phóng hiđro. 


0 +4 
Sĩ +2NaOH + HO ————> Na;SiOz +2H;† 


89 


b) 


Tính oxi hoá 
Ở nhiệt độ cao, silic tác dụng với các kim loại như Ca, Mg, Fe,... tạo thành hợp 
chất silixua kim loại. 7hí dụ : 


0 ° -4 
2Mg + Sỉ — Mg;Sĩl  (magie silixua) 


3. Trạng thái tự nhiên 


II - HỢP CHẤT CỦA SILIC 


TẾ 


90 


Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai sau oxi, chiếm gần 29,5% khối lượng vỏ 
Trái Đất. Trong tự nhiên chỉ gặp silic dưới dạng các hợp chất, chủ yếu là cát 
(SIO,), các khoáng vật silicat và aluminosilicat như : cao lanh (Al;O-.25O..2H;O), 
xecpentin (2MgO.25IO,.2H;O), fenspat (Na;O.AI;O-.65IO;).... Silic còn có 
trong cơ thể động, thực vật với lượng nhỏ và có vai trò đáng kể trong hoạt động 
sống của thế giới hữu sinh. 


. Ứng dụng và điều chế 


e Silic siêu tỉnh khiết là chất bán dẫn được dùng trong kĩ thuật vô tuyến và 
điện tử. Pin mặt trời chế tạo từ silic có khả năng chuyển năng lượng ánh sáng 
mặt trời thành điện năng, cung cấp cho các thiết bị trên tàu vũ trụ. 

Trong luyện kim, hợp kim ferosilic được dùng để chế tạo thép chịu axit. 

e Trong phòng thí nghiệm, silic được điều chế bằng cách đốt cháy một hỗn hợp 
gồm bột magie và cát nghiền mịn : 


SiO;+ 2Mg -> Si+ 2MgO 
e Trong công nghiệp, silic được điều chế bằng cách dùng than cốc khử silic 
đioxit trong lò điện ở nhiệt độ cao : 


SiO;+ 2C -—> Si+ 2CO 


Silic đioxit 

e Silic đioxit (SiO.) là chất ở dạng tinh thể, 
nóng chảy ở 1713°C, không tan trong 
nước. Trong tự nhiên, SiO; tỉnh thể chủ 
yếu ở dạng khoáng vật thạch anh. Thạch 
anh tồn tại ở dạng tinh thể lớn, không màu, 
trong suốt (hình 3.7). Cát là SiO; có chứa 
nhiều tạp chất. Hình 3.7. Các tinh thể thạch anh 


e Silic đioxit là ox// zx//, tan chậm trong dung dịch kiểm đặc nóng, tan dễ trong 
kiêm nóng chảy hoặc cacbonat kim loại kiềm nóng chảy, tạo thành silicat. 


Thí dụ:  SO, + 2NaOH ——> NazSO; + H,O 


o 
SiO; + Na;CO; —-—> Na;SO; + CO, 
e Silic đioxit tan trong axit flohiđric : 
SiO, + 4HF -> SiF, + 2H,O 
Dựa vào phản ứng này người ta dùng dung dịch HF để khắc chữ và hình trên 
thuỷ tĩnh. 
2. Axit silixic và muối silicat 
a) Axit silixic 
Axit silixic (H;SiO+)Ÿ? là chất ở dạng keo, 
không tan trong nước, khi đun nóng dễ 
mất nước : 
Đụ 
H,SO, -—> SiO; + H,O 
Khi sấy khô, axit silixic mất một phần 
nước, tạo thành một vật liệu xốp là s//cag 
(hình 3.8). Silicagen được dùng để hút ẩm 
và hấp phụ nhiều chất. 


Axit silixic là axit rất yếu, yếu hơn cả axIt 
cacbonic, nên dễ bị khí CO; đẩy ra khỏi (6905001466550 
dung dịch muối của nó : 
Na;SO; + CO; + HO -> H;SO; + Na;CO; 

b) Muối silicat 
Axit silixic đễ tan trong dung dịch kiềm, tạo thành muối silicat. Chỉ có silicat 
kim loại kiềm tan được trong nước. Dung dịch đậm đặc của Na;SiO; và K„SiO; 
được gọi là /ÿ 7z lỏng. Vải hoặc gỗ tầm thuỷ tính lỏng sẽ khó bị cháy. Thuỷ 
tinh lỏng còn được dùng để chế tạo keo dán thuỷ tính và sứ. 
Ở trong dung dịch, silicat kim loại kiêm bị thuỷ phân mạnh tạo ra môi trường kiêm. 
Thí dụ : 


Na,SiO; + 2H,O @ 2NaOH + H,SiO; 


£ Axit silixic tồn tại ở một số dạng: H/SIO/ (axit ortho silixic), 
H;5IO;: (axit mefa silixic);.... 91 


BÀI TẬP 


1. 


<2 liệu 


Số oxi hoá thấp nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào trong các chất sau ? 
A.SiIO ; B.SiO; ; C. SiH¡ ; D. Mg,Si. 


.. Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây : 


Silic đioxit —> natri silicat —> axit silixic —> silic đioxit —> silic. 


._ Từ silic đioxit và các chất cần thiết khác, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế 


axit silixic. 


._ Natri florua dùng làm chất bảo quản gỗ được điều chế bằng cách nung hỗn hợp canxi 


florua, sođa và cát. Viết phương trình hoá học để giải thích cách làm trên. 


.. Khi đốt cháy hỗn hợp khí SiH¿„ và CH¿ thu được một sản phẩm rắn cân nặng 6,00 g và 


sản phẩm khí. Cho sản phẩm khí đó đi qua dung dịch Ca(OH); lấy dư thu được 30,00 g 
kết tủa. 


Xác định thành phần % thể tích của hỗn hợp khí. 


BA —- VAI TRÒ SINH HỌC CỦA SILIC 


92 


Silic rất cần cho thực vật cũng như cho động vật và người. 

Thực vật sử dụng silic để tạo các mô thực bì. Silic làm cho thành tế bào cứng hơn và bền 
hơn, chống được sự phá huỷ của côn trùng và sự xâm nhập của nấm mốc. 

Silic có trong hầu hết tế bào của động vật và người, đặc biệt ở tuyến tuy, gan, lông, tóc, 
xương, răng, sụn rất giàu silic. Trong xương, răng và sụn của bệnh nhân lao lượng silic 
giảm đáng kế so với người khoẻ mạnh. Ở những người bị bệnh eczema, vấy nến, hàm 
lượng silic trong máu giảm rõ rệt, còn khi bị bệnh đại tràng thì ngược lại, hàm lượng silic 
trong máu tăng lên. 


CÔNG NGHIỆP SILICAT 


e_ Biết thành phần hoá học và tính chất của thuý tinh, đồ gốm và xi măng. 
e© Biết phương pháp sản xuất các loại vật liệu trên từ những nguyên liệu 
trong tự nhiên. 


Công nghiệp silicat bao gồm các ngành sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng từ 
những hợp chất tự nhiên của silic và các hoá chất khác. 


I- THUỶ TINH 


1. Thành phần hoá học và tính chất của thuỷ tỉnh 
Thuỷ tính loại thông thường được dùng làm cửa kính, chai, lọ,... là hỗn hợp của 
natri silicat, canxi silicat và silic đioxit, có thành phần gần đúng viết dưới dạng 
các oxit là Na;O.CaO.6SiO,. Thuỷ tính loại này được sản xuất bằng cách nấu 
chảy một hỗn hợp gồm cát trắng, đá vôi và sođa ở 1400°C : 


6SiO; + CaCO¿ + Na,CO; 4 Na;O.CaO.6SiO¿ + 2CO»„ 
Thuỷ tỉnh không có cấu trúc tinh thể mà là chất vô định hình, nên không có nhiệt 
độ nóng chảy xác định. Khi đun nóng nó mêm dần rồi mới chảy, do đó có thể 
tạo ra những đồ vật và dụng cụ có hình dạng như ý muốn. 


2. Một số loại thuỷ tỉnh 
Ngoài loại thuỷ tỉnh thông thường nêu trên, còn có một số loại thuỷ tinh khác, 
với thành phần hoá học và công dụng khác nhau. 
— Khi nấu thuỷ tinh, nếu thay Na;CO; bằng K;CO; thì được thuỷ tỉnh kali, có 
nhiệt độ hoá mềm và nhiệt độ nóng chảy cao hơn. Thuỷ tỉnh kali được dùng làm 
dụng cụ thí nghiệm, lăng kính, thấu kính,... 
— Thuỷ tinh chứa nhiều chì oxit dễ nóng chảy và trong suốt, được gọi là thuỷ tinh 
pha lê. 
— Thuỷ tinh thạch anh được sản xuất bằng cách nấu chảy silic đioxit tinh khiết. 
Loại thuỷ tỉnh này có nhiệt độ hoá mềm cao, có hệ số nở nhiệt rất nhỏ, nên 
không bị nứt khi nóng lạnh đột ngột. 


93 


— Khi cho thêm oxit của một số kim loại, thuỷ tĩnh sẽ có màu khác nhau, do tạo 
nên các silicat có màu. 7hí đụ, crom (II) oxit (Cr;O+) cho thuỷ tinh màu lục, 
coban oxit (CoO) cho thuỷ tỉnh màu xanh nước biển. 


II - ĐỒ GỐM 


94 


Đồ gốm là vật liệu được chế tạo chủ yếu từ đất sét và cao lanh. Tuỳ theo công 
dụng, người ta phân biệt gốm xây dựng, vật liệu chịu lửa, gốm Kĩ thuật và gốm 
dân dụng. 


. Gạch và ngói 


Gạch và ngói thuộc loại gốm xây dựng. Phối liệu để sản xuất chúng gồm đất sét 
loại thường và một ít cát, được nhào với nước thành khối dẻo, sau đó tạo hình, 
sấy khô và nung ở 900 — 1000°C sẽ được gạch và ngói. Sau khi nung, gạch và 
ngói thường có màu đỏ gây nên bởi sắt oxit ở trong đất sét. 


. Gạch chịu lửa 


Gạch chịu lửa thường được dùng để lót lò cao, lò luyện thép, lò nấu thuỷ tinh,.... 
Có hai loại gạch chịu lửa chính : gạch đinat và gạch samôi. Phối liệu để chế tạo 
gạch đinat gồm 93 — 96% SiO›, 4 — 7% CaO và đất sét ; nhiệt độ nung khoảng 
1300 — 1400°C. Gạch đinat chịu được nhiệt độ khoảng 1690 — 17209. 

Phối liệu để chế tạo gạch samôt gồm bột samôit trộn với đất sét và nước. Sau khi 
đóng khuôn và sấy khô, vật liệu được nung ở 1300 — 1400°C. Bột samôt là đất 
sét được nung ở nhiệt độ rất cao rồi nghiền nhỏ. 


Hình 3.9. Một số đồ sứ dân dụng 


3. Sành, sứ và men 

a) Đất sét sau khi nung ở nhiệt độ khoảng 1200 — 1300°C thì biến thành sành. Sành 
là vật liệu cứng, gõ kêu, có màu nâu hoặc xám. Để có độ bóng và lớp bảo vệ 
không thấm nước, người ta tạo một lớp men mỏng ở mặt ngoài của đồ sành. 


c=Uotsàảog/ 


Hình 3.10. Một số dụng cụ bằng sứ trong phòng thí nghiệm 
1- bát sứ ; 2- cốc sứ ; 3- chén sứ có nắp ; 
4- phễu sứ ; 5- cối sứ ; 6-ch y sứ 


b) Sứ là vật liệu cứng, xốp, có màu trắng, gõ kêu. Phối liệu để sản xuất sứ gồm 
cao lanh, fenspat, thạch anh và một số oxit kim loại. Đồ sứ được nung hai lần, 
lần đầu ở 1000ĐC, sau đó tráng men và trang trí, rồi nung lần thứ hai ở nhiệt độ 
cao hơn, khoảng 1400 — 1450°C. Sứ có nhiều loại : sứ dân dụng (hình 3.9), sứ kĩ 
thuật. Sứ kĩ thuật được dùng để chế tạo các vật liệu cách điện, tụ điện, bugi đánh 
lửa, các dụng cụ thí nghiệm (hình 3.10). 

c) Men có thành phần chính giống sứ, nhưng dễ nóng chảy hơn. Men được phủ lên 
bề mặt sản phẩm, sau đó nung lên ở nhiệt độ thích hợp để men biến thành một 
lớp thuỷ tinh che kín bề mặt sản phẩm. 

Làng gốm Bát Tràng, các nhà máy sứ Hải Dương, Đồng Nai,... là những cơ sở 
sản xuất đồ sứ nổi tiếng. 


II - XI MĂNG 


1. Thành phần hoá học và phương pháp sản xuất 

a) Xi măng thuộc loại vật liệu kết dính, được dùng trong xây dựng. Quan trọng và 
thông dụng nhất là xi măng Pooclăng. Đó là chất bột mịn, màu lục xám, thành 
phần chính gồm canxi silicat và canxi aluminat : Ca:SiO; (hoặc 3CaO.SiO;), 
Ca„SiO, (hoặc 2CaO.SIO,), Caz(AlO2); (hoặc 3CaO.AI;O¿). 

b) Xi măng Pooclăng được sản xuất bằng cách nghiền nhỏ đá vôi, trộn với 
đất sét có nhiều SiO› và một ít quặng sắt bằng phương pháp khô hoặc phương 
pháp ướt, rồi nung hỗn hợp trong lò quay (hình 3.11) hoặc lò đứng ở 
1400 - 1600°C. Sau khi nung, thu được một hỗn hợp màu xám gọi là clanhke. 
Để nguội, rồi nghiền clanhke với một số chất phụ gia thành bột mịn, sẽ được xi măng. 


95 


| Nguyên liệu 


Ống khói 


TT 
THỦ) 


52 


Hình 3.11. Lò quay sản xuất clanhke 


2. Quá trình đông cứng xỉ măng 

Trong xây dựng, xi măng được trộn với nước thành khối nhão, sau vài giờ sẽ bắt 
đầu đông cứng lại. Quá trình đông cứng của xi măng chủ yếu là sự kết hợp của 
các hợp chất có trong xi măng với nước, tạo nên những tinh thể hiđrat đan xen 
vào nhau thành khối cứng và bền : 

3CaO.SIO„ + 5H;O —> Ca,SIO,. 4H/O + Ca(OH), 

2CaO.SO„ + 4H;O —> Ca,SiO,. +4H;O 

3CaO.Al;O¿ + 6H;O —> Ca2(AlO;);. 6H;O 


Hiện nay, người ta còn sản xuất các 
loại xi măng có những tính năng 
khác nhau : xi măng chịu axIt, xI măng 
chịu nước biển,... 

Ở nước ta có nhiều nhà máy xi măng 
lớn như nhà máy xI măng : Hải Phòng 
(hình 3.12), Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, 
Chinfon, Hoàng Mai, Hà Tiên,... 


Hình 3.12. Nhà máy xi măng Hải Phòng 


96 


BÀI TẬP 


1. Nghiền thuỷ tinh loại thường thành bột, rồi cho vào nước đã có vài giọt phenolphtalein, 
thì nước sẽ có màu hồng. Giải thích và viết phương trình hoá học của phản ứng. 

2. Một loại thuỷ tỉnh chứa 13,0% Naz;O ; 11,7% CaO và 75,3% SiO› về khối lượng. Thành 
phần của loại thuỷ tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là 
A. 2Na;O.CaO.6S¡iO.. B. 2Na,O. 6CaO. SiO:. 

C. Na;O.CaO.6S¡O.. D. Na,O.6CaO.SiO.. 

3. Một loại thuỷ tinh dùng để chế tạo dụng cụ nhà bếp có thành phần khối lượng như sau : 
SiO; — 75,0% ; CaO — 9,00% ; Na„O — 16,0%. Trong loại thuỷ tinh này 1 mol CaO kết 
hợp với 
A. 1,6 mol Na;O và 7,8 mol SiO:. B. 1,6 mol Na;O và 8,2 mol SiO:. 

C. 2,1 mol Na;O và 7,8 mol SiO:. D. 2,1 mol Na;O và 8,2 mol SiO:. 

4. Các silicat của canxi có thành phần : CaO — 73,7% ; SiO; — 26,3% và CaO — 65,1%, 
SiO; — 34,9% là những thành phần chính của xi măng Pooclăng. Trong mỗi hợp chất 
silicat trên 1,0 mol SiO; kết hợp với 
A. 3,0 và 2,0 mol CaO. B. 2,0 và 3,0 mol CaO. 

C. 3,0 và 1,5 mol CaO. D. 2,8 và 2,0 mol CaO. 

5. Viết phương trình hoá học của phản ứng mô tả thuỷ tinh bị axit HF ăn mòn. Biết rằng 

thành phần chủ yếu của thuỷ tinh là Na„SiOz (Na;O.SiO;) và CaSiO; (CaO.SiO;). 


97 


<2 liệu 


Ế_JZ#. MÁCXIMĂNGCHOBÍẾT ĐIỂU GÌ? 


98 


Xi măng có nhiều mác khác nhau : Theo tiêu chuẩn Việt Nam, loại xi măng Pooclăng hỗn 
hợp (Portland blended cement, PCB) có các mác PCB 30, PCB 40,... ; loại xi măng Pooclăng 
trắng (White portland cement, PCW) có các mác PCW 30, PCW 40,... 

Các trị số 30, 40,... chỉ giới hạn tải trọng (cường độ nén) tính bằng niutơn trên milimet 
vuông (N/mm?), mà mẫu vữa xi măng đã hoá rắn có thể chịu được không bị biến dạng 
sau 28 ngày báo dưỡng từ khi trộn xi măng với nước. 


SƠI THUỶ TINH VÀ SỢI QUANG 


1. Khi kéo thuý tinh nóng chảy qua một thiết bị có nhiều lỗ nhỏ, ta được những sợi có 
đường kính từ 2 đến 10um (1 micromet = 109m) gọi là sợi thuý tỉnh. 

Bằng phương pháp li tâm hoặc thối không khí nén vào dòng thuỷ tỉnh nóng chảy ta thu 
được những sợi ngắn gọi là bông thuý tinh. Sợi thuý tỉnh không giòn và rất dai, có độ 
chịu nhiệt, độ bền hoá học và độ cách điện cao, độ dẫn nhiệt thấp. 

Nguyên liệu để sản xuất sợi thuý tinh dễ kiếm, rẻ tiền, việc sản xuất khá đơn gián, nên 
hiện nay được dùng rộng rãi trong các lĩnh vực kĩ thuật khác nhau : sản xuất chất dẻo 
thuỷ tỉnh ; làm vật liệu lọc ; chế tạo vật liệu cách điện ; may áo bảo hộ lao động chống 
cháy, chống axit ; lót cách nhiệt cho các cột chưng cất, làm vật liệu kết cấu trong chế tạo 
máy, xây dựng, chế tạo sợi quang,... 

2. Sợi quang, còn gọi là sợi dẫn quang, là loại sợi bằng thuý tinh thạch anh được chế biến 
đặc biệt, có độ tinh khiết cao, có đường kính từ vài micromet đến vài chục micromet. Do 
có cấu tạo đặc biệt, nên sợi quang truyền được xung ánh sáng mà cường độ bị suy giảm 
rất ít. Sợi quang được dùng để tải thông tin đã được mã hoá dưới dạng tín hiệu xung laze. 
Một cặp sợi quang nhỏ như sợi tóc cũng có thế truyền được 10000 cuộc trao đổi điện 
thoại cùng một lúc. Hiện nay, sợi quang là cơ sở cho phương tiện truyền tin hiện đại, 
phát triển công nghệ thông tin, mạng internet điều khiến tự động, máy đo quang học,... 


Cáp quang là các sợi quang được bọc các lớp đồng, thép và nhựa. 


cĐài LUYỆN TẬP 
24 ` Tính chất của cacbon, silic 
và hợp chất của chúng 


e_ Nắm vững các tính chất cơ bán cúa cacbon, silic, các hợp chất cacbon 
monooxit, cacbon đioxit, axit cacbonic, muối cacbonat, axit silixic và 
muối silicat. 

e© Vận dụng các kiến thức cơ bản nêu trên để giải các bài tập. 


I- KIẾN THÚỨC CẦN NẮM VỮNG 


Cacbon Silic 
e Các dạng thù hình : kim cương, than chì, ¡_s Các dạng thù hình : Silic tinh thể và silic 
fuleren. vô định hình. 
e Cacbon chủ yếu thể hiện tính khử : e Silic thể hiện tính khử : 
0 ‡° +4 0 SP 
Đế C€ +2CuO ————> 2Cu + CO, SIb2b PE== Sib, 
chất  ° Cacbon thể hiện tính oxi hoá : e Silic thể hiện tính oxi hoá : 
Cha 0 b si 
2 4 Si + AMg ——> Mg,Siỉ 
0 t9 4 
3C + 4Al ————> Al,C; 
co, CO; SiO; 
(CÁC) A Ẻ . 
PVP SY ; e Tan được trong kiểm nóng chảy : 
e là oxit trung tính 
e có tính khử mạnh : SiO; + 2NaOH —> Na;SiOa + H;O 
+2 : sa Tác dụng với dung dịch axit HF : 
4CO +Fe,O, ——> 3Fe +4CO, š 0g: Sâu 
SiO; + 4HF —› SiF¿ + 2H„O 
Oxit CO; : 
e là oxit axit. 
e có tính oxi hoá : 
+4 f 0 
CO; +2Mg ——> C€ + 2MgO 
e tan trong nước, tạo ra dung dịch axit 
cacboric. 
Axit cacbonic (H;CO;) Axit silixic (H;S¡O+) 
Axit _. s không bền, phân huỷ thành CO; và H.O. e là axit ở dạng rắn, ít tan trong nước. 
e là axit yếu, trong dung dịch phân li hai nấc. e là axit rất yếu, yếu hơn cả axit cacbonic. 


99 


Muối cacbonat Muối silicat 


e Muối cacbonat của kim loại kiềm dễ tan _* Muối silicat của kim loại kiểm dễ tan 

trong nước và bền với nhiệt. Các muối , trong nước. 

cacbonat khác ít tan và bị nhiệt phân : se Dung dịch đậm đặc của Na;SiOa, 
_. O . . ` 2. . và » hd 

Muối ( cạco, co. co, 5090) 6019 gọi là PO”, HÙ “hồi 0D 8Á, 

ĐI 5 ._. | Sản xuất xi măng chịu axit, chất kết dính 
e Muối hiđrocacbonat dê tan và dê bị trong xây dựng,... 
nhiệt phân : 


GÓ(HCO Ẻ cái (CO HO 


II - BÀI TẬP 


1. 


Viết công thức cấu tạo của : a) canxi cacbua ; b) nhôm cacbua ; c) cacbon tetraflorua. 
Trong các hợp chất trên số oxi hoá của cacbon là bao nhiêu 2 


. a) Tại sao cacbon monooxit cháy được, còn cacbon đioxit không cháy được trong khí 


quyển oxi ? 


b) Hãy phân biệt khí CO và khí H; bằng phương pháp hoá học. Viết phương trình hoá 
học của phản ứng để minh hoạ. 


._a) Làm thế nào để phân biệt khí CO; và khí O; : 


— bằng phương pháp vật lí 
- bằng phương pháp hoá học 2? 


b) Làm thế nào để phân biệt muối natri cacbonat và muối natri sunfit ? 


.. Khi nung một hỗn hợp gồm cát trắng và than cốc trong lò điện đến 35009C, thì thu được 


một hợp chất chứa khoảng 70% Si và khoảng 30%C. Viết phương trình hoá học của 
phản ứng đó, biết rằng một trong các sản phẩm của phản ứng là cacbon monooxit. 


.. Cho khí CO; tan vào nước cất có pha vài giọt quỳ tím. Màu của dung dịch chuyển thành 


A. xanh. B. tím. C. đỏ. D. không màu. 
Sau khi đun nóng dung dịch một thời gian thì màu chuyển thành 
A. xanh. B. tím. C. đỏ. D. không màu. 


._ Viết các phương trình hoá học của phản ứng biểu diễn sơ đồ chuyển hoá sau : 


q) (2) @) @  @) (6) 
CO; -› CaCO.; -› Ca(HCO;); -› CO; -› C -› CO -› CO, 


.. Xác định thể tích hiđro (đktc) thoát ra khi cho lượng dư dung dịch natri hiđroxit tác dụng 


với một hỗn hợp thu được bằng cách nấu chảy 6 g magie với 4,5 g silic đioxit. Giả sử 
phản ứng được tiến hành với hiệu suất 100%. 


100 


( / ^ 
cay Â ĐẠI CƯƠNG VỀ 
\ HOÁ HỌC HỮU CƠ 


=1 Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. 
=1 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ. 
“1 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. 
T1 Phản ứng hữu cơ. 


Phòng thí nghiệm phân tích hữu cơ 


101 


HOÁ HỌC HỮU CƠ 
VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


e_ Biết khái niệm hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ và đặc điểm chung 
của hợp chất hữu cơ. 


e Biết một vài phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ. 


I - HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 

1. Khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ 
Có hàng chục triệu hợp chất của cacbon với các 
nguyên tố trong bảng tuần hoàn là hợp chất hữu 
cơ. Chỉ có một số rất ít hợp chất của cacbon như 
CO, CO,, muối cacbonat, xianua, cacbua,... là 
hợp chất vô cơ. Hữu cơ Vô cơ 


Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ 
CO, CO,, muối cacbonat, xianua, cacbua,...). 


Hợp chất của cacbon 


Hoá học hữu cơ là ngành Hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữm cơ. 


2. Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ 

a) Về thành phần và cấu tạo 
Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa cacbon. Các nguyên tử cacbon thường liên 
kết với nhau đồng thời liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác như H, O, 
NÑ, S, P, halogen,... Liên kết hoá học ở các hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng 
hoá trị. 

b) Về tính chất vật lí 
Các hợp chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp (dễ bay hơi) 
và thường không tan hoặc ít tan trong nước, nhưng tan trong dung môi hữu cơ. 

c) Về tính chất hoá học 
Đa số các hợp chất hữu cơ khi bị đốt thì cháy, chúng kém bền với nhiệt nên dễ 
bị phân huỷ bởi nhiệt. Phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm, 
không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định, thường cần đun nóng hoặc 
cần có xúc tác. 


102 


II - PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HÚU CƠ 


Muốn có chất hữu cơ tinh khiết cần phải sử dụng các phương pháp thích hợp để 
tách chúng ra khỏi hỗn hợp. Một số phương pháp tách biệt và tinh chế thường 
dùng như sau. 


1. Phương pháp chưng cất 

Khi đun sôi một hỗn hợp lỏng, chất nào có nhiệt độ sôi thấp hơn sẽ chuyển thành 
hơi sớm hơn và nhiều hơn. Khi gặp lạnh, hơi sẽ ngưng tụ thành dạng lỏng chứa 
chủ yếu là chất có nhiệt độ sôi thấp hơn. Quá trình đó gọi là sự chưng cất. 

Thí dụ : Sau khi ủ men rượu, người ta thu được một hỗn hợp chủ yếu gồm nước, 
etanol (ancol etylic) và bã rượu. Etanol sôi ở 78,39°C nên khi đem chưng cất (nấu 
rượu) đầu tiên người ta thu được dung dịch chứa nhiều etanol hơn nước. Sau đó 
hàm lượng etanol giảm dần. 


Để tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều, người ta dùng cách chưng 
cất thường như mô tả ở hình 4. . 


Hình 4.1. Chưng cất thường Hình 4.2. Chiết 2 lóp chất lỏng 
a) Đèn cồn ; b) Bình cầu có nhánh ; c) Nhiệt kế ; a) Lớp chất lỏng nhẹ hơn ; b) Lớp chất lồng 
d) Ống sinh hàn ; e) Nước làm lạnh ; g) Bình hứng nặng hơn ; c) Khoá phễu chiết 


2. Phương pháp chiết 
Khi hai chất lỏng không trộn lẫn được vào nhau, chất lỏng nào có khối lượng 
riêng nhỏ hơn sẽ tách thành lớp trên, chất lỏng nào có khối lượng riêng lớn hơn 
sẽ nằm ở phía dưới. Dùng phêu chiết (hình 4.2) sẽ tách riêng được hai lớp chất 
lỏng đó (chiết lỏng — lỏng). 
Thí dụ : Sau khi chưng cất cây sả bằng hơi nước (bài Khái niệm về tecpen), người 
ta thu được hỗn hợp gồm lớp tinh đầu nổi trên lớp nước. Dùng phương pháp chiết 
sẽ tách riêng được lớp tinh dầu khỏi lớp nước (hình 4.2). 
Người ta còn thường dùng chất lỏng hoà tan chất hữu cơ để tách chúng ra khỏi 
hỗn hợp rắn (chiết lỏng rắn). 


103 


3. Phương pháp kết tỉnh 


Đối với hỗn hợp các chất rắn, người ta thường dựa vào độ tan khác nhau và sự 
thay đổi độ tan theo nhiệt độ của chúng để tách biệt và tinh chế chúng. 


a) b) c) d) 
Hình 4.3. Các bước tiến hành kết tinh 
a) Hoà tan bão hoà hỗn hợp chất rắn ở nhiệt độ sôi của dung môi ; b) Lọc nóng loại bỗ 
chất không tan ; c) Để nguội cho kết tinh ; d) Lọc hút để thu tinh thể 


BÀI TẬP 


1. 


Hãy nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ. Có 
thể sử dụng điểm khác biệt nào để nhận ra một chất là hữu cơ hay vô cơ một cách đơn 
giản nhất ? 


._ Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là hữu cơ, hợp chất nào là vô cơ 2? 


CH„; CHCI; ; CH/N ; HCN; CH„COONa; C¿„H.„O¿;; {CaHaClỳ, ; Al,C. 


. Hãy điền tên 2 loại đồ uống vào chỗ trống trong các câu sau : 


a) Trừ nước ra, thành phần chính của ...và... là chất vô cơ. 
b) Trừ nước ra, thành phần chính của ...và... là chất hữu cơ. 


. Từ thời Thượng cổ con người đã biết sơ chế các hợp chất hữu cơ. Hãy cho biết các 


cách làm sau đây thực chất thuộc vào loại phương pháp tách biệt và tinh chế nào 2? 
a) Giã lá cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải. 

b) Nấu rượu uống. 

c) Ngâm rượu thuốc, rượu rắn. 

d) Làm đường cát, đường phèn từ nước mía. 


.. Mật ong để lâu thường thấy có những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai. Đó là hiện tượng gì, 


vì sao ? Làm thế nào để chứng tỏ những hạt rắn đó là chất hữu cơ ? 


104 


<2 liệu 
LAN —- HOÁ HỌC HỮU CƠ RA ĐỜI KHI NÀO 2 


Vào khoảng cuối thế kỉ XVIII đầu thế kí XIX, khi bắt đầu hệ thống hoá các kiến thức hoá 
học, các nhà khoa học đã dùng khái niệm hợp chất hữu cơ đế chỉ các chất được tạo ra từ 
cơ thể các sinh vật nhằm phân biệt với các hợp chất vô cơ được tạo ra từ các khoáng vật. 
Thời đó, người ta cho rằng hợp chất hữu cơ chỉ được tạo thành dưới tác dụng của “lực 
sống” trong cơ thế các sinh vật. Vì thế, mặc nhiên người ta không nghĩ tới việc tống hợp 
chúng trong phòng thí nghiệm. 

Năm 1828, F. Vô-lơ (F. Wohler) tống hợp được ure (chất có trong nước tiếu) bằng cách 
đun nóng amoni xianat trong bình thuỷ tinh, mà như ông nói “không cần đến con mèo, 
con chó hay con lạc đà nào cá” : 


O 
NHOCN  — HạN=C-NH; 


O 


Sau đó, vào năm 1845, H. Côn-be (H. Kolbe) tống hợp được axit axetic, năm 1862, Bec-tơ-lô 
(Berthelot) tống hợp được benzen từ axetilen, rồi nhiều hợp chất hữu cơ khác cũng được 
tống hợp. Tất cá đều không cần đến "lực sống". Những thành công đó đã làm thay đối 
quan niệm về hợp chất hữu cơ và góp phần làm cho hoá học hữu cơ trở thành một ngành 
khoa học thực sự. 

Trong cuốn sách xuất bản năm 1861, A. Kê-ku-lê (August Kekule) đã cho hoá học hữu cơ 
một định nghĩa hiện đại “là sự nghiên cứu các hợp chất của cacbon“. 


F.Vô-lơ A.Kê-ku-lê 


105 


e Biết phân loại hợp chất hữu cơ. 
e Có khái niệm về một số loại danh pháp phố biến. 


e Biết gọi tên mạch cacbon chính gồm từ 1 đến 10 nguyên tử C. 


® :Cacbon O: Hidro C`:Oxi ®@ : Halogen 


Hình 4.4. Một số phân tử hợp chất hữu cơ đã gặp ỏ lớp 9 


Hợp chất hữu cơ được phân thành hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon. 

° là những hợp chất được tạo thành từ hai nguyên tố C và H. 
Hiđrocacbon lại được phân thành hiđrocacbon no (/hí dụ : CH¡, C;H§) ; 
hiđrocacbon không no (hí dụ : CH: = CH;) ; hiđrocacbon thơm (/hí dụ : CgHẹ). 
° là những hợp chất mà trong phân tử ngoài C, H ra 
còn có một hay nhiều nguyên tử của các nguyên tố khác như O, N, S, halogen,... 
Dẫn xuất của hiđrocacbon lại được phân thành dẫn xuất halogen như CH:C], 
CH¡;Br - CH;Br,... ; ancol như CH:OH, C,H.OH,... ; axit như HOOOH, CH-COOH.... 


106 


2. Nhóm chức 
Thí dụ : se Đimetyl ete (H;C-O-CH;) không phản ứng với natri. Metanol 
(CH:OH) và etanol (H;C—CH;OH) phản ứng với natri giải phóng hiđro. 


l 
CH;-OH + Na -> CH;-ONa + 2 Hạ 


| 
HạC- CH„-OH + Na => HạC-CH,—ONa + 2H; 


e Etanol và metanol đều phản ứng với hiđro bromua, £hí dụ : 

Nhận xé : Nhóm OH đã gây ra các phản ứng phân biệt etanol, metanol với 
đimetyl ete và với các loại hợp chất khác nên nhóm OH được gọi 
là nhóm chức. 

Nhóm chức là nhóm nguyên tử (hoặc nguyên tử) gây ra những phản 
ứng hoá học đặc trưng của phân tử hợp chất hữm cơ. 

Cấu tạo của nhóm chức thường được viết rõ ràng, đầy đủ, phần còn lại của phân 

tử có thể được viết tắt là R. Thí dụ : CH—- CH„-OH và CH.-OH đều được ghi 

bởi công thức chung là R-OH. 


II - DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ 

1. Tên thông thường 
Tên thông thường của hợp chất hữu cơ thường được đặt theo nguồn gốc tìm ra 
chúng, đôi khi có thể có phần đuôi để chỉ rõ hợp chất thuộc loại nào. 
Thí dụ : 


Duo chuột 
ngâm giồm 


HCOOH : axit fomic CH;COOH : axit axetic C;oH›ạO : mentol 
(formica : kiến) (acetus : giấm) (mentha piperita : bạc hà) 


107 


2. Tên hệ thống theo danh pháp IUPACÔ) 
a) Tên gốc —- chức 


ˆ^ ^ = 
Tên gốc - chức }> Tên phân gốc 


CH;:CH›- Cl CH;CH; -O-COCH; CH-CHa ^U =€Hh 
(etyl || clorua) (etyl || axefaf ) (etyl metyl || e/e) 
etyl clorua etyl axefat etyl metyl ete 


b) Tên thay thế 


Thí dụ : H H H8nN H BH 
| | | | |] 
SN lo “Ni SH Ha ĐP CC li 
H H HH HH 
metan clometan etan cloetan 


Tên thay thế được viết liền (không viết cách như tên gốc —- chức), có thể phân 
làm ba phần như sau : 


Tên thay thế }> 


Tên phần thế | Tên mạch cacbon chính 
(có thế không có) (bắt buộc phải có) 


(et + an) (clo + e{ + an) (eft + en) (et + in) 
efan cloetan eten efin 
OH 
1 2 3 4 1 2 3 4 | 2l 3 4 
but-1-en but-2-en but-3-en-2-oÏ 


Để gọi tên hợp chất hữu cơ, cần thuộc tên các số đếm và tên mạch cacbon như 
bảng 4.1. 


(*) Xem tư liệu về IUPAC trang 110 


108 


Bảng 4.1. Tên số đếm và tên mạch cacbon chính 


Số đếm Mạch cacbon chính 

1 mono C met 

2 đi C-C ef Không xuất phát từ 
3 trị C-C-C prop số đếm 

4 tetra C-C-C-C but 

5 penta C-C-C-C-C pent 

6 hexa G=GC—C=GC—C-C hex 

7  hepta C-C-C-C-C-C-C hept Xuất phát từ số đếm 
8_ octa C-C-C-C-C-C-C-C oct 

9 nona GC~GC—-C-GC—-C-G—GC—C-C non 

10 đeca G=G=C-C—C-G-G-G-C-G đec 

BÀI TẬP 

1. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau : 

A. Hợp chất hữu cơ nào cũng có cả 3 tên : tên thông thường, tên gốc — chức và tên thay thế. 
B. Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên gốc - chức. 

C. Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên hệ thống. 

D. Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên thay thế. 

2. Dựa vào tính chất hoá học của CH;=CH; và CH=CH (đã học ở lớp 9) hãy viết phương 
trình hoá học khi cho CH—CH = CH—CH; và CH;-C = C—CH; tác dụng với Br;, H; và 
cho biết những nhóm nguyên tử nào trong phân tử của hai hợp chất trên đã gây nên 
các phản ứng đó. 

3. Những hợp chất nào dưới đây có cùng nhóm chức ? Hãy viết công thức của chúng dưới 
dạng R-nhóm chức và dùng công thức ở dạng đó để viết phương trình hoá học (nếu 
có) của chúng với NaOH (dựa vào tính chất hoá học của etanol và axit axetic) : 

C-H; - C- OH ; CHạ —CH; —-OH ; CHạ -C —-OH ; CH; -CH› -CH;› -OH. 
lÍ | 
O O 
4. Hãy gọi tên các hợp chất sau theo danh pháp gốc — chức : 


109 


5. Hãy gọi tên những mạch cacbon sau : 


C—C CC CC C CC CC C C 
` có /ZN / 3 /NZN/⁄ ý ZN ZNÑ ở NZN ZN ZN 
C CC CC C CC C CC CC 


6. Hãy phân tích tên các chất sau thành tên phần thế (nếu có) + tên mạch cacbon chính 
+ tên phần định chức : 


CHạ-CH;—CH; ; CH;=CH—-CH; ; HC=C—CH; ; CH;—CH;-COOH. 
propan propen propin axit propanoic 

CICH,—CH.—-CH;Ạ; BrCH.—-CH,Br; CH,—-CH.—-CH,OH;  CH;—-CH=CH—-CH:. 
1-clopropan 1,2-đibrometan propan-1-ol but-2-en 


7. Hãy dùng số đếm theo IUPAC gọi tên thay thế các hợp chất tiếp theo trong các 
dẫy sau : 


CH.CI CH,CI, CHƠI: COI, 
clometan điclometan vs: f0 VEU về 220y 
CF—CHF, Cl;C—CHƠI, Cl;C—CCI: CBr¿ 
penafloetan sũ/£ xổ it 6i ti Hinh 


x⁄ liệu 


DAN/-—- IUPAC 


IUPAC là tên viết tắt của Hiệp hội Quốc tế Hoá học cơ bán và ứng dụng (International 
Union of Pure and Applied Chemistry). Các nhà hoá học trên toàn thế giới có chung một 
ngôn ngữ hoá học, đó là danh pháp IUPAC. 


Danh pháp IUPAC được xây dựng từ những năm 
1947 — 1957, qua từng thời kì được bổ sung và 
hoàn thiện. IUPAC đưa ra những quy tắc chặt 
chẽ, hệ thống không những để gọi tên các hợp 
chất mà còn đế gọi tên các khái niệm hoá học 
một cách thống nhất. Thí dụ : Theo IUPAC, 
nhóm chức của anken là C=C, của ankin là 


C=C,... Các nhóm nguyên tử này hoàn toàn thoá 
mãn định nghĩa về nhóm chức đã nêu trong 


bài học. 


110 


PHÂN TÍCH NGUYÊN TỔ 


e Biết nguyên tắc phân tích định tính và định lượng nguyên tố. 


e Biết tính hàm lượng phần trăm nguyên tố từ kết quả phân tích. 


I- PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH 


Phân tích định tính nguyên tố nhằm xác định các nguyên tố có mặt trong hợp 
chất hữu cơ bằng cách phân huỷ hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn 
giản rồi nhận biết chúng bằng các phản ứng hoá học đặc trưng. 


1. Xác định cacbon và hiđro 


Bông và 
CuSO¿ khan 


CạH¡;Os và CuO (bột) Quà, Số 


BaFluDOy=””” vếo, + t9 


CuSO¿ + SH;O ¬ CuSO¿. S5H;O 
(không màu) (màu xanh) 


Ca(OH); + CO; -—› CaCO;| + HạO 


Hình 4.5. Xác định sự có mặt của C và H 


2. Xác định nitơ 


Khi đun với axit sunfuric đặc, nitơ có trong một số hợp chất hữu cơ có thể 
chuyển thành muối amoni và được nhận biết dưới dạng amoniac : 


HzSO¿, t° 
C,HO,N, —2“*——;  (NH2;$O, + 


O 
(NH,);§O, + 2NaOH ——> Na;§O, + 2H;O + 2NH:† 


3. Xác định halogen 


Khi đốt, hợp chất hữu cơ chứa clo bị phân huy, clo tách ra dưới dạng HCI và được 
nhận biết bằng bạc nitrat : 


111 


CHÓỌOIC =* CO;+H;O+ HỘI 


xy"z 


HCI +AgNO; -> AgCI | + HNO; 


Phễu thuỷ tinh 
đã tráng dd AgNOa 


AgCI 


Đốt mẩu giấy lọc 
có tâm CHCIa 
và CH;OH 


II - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG 


Phân tích định lượng nhằm xác định tỉ lệ khối 
lượng (hàm lượng) các nguyên tố trong hợp chất 
hữu cơ. Người ta phân huỷ hợp chất hữu cơ 
thành các hợp chất vô cơ đơn giản rồi định lượng 
chúng bằng phương pháp khối lượng, phương pháp thể tích hoặc phương pháp 
khác. Kết quả được biểu diễn ra tỉ lệ % về khối lượng. 


Hình 4.6. Xác định halogen 


1. Định lượng cacbon, hiđro 
Oxi hoá hoàn toàn một lượng xác định hợp chất hữu cơ A (m,) rồi cho hấp thụ 
định lượng H;O và CO; sinh ra. Hàm lượng hiđro (% H) tính từ khối lượng nước 
sinh ra (mo), hàm lượng % C tính từ khối lượng CO; ( mco,) sinh ra như sau : 
m,, „..2.100% ma -12.100% 
: 2 
18.m 44.m " 


2. Định lượng nitơ 

Nung m (ng) hợp chất A chứa N với CuO trong dòng khí CO, : 

C,H,O„N, — co COs + H;O+Na 

; CÓ; 
Hấp thụ CO; và HO bằng dung dịch KOH 40%, đo được thể tích khí còn lại. 
Giả sử xác định được V () khí nitơ (đktc) thì khối lượng nitơ (,,) và hàm lượng 
phần trăm của nitơ (%N) được tính như sau : 
m...100% 
mụy = 28.V (mg) ; %NÑ= Rạp `)anub l4 


22,4 TÊN 


3. Định lượng các nguyên tố khác 
Halogen : Phân huỷ hợp chất hữu cơ, chuyển halogen thành HX rồi định lượng 
dưới dạng AgX (X = CI, Br). 
Lưu huỳnh : Phân huỷ hợp chất hữu cơ rồi định lượng lưu huỳnh dưới dạng sunfat. 
Oxi : Sau khi xác định C, H,N, halogen, S,... còn lại là oxI. 

112 


4. Thí dụ 
Nung 4,65 mg một hợp chất hữu cơ A trong dòng khí oxi thì thu được 13,20 mg 
CO; và 3,16 mg H,O. Ở thí nghiệm khác, nung 5,58 mg hợp chất A với CuO thì 
thu được 0,67 ml khí nitơ (đktc). Hãy tính hàm lượng phần trăm của C, H, N và 
O ở hợp chất A. 


Theo các biểu thức cho ở mục 1 và 2 ta có : 


13,20.12.100% 0,67.2 8.100% 


%H = 3, 16.2.100% - 1,55%; 
18.4,65 
%O = 100% - (77,42% + 7,55% + 15,01%) = 0,02% 


Hợp chất A không chứa oxi (0,02%) là không đáng kể. 


BÀI TẬP 

1. Phân tích định tính và định lượng C, H trong hợp chất hữu cơ giống nhau và khác nhau 
như thế nào ? 

2. Em hãy đề nghị : 
a) Cách nhận biết H„O, CO, khác với ở hình 4.5. 
b) Cách định tính halogen khác với ở hình 4.6. 
c) Chất hấp thụ định lượng H„O và CO:. 

3. a) Để nhận biết khí amoniac sinh ra khi định tính nitơ như trình bày trong bài học nên 
dùng cách nào trong các cách sau 2 
A. Ngửi ; C. Dùng giấy quỳ tẩm ướt ; 
B. Dùng Ag;O ; D. Dùng phenolphtalein. 
b) Dấu hiệu nào dưới đây cho phép khẳng định kết tủa bám trên thành phễu ở hình 4.6 
là AgCl : 
A. Đốt không cháy ; C. Không tan trong dung dịch H.SO/ ; 
B. Không tan trong nước ; D. Không tan trong dung dịch HNO:. 

4. Nếu lấy một sợi dây điện gọt bỏ vỏ nhựa rồi đốt lõi đồng trên ngọn lửa đèn cồn thì thấy 
ngọn lửa nhuốm màu xanh lá mạ, sau đó màu ngọn lửa mất màu xanh. Nếu áp lõi dây 


113 


đồng đang nóng vào vỏ dây điện rồi đốt thì thấy ngọn lửa lại nhuốm màu xanh lá mạ. 
Hãy dự đoán nguyên nhân của hiện tượng và giải thích. 

5. Oxi hoá hoàn toàn 4,92 mg một hợp chất A chứa C, H, N và O rồi cho sản phẩm lần 
lượt qua bình chứa H„SO„ đậm đặc, bình chứa KOH, thì thấy khối lượng bình chứa 
H„SO¿ tăng thêm 1,81 mg, bình chứa KOH tăng thêm 10,56 mg. Ở thí nghiệm khác, khi 
nung 6,15 mg hợp chất A đó với CuO thì thu được 0,55 ml (đktc) khí nitơ. Hãy xác định 
hàm lượng phần trăm của C, H, O và N ở hợp chất A. 


<z liệu 


LAN/~- ĐO KHỐI LƯỢNG VÀ THỂ TÍCH 
TRONG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG 


Phân tích định tính nguyên tố có thế tiến hành ở các phòng thí nghiệm bình thường. Còn 
phân tích định lượng thì được tiến hành chỉ ở các phòng thí nghiệm chuyên biệt, bởi vì 
nó đòi hỏi những thiết bị đo đặc biệt chính xác. 

Lượng mẫu cần cho phân tích nguyên tố thường chỉ vào khoảng 10-15 mg. Mỗi lần phân 
tích chỉ lấy khoảng vài mg chất. Đế xác định khối lượng người ta sử dụng cân phân tích 
với độ chính xác tới 0,01 mg. Với cân phân tích loại đó có thế cân chính xác khối lượng 
từng hạt tấm, hạt cám. Những hạt bụi cũng sẽ làm sai lệch phép cân. Đế đo thế tích, 
người ta dùng những dụng cụ chính xác tới phần ngàn ml nghĩa là đo được cả những 
giọt sương mù trong không khí. 


114 


CÔNG THÚC PHÂN TỬ 
HỢP CHẤT HỮU CƠ 


e Biết cách thiết lập công thức đơn giản nhất từ kết quả phân tích 
nguyên tố. 


e Biết cách tính phân tử khối và cách thiết lập công thức phân tử. 


I- CÔNG THÚC ĐƠN GIẢN NHẤT 


1. Công thức phân tử và công thức đơn giản nhất 


Công thức Etilen Propilen Axetandehit Etyl axetat 
phân tử C;Ha CaHạ C;zHaO CaHaOa 


Công thức phân tử cho biết số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử. 
Công thức đơn giản nhất cho biết tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố có trong 
phân tử (biểu diễn bằng tỉ lệ các số nguyên tối giản). 

Công thức phân tử (chẳng hạn C,H,O;N, có thể trùng hoặc là bội số của công 
thức đơn giản nhất (C.H,O,N N 

C,H,O,N, = (C.H,O,N,)„; n có thể là 1 hoặc 2, 3,... 

ÄX:Y¡1?Zz:1tS50:0/125 


2. Thiết lập công thức đơn giản nhất 


a) Thí dụ 


Từ tính dầu hoa nhài người ta tách được hợp chất A có chứa cacbon, hiđro và oxi. 
Phân tích định lượng cho kết quả : 73,14% C ; 7,24% H. Hãy thiết lập công thức 
đơn giản nhất của A. 


115 


Đặt công thức phân tử của A là C,H,O;. 


Thiết lập công thức đơn giản nhất của A là lập tỉ lệ x : y : z ở dạng các số nguyên 


tối giản. 
& 71314 7,24 19,62 
XÍV:2E— ——:- —=}- —==bU23:7240:1 226 
(C, H, O), AC SG: 
%C: 73,14 6,095 7240 1,226 
= "¬ In =4 71: 5,905: 1,000 =5:6:1 

%H: 7,24 1226 1,226 1,226 
%O : 19,62 Công thức đơn giản nhất của A là: C.H,O 

100,00 


Công thức phân tử của A. có dạng : C:„ H,,O, hoặc (C:H,O), với n có thể bằng 
[xe 


b) Tổng quát 
Từ kết quả phân tích nguyên tố hợp chất CH ON,, ta lập tỉ lệ số nguyên tử 


x`'y"7 'P 
trong phân tử rồi chuyển tỉ lệ đó thành tỉ số tối giản các số nguyên p, q, r, s thì 


được công thức đơn giản nhất : 


%C ,%H,%O %N_ _ ..... 
271/7 T16 TẢ TT P:Q:T: 


X:y:Z:t= 


II - THIẾT LẬP CÔNG THÚC PHÂN TỬ 

1. Xác định khối lượng mol phân tử 
Đối với chất khí và chất lỏng dễ hoá hơi, người ta xác định khối lượng mol phân 
tử dựa vào tỉ khối của chúng (ở thể khí) so với một chất khí đã biết theo công thức : 
Đối với chất rắn và chất lỏng khó hoá hơi, người ta đo độ giảm nhiệt độ đông 
đặc hoặc đo độ tăng nhiệt độ sôi của dung dịch so với dung môi (xem phần tư 
liệu) và tính được khối lượng mol phân tử của chất tan không bay hơi, không 


điện li. Ngày nay, người ta thường dùng phương pháp phố khối lượng để xác định 
khối lượng mol phân tử. 


116 


2. Thiết lập công thức phân tử 

a) Thí dụ 
Từ tính dầu hoa nhài, người ta tách được hợp chất A có chứa cacbon, hiđro và 
oxI. Phân tích định lượng cho kết quả : 73,14% C ; 7,24% H. Biết phân tử khối 
của A là 164. Hãy xác định công thức phân tử của A. 
e Thiết lập công thức phân tử của A qua công thức đơn giản nhất. 
Từ số liệu phân tích nguyên tố, ở mục I.2, chúng ta đã thiết lập được công thức 
đơn giản nhất của A là C;H,O. 
Đặt công thức phân tử của A là C.H,O; ta có C.H,O, = (C;H,O)ạ 


= Meko„ =164 = (512+6+16)n =164 => n=2 
.. C,H,O,= C¡oH¡2O; 
e Thiết lập công thức phân tử của A không qua công thức đơn giản nhất. 


Theó: Mực no„y=164; C=73/14%; H=724%;O= 19,62%. 


Vậy : 

ây TP CÓ ca lÔ lưUC (TU ỢN suÌA 
164 100 12.100 
_y. _ 1,24 so = 11,874 x12 
164 100 100 
z16_ 1962 1641962 _ 2m „2 


== —>7 
164 100 16.100 
CÔH,O, = C¡oH¡2O; 

b) Tổng quát 


Thiết lập công thức phân tử qua công thức đơn giản nhất là cách thức tổng quát 
hơn cả. 


Kết quả phân tích 
%C, %H, %N,...%(O 


M =Mb dịp 


117 


BÀI TẬP 


1. 


Vitamin A (retinol) có công thức phân tử C„oH„¿O. Vitamin C có công thức phân tử là CeH;O¿. 
a) Viết công thức đơn giản nhất của mỗi chất. 


b) Tính tỉ lệ % về khối lượng và tỉ lệ % số nguyên tử các nguyên tố ở vitamin A và vitamin C. 


.. Hãy thiết lập công thức đơn giản nhất từ các số liệu phân tích sau : 


a) 70,94 %C, 6,40 %H, 6,90 %N, còn lại là oxi. 
b) 65,92 %C, 7,75 %H, còn lại là oxi. 


. Phân tích một hợp chất X người ta thu được các số liệu sau : 76,31%C, 10,18%H, 


13,52%N. Công thức đơn giản nhất của X là 
A. CgH;gN. B. C„gHaoN;. Ò;sHu/b; D. C;zH„4N,. 


.. Hãy thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau : 


a) Đốt cháy hoàn toàn 10 mg hợp chất hữu cơ Y sinh ra 33,85 mg CO› và 6,95 mg H„O. 
Tỉ khối hơi của hợp chất đó đối với không khí là 2,69. 

b) Đốt cháy hoàn toàn 28,2 mg hợp chất hữu cơ Z và cho các sản phẩm sinh ra lần lượt 
đi qua các bình đựng CaCI; khan và KOH dư thì thấy bình CaCI; tăng thêm 19,4 mg 
còn bình KOH tăng thêm 80,0 mg. Mặt khác, khi đốt 18,6 mg chất đó sinh ra 2,24 ml 
nitơ (đktc). Biết rằng, phân tử chất đó chỉ chứa một nguyên tử nitơ. 


<2 liệu 


BA ~ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG MOL PHÂN TỬ CỦA CHẤT RẮN 


VÀ CHẤT LỎNG KHÓ HOÁ HƠI 


Dung dịch cúa một chất rắn hoặc một chất lóng không bay hơi thì đông đặc ở nhiệt độ 
thấp hơn so với dung môi nguyên chất. Độ giảm nhiệt độ đông đặc và độ tăng nhiệt độ 
sôi, (AU phụ thuộc vào : 

a) Bản chất dung môi, thế hiện ở hằng số nghiệm lạnh K,¡ (nếu xét sự đông đặc), hoặc 
hằng số nghiệm sôi, K,. (nếu xét sự sôi), phi chung là K. 


118 


Dung môi tre°C Kạn t°€ Kss 
Nước 0,0 1,86 100 0,512 
Benzen kim) 5,12 80,1 2.33 


b) Nông độ của dung dịch biếu thị qua khối lượng dung môi (m,,„„), khối lượng chất tan 
(m.,) và khối lượng mol phân tử của chất tan (M). 
At tuân theo biểu thức dưới đây. 


_ Km..1000 
M.mam 


At 


Thí dụ : Từ cây long não người ta tách được một chất rắn gọi là campho được dùng trong 
y dược. Hoà tan 3,042 ø campho trong 40 g benzen thu được dung dịch đông đặc ở 
2,94°C. Hãy xác định khối lượng mol phân tử của campho. 


Từ biếu thức và các giá trị cho ở trên, ta có : 


_ Km¡.1000._ 5,12.3,042.1000 
mạm.At — 40.(5,50—2,94) 


M =152,1(g/mol) 


Phương pháp nghiệm lạnh, nghiệm sôi cũng như phương pháp tí khối hơi, đòi hỏi một 
lượng mẫu đáng kế mà độ chính xác lại không cao. 

Phương pháp hiện đại xác định phân tử khối là dùng máy phố khối lượng. Chỉ cần một 
lượng mẫu không đáng kế (< 1mg) cũng vẫn xác định được phân tử khối với độ chính 
xác cao tới 0,0001. Nhờ vậy có thế suy ra được công thức phân tử mà không cần phân 
tích định lượng nguyên tố. 


119 


LUYỆN TẬP 
Chất hữu cơ, công thức phân tử 


e Biết phạm vi áp dụng của các phương pháp : Chưng cất, chiết và 
kết tinh hợp chất hữu cơ. 


e© Nắm vững cách xác định công thức phân tử từ kết quả phân tích. 


I- KIẾN THÚC CẦN NẮM VỮNG 


HỐN HỢP CHẤT 
HỮU CƠ 


Chưng cất Chiết Kết tỉnh 
Tách các chất lỏng Tách các chất lỏng không trộn lẫn Tách các chất rắn có 
có nhiệt độ sôi vào nhau hoặc tách chất hoà tan ra độ tan thay đổi theo 

khác nhau khỏi chất rắn không tan nhiệt độ 


Phân tích định tính : : 
Phân tích định lượng Xác định khối lượng mol phân tử 


%C, %H, %N,...%O Mạ = Mg.dạ/p 
NNHG 9). 


CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN NHẤT 
C,H,O,N, 


120 


II - BÀI TẬP 

1. Hãy chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau sao cho phù hợp : 

a) Chưng cất dựa trên sự khác nhau về thành phần của hỗn hợp lỏng so với ..... tạo 
thành khi ..... hỗn hợp lỗng đó. 

A. hỗn hợp rắn ; B. hỗn hợp hơi ; C. đun nóng ; D. đun sôi. 

b) Người ta thường sử dụng phương pháp chưng cất đối với các chất có ..... khác nhau. 
Chiết dựa vào sự khác nhau về ..... của các chất. 

A. độ tan ; B. nhiệt độ nóng chảy ; C. nhiệt độ sôi ; D. thành phần. 

c) Người ta thường sử dụng phương pháp chiết để tách các chất lỏng ..... hoặc tách chất 
m. ra khỏi chất rắn ..... 

A. độ tan ; B. không tan ; C. bay hơi ; D. không trộn lẫn vào nhau. 

d) Tinh chế chất rắn bằng cách kết tinh trong dung môi dựa vào ..... theo nhiệt độ. 

A. sự thay đổi tỈ khối ; B. sự kết tinh ; C. sự thăng hoa ; D. sự thay đổi độ tan. 

2. Hãy thiết lập công thức phân tử của các hợp chất A và B ứng với các số liệu thực 
nghiệm sau (không ghi %O). 

a) C:49,40%, H:9,80%, N: 19,10%; da;¿„= 2,52 
b) C: 54,54%, H: 9,09% ; ds,co„ = 2/00 

3. Một hợp chất A chứa 54,8%C, 4,8%H, 9,3%N còn lại là O, cho biết phân tử khối của nó 
là 153. Xác định công thức phân tử của hợp chất. Vì sao phân tử khối của các hợp chất 
chứa C, H, O là số chẵn mà phân tử khối của A lại là số lẻ (không kể phần thập phân) ? 

4. Phân tích nguyên tố một hợp chất hữu cơ A cho kết quả : 70,97% C, 10,15% H còn lại 
là O. Cho biết khối lượng mol phân tử của A là 340 g/mol. Xác định công thức phân tử 
của A. Hãy giải bài tập trên bằng hai cách dưới đây và rút ra kết luận. 

a) Qua công thức đơn giản nhất. 
b) Không qua công thức đơn giản nhất. 

5. Trước kia, "phẩm đỏ" dùng để nhuộm áo choàng cho các Hồng y giáo chủ được tách 
chiết từ một loài ốc biển. Đó là một hợp chất có thành phần nguyên tố như sau : 
C:45,70%,H: 1,90%, O : 7,60%, N : 6,70%, Br : 38,10%. 

a) Hãy xác định công thức đơn giản nhất của "phẩm đỏ". 


An 


b) Phương pháp phổ khối lượng cho biết trong phân tử "phẩm đỏ 
tử brom. Hãy xác định công thức phân tử của nó. 


có chứa hai nguyên 


121 


CẤU TRÚC PHÂN TỬ 
HỢP CHẤT HỮU CƠ 


e© Hiếu những luận điểm cơ bản của thuyết cấu tạo hoá học. 
e Biết viết công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ. 


e Biết khái niệm về đồng phân cấu tạo, đồng phân lập thế. 


I- THUYẾT CẤU TẠO HOÁ HỌC 

1. Nội dung của thuyết cấu tạo hoá học 
Ngay từ năm 1861, Bút-lê-rốp, đã đưa ra khái niệm cấu tạo hoá học và thuyết 
cấu tạo hoá học gồm những luận điểm chính sau : 
1. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá 
trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi là cấu tạo hoá học. 
Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hoá học, sẽ tạo ra hợp chất khác. 
Thí dụ : Công thức phân tử C,H,O có hai công thức cấu tạo (thứ tự liên kết khác 
nhau) ứng với 2 hợp chất sau : 
H;C -O- CH¡ : đimetyl ete, chất khí, không tác dụng với Na. 
H;C- CH;-O-H : ancol etylic, chất lỏng, tác dụng với Na giải phóng hiđro. 
2. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hoá trị 4. Nguyên tử cacbon không 
những có thể liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn liên kết với 
nhau thành mạch cacbon. 


Thí dụ : 
CH--CH-›-CH--CH; ; CH;-CH-CH; ; CH;-CH 
3 2 2 3 . 3 lc > NG CH, 
CH;ạ CH;—-CH; 
(mạch không nhánh) (mạch có nhánh) (mạch vòng) 


3. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất, số lượng 
các nguyên tử) và cấu tạo hoá học (thứ tự liên kết các nguyên tử). 

Thí dụ : 

— Phụ thuộc thành phần phân tử : CHỊ, là chất khí dễ cháy, CCI, là chất lỏng 
không cháy ; CH;CI là chất khí không có tác dụng gây mê, còn CHC]; là chất 
lỏng có tác dụng gây mê. 


122 


— Phụ thuộc cấu tạo hoá học : CH;CH;OH và CH:OCH; khác nhau cả về tính 
chất vật lí và tính chất hoá học. 


2. Đồng đẳng, đồng phân 

a) Đông đẳng 
Các hiđrocacbon trong dãy : CH¿, C;,H,, C:H¿, C.H¡ạ, C;H;›¿,..., C.H;„..„ chất 
sau hơn chất trước một nhóm CH¡; nhưng đều có tính chất hoá học tương tự nhau. 
Các ancol trong dãy : CH:OH, C,H.OH, C.H;OH, C.HQOH...., C.H;„.¡OH 
cũng có thành phần hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH¡; nhưng có tính chất 
hoá học tương tự nhau. 
e Khái niệm : Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay 
nhiều nhóm CH¡; nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau là những chất đồng 
đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng. 
e Giải thích : Mặc dù các chất trong cùng dãy đồng đẳng có công thức phân tử 
khác nhau một hay nhiều nhóm CH¡; nhưng do chúng có cấu tạo hoá học tương 
tự nhau nên có tính chất hoá học tương tự nhau. 

b) Đồng phân 
Etanol và đimetyl ete là hai chất khác nhau (có tính chất khác nhau) nhưng lại 
có cùng công thức phân tử là C;H,O. 
Metyl axetat (CH;COOCH;), etyl fomat (HCOOC,H;) và axit propionic 
(CH;CH;COOH]) là ba chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là 
C;H,O;. 
e Khái niệm : Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là 
những chất đồng phân. 
e Giải thích : Những chất đồng phân tuy có cùng công thức phân tử nhưng có 
cấu tạo hoá học khác nhau, chẳng hạn etanol có cấu tạo HạC-CH;-O-H, còn 
đimety] ete có cấu tạo HạC-O-CH;, vì vậy chúng là những chất khác nhau, có 
tính chất khác nhau. 


II - LIÊN KẾT TRONG PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 

1. Các loại liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ 
Theo Li-uýt (Lewis), các nguyên tử có xu hướng dùng chung electron để đạt 
được 8 electron (đối với H chỉ cần đạt 2 electron) ở lớp ngoài cùng (quy tắc bát tử). 
Công thức có viết đầy đủ các electron hoá trị được gọi là công thức Li-uýt. 


123 


Thí du : 


: T H. HỘ. 

H:C:H hoặc H-_—C-—H .Œ::O_ hoặc C=O 
- W”” 2 hai 
H H H 


Liên kết trong phân tử các hợp chất hữu cơ chủ yếu dựa vào sự dùng chung các 
cặp electron (liên kết cộng hoá trị). 


e Liên kết tạo bởi 7 cặp electron dùng chung là liên 
kết đơn. Liên kết đơn thuộc loại lên kết ø. Liên kết 
đơn được biểu diễn bởi 2 dấu chấm hay 1 gạch nối 
giữa 2 nguyên tử. 

e Liên kết tạo bởi 2 cặp electron dùng chung là liên 
kết đôi. Liên kết đôi gồm 1 liên kết ơ và 1 liên kết 7n, 
biểu diễn bởi 4 dấu chấm hay 2 gạch nối. 

e Liên kết tạo bởi 3 cặp electron dùng chung là liên 
kết ba. Liên kết ba gồm 1 liên kết ơ và 2 liên kết 7, 


biểu diễn bởi 6 dấu chấm hay 3 gạch nối. H 
e Liên kết đôi và liên kết ba gọi chung là //én kết bội. wggC 


Nguyên tử C sử dụng obitan lai hoá để tạo liên kết ø 
theo kiểu xen phủ trục (hình 4.7a, b) và dùng obitan p để tạo liên kết 7 theo kiểu 
xen phủ bên (hình 4.7). 


Hình 4.7. a), b) Xen phủ trục ; c) Xen phủ bên 


2. Các loại công thức cấu tạo 
Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết của các nguyên tử trong 
phân tử. Có cách viết khai triển, thu gọn và thu gọn nhất. 


124 


CÔNG THỨC CẤU TẠO 
H 


NG T 
nh trạnh J1 1 
E=l6=f=te=tGell hị= Đì=i 6116 =iG šI=fe=6= HH 
II 12/0. .1 J: 71] 43,1 %.Z 
H CằHH HH H : 
H 


⁄I% 
Bá \PÍ 


`. Sinh CH; - CHạ CH;CH;CH = CH; CH; - CH; 
Ni ớ 
CH; CH; 


Công thức cấu tạo khai triển : Viết tất cả các nguyên tử và các liên kết giữa chúng. 
Công thức cấu tạo thu gọn : Viết gộp nguyên tử cacbon và các nguyên tử khác 
liên kết với nó thành từng nhóm. 

Công thức cấu tạo thu gọn nhất : Chỉ viết các liên kết và nhóm chức, đầu mút 
của các liên kết chính là các nhóm CHỊ, với x đảm bảo hoá trị 4 ở C. 


II - ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO 


1. Khái niệm đồng phân cấu tạo 
a) Thí dụ 


Butan-1-ol 
CH,CH;CH,CH;OH; 
M7412; D0,81 gmIl 

. 0 . 
t 117,3;t,-89,5 (TC) ; 


†° (bắt lửa) 34 °C ; 
†° tự bốc cháy 410 °C 
Tan 9g trong 100g nước 


Đietyl ete 

CH;CH,O CH,CH. ; 

M 74.12; D 0,71 g/ml ; 

t. 35,6; t,.-116,3 (”C) ; 

†° (bắt lửa) -41°C ; 

†° tự bốc cháy 164°C 

Tan 6,5g trong 100g nước 
ở 20°C ; Gây mê ;... 


125 


b) Kết luận 
Butan-I-ol và điety] ete có cùng công thức phân tử CH¡gO nhưng do khác nhau 
về cấu tạo hoá học nên khác nhau về tính chất vật lí và tính chất hoá học. 
Vậy, những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hoá học khác 
nhau gọi là những đồng phân cấu tạo. 


2. Phân loại đồng phân cấu tạo 
a) Thí dụ 


| Khác về bản chất nhóm chức | 
Chức ancol Chức ete 
Khác mạch cacbon | | Khác mạch cacbon | 
 CH;CH;CH;CH, [> CHẠCHCH; CHẠOCH;CH;CH;_ CH;OCHCH, 
ÓH OH CHạ CHạ 
| CH;CHCH,CH, |>~ CHICOHCH;  |> CHạCH;OCH,CH; 
ĐH CHạ 


Khác về vị trí nhóm chức 


b) Kết luận 


Những đồng phân khác nhau về bản chất nhóm chức gọi là đồng phân nhóm 
chức. Những đồng phân khác nhau về sự phân nhánh mạch cacbon gọi là đồng 
phân mạch cacbon. Những đồng phân khác nhau về vị trí của nhóm chức gọi là 
đồng phân vị trí nhóm chức. 


IV - CÁCH BIỂU DIỄN CẤU TRÚC KHÔNG GIAN PHÂN TỦ HỮU CƠ 
1. Công thức phối cảnh 


Hình 4.8. Công thức phối cảnh của CH4CI và CICH—CH›CI 


126 


Công thức phối cảnh là một loại công thức lập thể. 

Đường nét liền biểu diễn liên kết nằm trên mặt trang giấy. 

Đường nét đậm biểu diễn liên kết hướng về mắt ta (ra phía trước trang giấy). 
Đường nét đứt biểu diễn liên kết hướng ra xa mắt ta (ra phía sau trang giấy). 


2. Mô hình phân tử 


V - ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ 


1. Khái niệm về đồng phân lập thể 


a) Thí dụ 


a) Mô hình rồng 

Các quả cầu tượng trưng cho các nguyên 
tử, các thanh nối tượng trưng cho các liên 
kết giữa chúng. Góc giữa các thanh nối 
bằng góc lai hoá. 

b) Mô hình đặc 

Các quả cầu cắt vát tượng trưng cho các 
nguyên tử được ghép với nhau theo đúng 
vị trí không gian của chúng. 


Ứng với công thức cấu tạo CHCI = CHCI có hai cách sắp xếp không gian khác 


nhau dẫn tới hai chất đồng phân : 


cis — đicloeten 
tnc — 80,5 ; †. 60,2 (°C) 


lề H 
C=C 
⁄ N 
H CI 


trans — đicloeten 
ta — 90,5 ;t 48,3 (G0) 


Hình 4.9. Đồng phân lập thể của CHƠI = CHƠI 


127 


b) Kết luận 


Đồng phân lập thể là những đồng phân có cấu tạo hoá học như nhau (cùng công 
thức cấu tạo) nhưng khác nhau về sự phân bố không gian của các nguyên tử 
trong phân tử (tức khác nhau về cấu trúc không gian của phân tử). 


2. Ouan hệ giữa đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể 


- xà Ð 
f NÀ ván 
lA z2 


Khác nhau về cấu tạo hoá học Cùng câu tạo hoá học. Khác 
nhau về câu trúc không gian 


3. Cấu tạo hoá học và cấu trúc hoá học 


Cấu tạo hoá học cho ta biết các nguyên tử liên kết với nhau theo thứ tự nào, bằng 
liên kết đơn hay liên kết bội, nhưng không cho biết sự phân bố trong không gian 
của chúng. Cấu tạo hoá học được biểu diễn bởi công thức cấu tạo. 

Cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử hợp thành cấu (zúc hoá học. 
Cấu trúc hoá học vừa cho biết cấu tạo hoá học vừa cho biết sự phân bố trong 
không gian của các nguyên tử trong phân tử. Cấu trúc hoá học thường được 
biểu diễn bởi công thức lập thể. 


BÀI TẬP 


1. 


a) Liên kết cộng hoá trị là gì 2 

b) Hãy cho biết mối liên quan giữa số cặp electron dùng chung của mỗi nguyên tử các 
nguyên tố C, O, H, CI với số electron hoá trị của chúng trong phân tử hợp chất hữu cơ. 
Giải thích. 

Dựa vào cấu tạo và tính chất của nguyên tử, hãy giải thích vì sao 

a) cacbon chủ yếu tạo thành liên kết cộng hoá trị chứ không phải liên kết ion. 

b) cacbon có hoá trị IV trong các hợp chất hữu cơ. 

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau : CH;CI, CH/O, CH„O, CH.N. 


128 


4. a) Liên kết đơn là gì, liên kết bội là gì ? 
b) Khi etilen cộng với brom thì liên kết ơ hay liên kết x của nó bị phá vỡ, vì sao ? 
c) Hãy viết công thức cấu tạo khai triển và công thức cấu tạo thu gọn nhất của các hợp 
chất sau : C;Hạ, CH;,CHO, CH;COOC,H;, CH-CN, biết rằng trong phân tử của chúng 
đều có liên kết bội. 

5. a) Chất đồng đẳng là gì 2 
b) Hãy viết công thức phân tử của một vài hợp chất đồng đẳng của CH; và công thức 
tổng quát cho cả dãy đồng đẳng đó. 

6. a) Chất đồng phân là gì ? 
b) Dùng sơ đồ phân loại đồng phân cấu tạo ở mục III.2, hãy viết công thức cấu tạo các 
đồng phân ứng với mỗi công thức phân tử sau : C„HạCI, CạHạ. 
c) Trong số các đồng phân cấu tạo của C„Hạ, cấu tạo nào có đồng phân lập thể ? Hãy 
viết công thức lập thể của chúng. 

7. a) Hãy viết công thức phối cảnh của metanol (CHạOH) và của clorofom (CHCI;) . 
b) Hãy viết công thức phối cảnh của etan và etanol. 


8. Những công thức nào dưới đây biểu diễn cùng một chất ? Hãy dùng công thức lập thể 
để minh hoạ cho ý kiến của mình. 


9. Hãy vẽ mô hình rỗng các phân tử mà công thức phối cảnh của chúng được trình bày ở 
hình 4.9. 

10. Câu nào dưới đây phản ánh đúng khái niệm về chất đồng phân 2? 
A. Những hợp chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hoá học khác nhau gọi là 
những chất đồng phân. 
B. Những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hoá học khác nhau gọi 
là những chất đồng phân. 
C. Những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu trúc hoá học khác nhau 
gọi là những chất đồng phân. 
D. Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử gọi là những chất 
đồng phân. 


129 


PHÁN ỨNG HỮU CƠ 


e Biết cách phân loại phản ứng hữu cơ dựa vào sự biến đối phân tử 
chất đầu. 

e Biết các kiểu phân cắt liên kết cộng hoá trị và một vài tiếu phân 
trung gian. 


I- PHÂN LOẠI PHẢN ÚNG HỮU CƠ 
Dựa vào sự biến đổi phân tử hợp chất hữu cơ khi tham gia phản ứng người ta 
phân phản ứng hữu cơ thành các loại sau đây. 

1. Phản ứng thế ás 
Một hoặc một nhóm nguyên tử ở  HạC-H+CIECI —> HạC—CI+HCI 
phân tử hữu cơ bị thế bởi một hoặc  HyC-OH+H-Br -> H;C-Br+HOH 
một nhóm nguyên tử khác. 

2. Phản ứng cộng 

NG, 

Phân tử hữu cơ kết hợp thêm với các  HC=CH +2H; -`**› H,C-CH; 
nguyên tử hoặc phân tử khác. 

2 nu “ +izaO 
40200ï6 CHI __— HạC-CH; “““#® H,C=CH;+H;O 
Một vài nguyên tử hoặc nhóm | | 
nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử. H OH 
Ngoài ra còn có phản ứng phán huỷ : CH, S Œœ+ 2H, 

Phân tử bị phá huỷ hoàn toàn thành C„H¡o + 5E; —> 4C + 10HF 
các nguyên tử hoặc các phân tử nhỏ. ' 
C¿H¡; +90; ~> 6COs + 6H„O 


II - CÁC KIỂU PHÂN CẮT LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ 


1. Phân cắt đồng li 
Trong sự phân cắt đồng li, đôi electron 


Cl -‡- CI as CỊ'+ CỊ" dùng chung được chia đều cho hai 

nguyên tử liên kết tạo ra các (tiểu phân 

DHIG dc l5Ì dp lÔU SỐ. j9 lo) mang electron độc thân gọi là gốc tự do. 
(Gôc metyl) 


: Gốc tự do mà electron độc thân ở 

CH; - H;C --CH; LG .S CH; - H,C'+'CH, nguyên tử cacbon gọi là gốc cacbo tự do. 

.. Gốc tự do thường được hình thành nhờ 

Gốc CH:, CH.CH; gọi là gốc cacbo tựdo ánh sáng hoặc nhiệt và là những tiểu 
phân có khả năng phản ứng cao. 


130 


2. Phân cắt dị li 
Trong sự phân cắt dị li, nguyên tử có độ âm điện lớn hơn chiếm cả cặp electron 
dùng chung trở thành anion còn nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn bị mất một 
electron trở thành cation. 

Cation mà điện tích dương ở nguyên tử 
cacbon được gọi là cacbocation. 
Cacbocation thường được hình thành do 
tác dụng của dung môi phân cực. 


HạO + hi —> HạO'" +:CI: 


(CH;)aC ‡ đt: —> (CHạ);C† + :Br 


3. Đặc tính chung của gốc cacbo tự do và cacbocation 

Gốc cacbo tự do (kí hiệu là R°*), cacbocation (kí hiệu là R† ) đều rất không bền, 
thời gian tồn tại rất ngắn, khả năng phản ứng cao. Chúng được sinh ra trong hỗn 
hợp phản ứng và chuyển hoá ngay thành các phân tử bên hơn, nên được gọi là 
các tiểu phân trung gian. Người ta chỉ nhận ra chúng nhờ các phương pháp vật 
lí như các phương pháp phổ, mà thường không tách biệt và cô lập được chúng. 
Quan hệ giữa tiểu phân trung gian với chất đầu và sản phẩm phản ứng được thấy 
qua các thí dụ sau : 


CHẤT ĐẦU Bảng bí HOÀC SẢN PHẨM 
CH, CD IÊN- CH‡ `. CH;CI 
—HCI -C]" 
H;C =CH; —H „ CHCH. “na. CH;CH;CI1 
(CH;);C-Br. —-;- (CHạ);C! | _0H_, |(CH2,COH 
BÀI TẬP 


1. Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách, phản ứng phân huỷ trong hoá 
hữu cơ 2 Cho thí dụ minh hoạ. 
2. Hãy viết sơ đồ các phản ứng sau và ghi rõ chúng thuộc loại phản ứng nào. 
a) Nung nóng khí etan có xúc tác kim loại, thu được etilen và hiđro. 
b) Đốt cháy propan (CaH) tạo thành CO; và H;O. 
c) Cho etilen tác dụng với nước ở nhiệt độ cao có axit xúc tác, thu được etanol. 


131 


3. Trong các phản ứng sau, trường hợp nào xảy ra sự phân cắt đồng li, trường hợp nào 
xảy ra sự phân cắt dị li 2 
a) Sự điện li của nước ; _b) Tia tử ngoại biến O„ thành O, ; c) Cộng HCI vào etilen. 

4. Hãy ghi chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [_ ] ở mỗi câu sau : 
A. Nguyên tử clo là một gốc tự do.[ ] C. Nguyên tử heli là một gốc tự do.[ ] 
B. Tiểu phân H:C:CI: là một gốc tự do.[ ] D. Tiểu phân H :O: là gốc tự do.[ ] 

H 

5. Cho các tiểu phân sau đây : gốc tự do hiđroxyl, nguyên tử clo, gốc metyl, anion hiđroxyl, 
anion clorua, cation amoni, cation metyl. 
a) Hãy viết công thức cấu tạo của chúng. 
b) Hãy viết công thức Li-uýt (với đầy đủ các electron hoá trị) của chúng và nói rõ tiểu 
phân nào mang electron độc thân, tiểu phân nào mang điện tích âm, tiểu phân nào 
mang điện tích dương, vì sao 2 

6. Hãy viết đầy đủ phương trình hoá học các phản ứng cho trong sơ đồ ở mục II.3 của bài 
học và chỉ rõ đâu là gốc cacbo tự do, đâu là cacboocation. 


<2 liệu 


LAN ~ XÚC TÁC TRONG PHẢN ỨNG HỮU CƠ 


Đa số phản ứng hữu cơ xảy ra chậm, vì vậy thường phải thực hiện ở nhiệt độ cao và dùng 
xúc tác để tăng tốc độ phản ứng. Thí dụ : 

Phản ứng giữa axit axetic và etanol hầu như không xảy ra nếu không có axit 
sunfuric xúc tác. Trong trường hợp này, xúc tác và các chất phản ứng cùng ở trong một 
pha (pha lỏng) nên gọi là xúc tác đông thể. 

Niken bột làm tăng tốc độ phản ứng cộng H; vào liên kết đôi của etilen. Niken bột ở pha 
rắn, H› và C„H¿ ở pha khí. Xúc tác và chất phán ứng ớ các pha khác nhau nên gọi là xúc 
tác dị thể. 

Xúc tác thường tương tác với chất đầu tạo ra tiếu phân trung gian có khả năng phản ứng 
cao do đó làm cho phản ứng xảy ra theo một con đường khác dễ hơn, nhanh hơn so với 
con đường không có xúc tác. 

Trong cơ thể sống, chẳng hạn cơ thể người, nhiệt độ chí khoảng 379C, áp suất thường, 
pH gần bằng 7, vậy mà luôn xảy ra những phản ứng hoá học mà ở ngoài cơ thế trong 
những điều kiện như vậy không thể xảy ra được, chẳng hạn như phán ứng thuý phân chất 
béo, thuý phân tỉnh bột,... Sở dĩ như vậy là vì trong cơ thể sống có các xúc tác sinh học 
(enzim) làm tăng tốc độ phản ứng lên từ 10!9 đến 10! lần so với phản ứng không được 
xúc tác. 


132 


LUYỆN TẬP 
Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ 


e_ Biết cách biếu diễn công thức cấu tạo và cấu trúc không gian của 
các phân tứ hữu cơ đơn giản. 


e Biết phân biệt các loại đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thế. 


I- KIẾN THÚC CẦN NẮM VỮNG 


Công thức câu tạo 
thu gọn 


Công thức cầu tạo 


Công thức cầu tạo 
khai triền 


Công thức Li-uýt thu gọn nhất 


Cùng công thức phân tử, 
khác nhau vê câu tạo hoá học. 
ĐÔNG PHÂN CẤU TẠO 

Đông phân nhóm chức 
Đông phân mạch các bon 
Đông phân vị trí nhóm chức 


Cùng công thức phân tử, 
cùng công thức câu tạo, 
khác nhau về cấu trúc 
không gian của phân tử. 
ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ 
Đông phân hình học 


133 


II - BÀI TẬP 


1. 


Hãy nêu nguyên tắc và cách thức tiến hành của từng phương pháp tách biệt và tinh chế 
hợp chất hữu cơ đã học. Hãy đưa ra những thí dụ mà em biết về việc áp dụng các 
phương pháp đó trong thực tế. 


.. Hãy thiết lập công thức phân tử của các hợp chất A và B ứng với các số liệu thực nghiệm 


sau: (không ghi %O). 
a) C:58,58%, H:4,06%, N:11,38%, da/co„ =2,79 


b) C:39/81%, H:6,68%, dạ,co, =1,04 


.. Parametađion (thuốc chống co giật) chứa 53,45%C, 7,01%H, 8,92%N còn lại là O, cho 


biết phân tử khối của nó là 153. Xác định công thức phân tử của hợp chất. Vì sao phân 
tử khối của các hợp chất chứa C, H, O là số chắn mà phân tử khối của parametađion 
lại là số lẻ (không kể phần thập phân) 2 


._ Với công thức phân tử CH;O; một học sinh biểu diễn sự hình thành liên kết cộng hoá 


trị bằng các công thức sau : 
H:C:O::O: H:ÓC:O: H:C:GO:H 
H H 
a) Tính tổng số electron hoá trị của các nguyên tử trong phân tử đã cho và cho biết công 
thức nào viết thừa hay thiếu electron hoá trị. 
b) Nếu thay các cặp electron liên kết bằng các gạch nối thì công thức nào phù hợp, 
công thức nào không phù hợp với những luận điểm của thuyết cấu tạo hoá học ? 


.. Công thức cấu tạo thu gọn nhất của một số hợp chất như sau : 


b sò 4 VƯỚNG xã Z ` “đời o si: 
CỊ CỊ 
a) b) c) d) 


a) Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn của chúng. 
b) Hãy viết công thức phối cảnh của hợp chất (b) và (c). 


. Hãy ghi chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : 


a) Cấu tạo hoá học chỉ cho biết thứ tự liên kết các nguyên tử trong phân tử. [ ] 

b) Cấu tạo hoá học cho biết thứ tự và bản chất liên kết các nguyên tử trong phân tử. [ ] 
c) Cấu trúc hoá học chỉ cho biết vị trí không gian của các nguyên tử trong phân tử. [ ] 
d) Cấu trúc hoá học cho biết thứ tự, bản chất liên kết và vị trí không gian của các nguyên 
tử trong phân tử. [ ] 


134 


HIDREOCACBON NO 


“1 Cấu trúc và danh pháp của ankan và xicloankan. 

“1 Tính chất vật lí và hoá học của ankan và xicloankan. 

T1 Phương pháp điều chế, ứng dụng của ankan và xicloankan. 
Hiđrocacbon no (còn gọi là hiđrocacbon bão hoà) là hiđrocacbon mà trong phân tử 
chỉ có các liên kết đơn C-C. Hiđrocacbon no với mạch cacbon hở (không vòng) gọi là 
ANKAN. Hiđrocacbon no với mạch cacbon vòng gọi là XICLOANKAN. 

Hiđrocacbon no là nguồn nhiên liệu trọng yếu đối với con người và cũng là nguồn nguyên 
liệu quan trọng của công nghiệp hoá chất. 


Algli©@ 


& %0 €9 & %° & &\ $\ 


* Khí cầu bay lên nhờ không khí bên trong được đốt nóng bỏi propan 
* 2- Metyldecan, xiclopropan, xiclobufan, xiclopentan, xiclohexan, octađecan 


135 


ANKAN : 
ĐỒNG ĐĂNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP 


e Biết sự liên quan giữa đồng đắng, đồng phân của ankan. 


e Biết gọi tên các ankan với mạch chính không quá 10 nguyên tử C. 


I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN 


1 


s“* 


. Đồng đẳng 


Ankan : metan (CH/), etan (C;H,), propan (C;H;), các butan (CuH¡g), 
các pentan (CzH;›), ... có công thức chung là C.H;„.; (n> 1). Chúng hợp thành 
dãy đồng đẳng gọi là dãy đồng đẳng của metan. 


Đồng phân 


a) Đồng phân mạch cacbon 


Ở dãy đồng đẳng của metan, từ thành viên thứ tư trở đi, mỗi thành viên đều gồm 
nhiều đồng phân. 
Thí dụ : Ứng với công thức phân tử C,H¡ạ (thành viên thứ tư của dãy đồng đẳng) 
có 2 đồng phân cấu tạo : 
CH.CH,CH,CH; t,.: -138 °C CHẠCHCH; bai <9 € 
butan †,: -0,5 °C CHạ isobutan t, :—10 kề 


§ 


Ứng với công thức phân tử C;H¡; (thành viên thứ năm của dãy đồng đẳng) có 


3 đồng phân cấu tạo : CHạ 
| 
CH;CHCH,CH; CH;~ h —CH;ạ 
pentan isopentan neopentan 


L.z=129/85%G:1:3B,15%6 t„:-16865%€6;/1/27B°0, -ì¡=†6,b5yL291%C 


Nhận xét : Ankan từ C,H¡g trở đi có đồng phân cấu tạo, đó là đồng phân 
mạch cacbon. 


136 


b) Bậc của cacbon 


mHm H mù| 


He C.cC..c.c 


| | | | 
H H HH H 


(ankan không phân nhánh) 


C—H H-C_C"_ cu 
| | 


H. H ''CH: 1H; TỈ 
mì xaa¬.‹^ 


H H H 


Đế coi vị 
| | 
HN; H 


(ankan phân nhánh) 


Bậc của một nguyên tử C ở phân tử ankan bằng số nguyên tử C liên kết trực tiếp 


VỚI nÓ. 


Ankan mà phân tử chỉ chứa C bậc I và C bác II (không chứa C bậc II và C bậc IV) 
là ankan không phân nhánh. 
Ankan mà phân tử có chứa CŒ bác !II hoặc C bậc IV là ankan phân nhánh. 


II - DANH PHÁP 


1. Ankan không phân nhánh) 
Theo IUPAC, tên của 10 ankan không phân nhánh đầu tiên được gọi như ở bảng 5.l : 


Bảng 5.1. Tên mười ankan và nhóm ankyl không phân nhánh đâu tiên 


Ankan không phân nhánh Ankyl không phân nhánh 
Tên mạch chính an Tên mạch chính yl 

Công thức Tên Công thức Tên 
CH¿ metan CH;- metyl 
CHẠCH; etan CH;CH;~ etyl 
CH;CH;CH; propan CH;CH;CH,— propyl 
CH: [CH;];CH; butan CH: [CH;]¿CH;— butyl 
CH: [CH;]¿CHs pentan CH: [CH;]ạCH;— pentyl 
CHạ [CH;]¿CHa hexan CHạ [CH;]¿CH-— hexyl 
CH; [CH;]zCH; heptan CH; [CH;]zCH„— heptyl 
CHạ [CH;]J¿CHs octan CHạ [CH;]¿CH;- octyl 
CHạ [CH;];CHa nonan CHạ [CH›;];CH;— nonyl 
CH: [CH;]¿CH; đecan CH: [CH;]ạCH›~ đecyl 


(#) Trước đây ankan không phân nhánh từ C¿ trở lên thường thêm chữ n. 


137 


Nhóm nguyên tử còn lại sau khi lấy bớt I nguyên tử H từ phân tử ankan, có công 
thức C„H;n„¡. được gọi là nhóm ankyl. Tên của nhóm ankyl không phân nhánh 
lấy từ tên của ankan tương ứng đổi đuôi an thành đuôi yl. 


2. Ankan phân nhánh 
Theo IUPAC, tên của ankan phân nhánh được gọi theo kiểu tên thay thế : 


Số chỉ vị trí - Tên nhánh Tên mạch chính 


e Mạch chính là mạch dài nhất, có nhiều nhánh nhất. Đánh số các nguyên tử 
cacbon thuộc mạch chính bắt đầu từ phía phân nhánh sớm hơn. 

e Gọi tên mạch nhánh (tên nhóm ankyl) theo thứ tự vần chữ cái. Số chỉ vị trí 
nhánh nào đặt ngay trước gạch nối với tên nhánh đó. 


Thí dụ 1l : 
CHỈ: 
1 AT. l 2l 3 l 2 3 4 5 
| 
CHạ CH, CHy CH; 
2-metylpropan 2,2-đimetylpropan 2,3-đimetylpentan 
Thí dụ 2 : 
a: 5 3 _ 2 1 
CHạ- CH;- CH- CH- CHạ 
b: Š 4 3' | | 
2CH; CHạ 
| 
¡CHạ 
3-etyl-2-metylpentan 
Chọn mạch chính : 


Mạch (a) : 5C, 2 nhánh } Đúng 

Mạch (b) : 5 C, I nhánh } Sai 

Đánh số mạch chính : 

Số 1 từ đầu bên phải vì đầu phải phân nhánh sớm hơn đầu trái. 

Gọi tên nhánh theo vần chữ cái (nhánh etyl gọi trước nhánh metyl) sau đó đến 
tên mạch C chính rồi đến đuôi a?. 


138 


BÀI TẬP 


1. 


<2 liệu 


Hãy điền chữ A vào sau tên thông thường, chữ B vào sau tên thay thế và C vào sau tên 
gốc - chức. 

a) pentan [ ]; b) isopentan [ ]; c) neopentan [ ]; 

d) 2-metylpropan [ ] ; e) isobutan [ ]; g) 3-metylpentan [ ] 


.. Hãy viết công thức phân tử các ankan chứa : 


a) 14 nguyên tử C ; b) 28 nguyên tử C ; c) 14 nguyên tử H ; d) 28 nguyên tử H. 


. Ứng với propan có hai nhóm ankyl là propyl và isopropyl. Hãy viết công thức cấu tạo 


của chúng và cho biết bậc của nguyên tử cacbon mang hoá trị tự do. 


.. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên theo IUPAC các ankan có công thức phân tử sau : 


a) CaHio ; b) CgHi; ; ©) CgHàa. 
.. Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn và thu gọn nhất của các chất sau : 
a) Isopentan ; b) neopentan ; c) hexan ; 
d) 2,3-đimetylbutan ; e) 3-etyl-2-metylheptan ; g) 3,3-đietylpentan 


BAN ~ SỐ LƯỢNG ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO Ở ANKAN 


Số lượng đông phân cấu tạo tăng rất nhanh theo số nguyên tử C trong phân tử 
CnH2n¿2 : 


n 4 6 |9 |Z [lỗ 9 Il@ [15 20 30 


» 
G5 
G1 
‹© 


Số đồng phân I4... 7302... 0.10. 


Nếu kể cả đồng phân lập thể (đồng phân quang học) thì số lượng đồng phân còn 
lớn hơn nhiều. Để viết đúng và đủ các đồng phân cấu tạo của một ankan có dưới 
10 nguyên tử C trong phân tứ, ta có thể tự làm được. Còn để tính ra số lượng 
đồng phân cấu tạo của một ankan chứa nhiều nguyên tử C hơn, chắc chắn cần 
phải có sự hỗ trợ của máy tính. 


139 


ANKAN : 
CẤU TRÚC PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


e Biết sự hình thành liên kết và cấu trúc không gian của ankan. 
e Biết mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất vật lí của ankan. 


I- CẤU TRÚC PHÂN TỬ ANKAN 
1. Sự hình thành liên kết trong phân tử ankan 


Hình 5.1. Sự hình thành liên kết ỏ phân tử CH„ (a) và ở phân tử C;H, (b) 


Các nguyên tử C ankan ở trạng thái lai hoá sp°. Mỗi nguyên tử C nằm ở tâm của 
tứ diện mà 4 đỉnh là các nguyên tử H hoặc C, liên kết C—C, C—H đều là liên kết ơ. 
Các góc hoá trị CCC, CCH, HCH đêu gần bằng 109,59. 


2. Cấu trúc không gian của ankan 


a) Mô hình phân tử 


4 


+ É%, 
» YÂ„ vĂy 


| 
CH; - CH; - CH; CH; - CH; - CH;— CH, CH; - CH - CH; 
Hình 5.2. Mô hình phân tử propan, bufan và isobutan. 


140 


b) Cấu dạng 


H_ ~H HỆ ch 
DI E 
H CH 
H CH 3 
BIớP =sni H BÉ S6 CHạ 


a) b) c) q) 


Hình 5.3. C;H; : a) Cấu dạng xen kẽ ; b) Cấu dạng che khuất 
C„H;ạ : c) Cấu dạng xen kẽ ; d) Cấu dạng che khuất 


e Các nhóm nguyên tử liên kết với nhau bởi liên kết đơn C-C có thể quay tương 
đối tự do quanh trục liên kết đó tạo ra vô số dạng khác nhau về vị trí tương đối 
trong không gian gọi là các cấu dạng. 

e Cấu dạng xen kẽ bền hơn cấu dạng che khuất. 

e Các cấu dạng luôn chuyển đổi cho nhau, không thể cô lập riêng từng cấu dạng được. 


II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
1. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng 


Bảng 5.2. Hằng số vật lí của một số ankan 


Ankan Công thức Cạ _' tạc,°C| t,,°C Khối lượng riêng (g/cm) 
Metan CH¿ li [E1 | =2 0,415 (-164°C) 
Etan CH;CH; C; |-183 |-89 0,561 (—100°C) 
Propan CH;CH;CH; C -188 | -42 0,585 (-45°C) 
Butan CH¡; [CH;]2CH; ©¿ |-138 |-0,5 0,600 (0°C) 
Pentan CH; [CH›]ạCH; Cz |-130 | 36 0,626 (20°C) 
Hexan CH¡; [CH;]¿CH; Cạ |-95 69 0,660 (20°C) 
Heptan CH; [CH;]:CH; C; | -91 98 0,684 (20°C) 
Octan CH; [CH;]¿CH; Cs |-57 |126 0,703 (20°C) 
Nonan CH; [CH;];CH; Ca |-54 | 151 0,718 (20°C) 
Đecan CH¡; [CH;]¿CH: Cạo |-30 | 174 0,730 (20°C) 
lcosan CH: [CH;];¿CHạ C:o Sử 343 0,778 (20°C) 


e Ở điều kiện thường, các ankan từ C, đến C¿ ở trạng thái khí, từ Cz đến khoảng 
C¡s ở trạng thái lỏng, từ khoảng C¡¿ trở đi ở trạng thái rắn. 


141 


e Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của ankan nói chung đều 
tăng theo số nguyên tử cacbon trong phân tử tức là tăng theo phân tử khối. Ankan 
nhẹ hơn nước. 


2. Tính tan, màu và mùi 
se Ankan không tan trong nước, khi trộn vào nước thì bị tách thành lớp nổi lên 
trên nên người ta nói chúng kị nước. Ankan là những dung môi không phân cực, 
hoà tan tốt những chất không phân cực như dầu, mỡ,... chúng là những chất ưa 
dầu mỡ và ưa bám dính vào quần, áo, lông, da. Những ankan lỏng có thể thấm 
được qua da và màng tế bào. 
e Ankan đều là những chất không màu. 
e Các ankan nhẹ nhất như metan, etan, propan là những khí không mùi. Ankan 
từ Cz—C¡o có mùi xăng, từ C¡a~C¡¿ có mùi dầu hoả. Các ankan rắn rất ít bay hơi 
nên hầu như không mùi. 


BÀI TẬP 


1. Dựa vào hình 5.1, hãy vẽ mô hình rỗng và mô hình đặc của CH¿ và C›Hạ. 
2. Bạn em đang phân vân không hiểu 2 công thức dưới đây biểu diễn 2 chất khác nhau 
hay cùng một chất : 


H Br 

l 
F-C-Br F-C-H 

H H 


a) Em hãy nêu ý kiến của mình và giải thích cho bạn. 
b) Hãy trình bày cách thức giải bài tập này bằng mô hình làm từ những chất liệu có sẵn 
quanh ta. 

3. Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu diễn cùng một chất, vì sao ? Hãy gọi tên 
chúng và chỉ rõ bậc của từng nguyên tử C. 

CH: CHẠCH; 

a) CHạ nà Cá b) CHạ . CH2CHCHa c) CH:CH CHCH,CH; 

CH,  CH; CH. 


142 


CH: CH, CHẠCH, CH,CHCH, 
| 
d)_ CH;CHCH,CCH,CH, e)_ CHCCH;CHCH, g)_ CH;CHCH,CH, 


CHạ CHạ CHạ 


4. Biết rằng thành phần chủ yếu của xăng dầu là hiđrocacbon. 
a) Vì sao xăng dầu phải được chứa trong các bình chứa chuyên dụng và phải bảo quản 
ở những kho riêng 2 
b) Vì sao các tàu chở dầu khi bị tai nạn thường gây ra thảm hoạ cho một vùng biển 
rất rộng ? 
c) Vì sao khi các chỉ tiết máy hoặc đồ dùng bị bẩn dầu mỡ người ta thường dùng xăng 
hoặc dầu hoả để lau rửa ? 
d) Vì sao khi bị cháy xăng dầu không nên dùng nước để dập ? 
5. Hãy ghi chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : 
a) Heptan không tan trong axit sunfuric loãng. [ ] 
b) Heptan tan tốt trong H„SO¿ nguyên chất. [ ] 
c) Hexan tan trong dung dịch NaOH đặc. [ ] 


d) Hexan tan tốt trong benzen. [ ] 


143 


ANKAN : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, 
ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 


e Hiếu tính chất hoá học của ankan. 


e Biết phương pháp điều chế và ứng dụng của ankan. 


I- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
Ở phân tử ankan chỉ có các liên kết C — C và C - H. Đó là các liên kết ø bền 
vững, vì thế các ankan tương đối trơ về mặt hoá học : Ở nhiệt độ thường chúng 
không phản ứng với axit, bazơ và chất oxi hoá mạnh (như KMnO,). Vì thế ankan 
còn có tên là parafin, nghĩa là ít ái lực hoá học. 
Dưới tác dụng của ánh sáng, xúc tác và nhiệt, ankan tham gia các phản ứng thế, 
phản ứng tách và phản ứng oxi hoá. 

1. Phản ứng thế 
Khi chiếu sáng hoặc đốt nóng hỗn hợp metan và clo sẽ xảy ra phản ứng thế lần 
lượt các nguyên tử hiđro bằng clo : 


CH +(CI -> CHẠCI + HỘI & 
metyl clorua (clometan) 
CHẠCI+(ClL -> CH/CIL + HƠI j | 
metylen clorua (điclometan) 
CH.,CI,+(Cl, > CHƠI + HCI 
®e® 
clorofom (triclometan) ®° : °® 
CHCIL+(ClL > CC + HCI 
cacbon tetraclorua (tetraclometan) gÃo 5. S&© 
Các đồng đẳng của metan cũng tham gia phản ứng thế 
tương tự metan. Thí dụ : 


Hình 5.4. Clo hoá metan 


2-clopropan, 57% 1-clopropan, 43% 
Br, as. 
CH;-CH,-CH; — 5> CH;-CHBr:-CH, +CH;-CH„-CH;-Br + HBr 


97% (chính) 3% (phụ) 
Phản ứng thế H bằng halogen thuộc loại phản ứng halogen hoá, sản phẩm hữu 
cơ có chứa halogen gọi là dẫn xuất halogen. 


144 


Clo thế H ở cacbon các bậc khác nhau. Brom hầu như chỉ thế H ở cacbon bậc 
cao. Flo phản ứng mãnh liệt nên phân huỷ ankan thành C và HE. lot quá yếu nên 
không phản ứng với ankan. 

Cơ chế phản ứng halogen hoá ankan 

Phản ứng clo hoá và brom hoá ankan xảy ra theo cơ chế gốc - dây chuyền. 


Bước khơi mào : (1) : Phân tử clo hấp thụ ánh sáng bị 
CI ‡ CI => Œ + Œ phân cắt đồng li thành 2 nguyên tử clo. 


Bước phát triển dây chuyền : mở | " tử sập là một SaPES mở 
oạt động, nó ngắt lấy nguyên tử H từ 
CH‡H+Cf' —> 'CH;+HƠI 2) cụ hệ tt sụn sốc n: 'CH.. 
°CH; +CI‡CI -> CH;CI+CI*° (3) (3): Gốc °CH; không bền, nó tách lấy 
CH;‡}H+CJ° ->.... (2) nguyên tử CI từ C1; để trở thành CH;CI 
bền hơn. Gốc Cl° mới sinh ra ở phản 
ứng (3) lại tác dụng với CH¡ làm cho 
Di nÖG: : phản ứng (2) và (3) lặp đi lặp lại tới 
Bước đít dây chuyển : hàng chục ngàn lần như một dây chuyền. 
G +  -sG; (4) 
*CH: + CP _> CH;CI () 
"CH;+°CH, —> CHẠCH, (6) 


(4) (5) (6) : Các gốc tự do kết hợp với 
nhau thành các phân tử bền hơn. 


. Phản ứng tách (gãy liên kết C —- C và C —- H) 


500C, xt 
—> 


CH, - CH; CH;=CH, + H, 


CH;CH=CHCH; + H; 
CH,CH,CH,CH, _ ỨC: xt CH,CH=CH, + CH, 

CH;=CH; + CHẠCH; 
Nhận xét : Dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác (Cr;O+, Fe, Pt,..), các ankan 
không những bị tách hiđro tạo thành hiđrocacbon không no mà còn bị gấy các 
liên kết C — C tạo ra các phân tử nhỏ hơn. 


. Phản ứng oxi hoá 
e Khi đốt, các ankan bị cháy tạo ra CO›, HO và toả nhiều nhiệt : 
CH¿, + 2O, -> CO; + 2H,O ; AH=-890kJ 


145 


3n+l 

(HH sasg “F 5 O; > nCO;,+(n+1)H,O 
Các ankan đầu dãy đồng đăng rất dễ cháy, toả nhiều nhiệt. Khí CO›„ hơi nước 
và nhiệt tạo ra nhanh nên có thể gây nổ. 
Nếu không đủ oxi, ankan bị cháy không hoàn toàn, khi đó ngoài CO› và H;O 
còn tạo ra các sản phẩm như CO, muội than, không những làm giảm năng suất 
toả nhiệt mà còn gây độc hại cho môi trường. 
Khi có xúc tác, nhiệt độ thích hợp, ankan bị oxi hoá không hoàn toàn tạo thành 
dẫn xuất chứa oxi, fhí dụ : 


CH„ + O, -**'ý HCH=O+ H,O 


II - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
1. Điều chế 
a) Trong công nghiệp 
Metan và các đồng đẳng được tách từ khí thiên nhiên và dầu mỏ (xem bài Dầu mỏ). 
b) Trong phòng thí nghiệm 


Khi cần một lượng nhỏ metan, người ta nung natri axetat với vôi tôi xút, hoặc có 
thể cho nhôm cacbua tác dụng với nước : 


CH;COONaf() + NaOH@) -—'“® ý CH„† + Na;CO; 
nung z 


AlCạ+l2HO =>  3CH,Ÿ+ 4AI(OH); 
2. Úng dụng 


Làm nhiên liệu, vật liệu — ANKAN ——> Làm nguyên liệu 


Tách hiđro 
C;H„, C2H,, C,H,, CạH¿,... 
: R = Halogen hoá 
Khí đốt, khí hoá lỏng |— CC C“ I Nyõng có 
Oự, bb» & S8 
Oá `—=—= —_-.__.-_-_-. 

CH,OH, CH,O, CH;COOH,,... 
Xăng, dầu cho động cơ ä 
Dầu thắp sáng và đun nấu l|6g—Gza—- 
Dung môi E-j==._.=- : 

== = Crăckinh 

Dầu mỡ bôi trơn, chống gỉ tổn bại GH. ,CoOoH 
Sáp pha thuốcmỡ_ . — % BỊ na 
Nến, giấy nến, giấy dầu (n= 15 - 17) 


146 


BÀI TẬP 


1. 


Ống nghiệm A chứa dung dịch KOH, ống nghiệm B chứa dung dịch H„SO¿, ống nghiệm 
C chứa dung dịch KMnO/¿, ống nghiệm D chứa nước brom. Cho vào mỗi ống nghiệm 
đó 1 ml octan, lắc đều rồi để yên. Dự đoán hiện tượng xảy ra ở mỗi ống nghiệm và giải thích. 


2. Hãy viết công thức phối cảnh các chất mà mô hình của chúng có ở hình 5.4. 


.. Viết phương trình và gọi tên phản ứng của isobutan trong các trường hợp sau : 


a) Lấy 1 mol isobutan cho tác dụng với 1 mol clo có chiếu sáng. 

b) Lấy 1 mol isobutan đun nóng với 1 mol brom. 

c) Nung nóng isobutan với xúc tác Cr.Oa để tạo thành C¿H; (isobutilen). 
d) Đốt isobutan trong không khí. 


. Đốt cháy hoàn toàn một mẫu hiđrocacbon người ta thấy thể tích hơi nước sinh ra gấp 


1,2 lần thể tích khí cacbonic (đo trong cùng điều kiện). Biết rằng hiđrocacbon đó chỉ tạo 
thành 1 dẫn xuất monoclo duy nhất. Hãy xác định công thức cấu tạo của nó. 


. Trong mục ứng dụng của ankan nêu trong bài học, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ 


yếu vào tính chất vật lí, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào tính chất hoá học 2 


.. Hãy ghép các cụm từ cho ở cột bên phải vào chỗ trống trong các câu cho ở cột bên trái : 


a) Trong bật lửa gas có chứa các ankan..... lÑ. tu = ba 
b) Trong bình gas để đun nấu có chứa các ankan..... B. C;_— Ca 
c) Trong dầu hoả có chứa các ankan..... C. Cạ— Cao 
d) Trong xăng có chứa các ankan..... D. C¡o—- Cài 


<2 liệu 


-/—- ANKAN VÀ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 


Thế giới càng hiện đại, càng văn minh thì càng tiêu thụ nhiều năng lượng. Nguồn nhiên 
liệu nào là quan trọng nhất trong việc cung cấp nhiệt năng, điện năng và cơ năng cho 
đời sống và sản xuất hiện nay ? 

Khí thiên nhiên mà thành phần chính là metan dùng để đun nấu, sản xuất hơi nước để 
sưởi ấm cho cư dân ở xứ lạnh, dùng cho nhà máy phát điện, cung cấp nhiệt cho các nhà 
máy luyện kim, phân đạm, gốm sứ,... Khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) và khí mỏ dầu hoá 
lỏng (LPG) mà thành phần chủ yếu là propan và butan ngày nay đã trở thành nguồn nhiên 
liệu phố biến, tiện dụng trong đời sống và sản xuất. Xăng, dầu hiện chưa có đối thú cạnh 
tranh trong lĩnh vực giao thông vận tải. Theo ước tính, hiện nay khí thiên nhiên và dầu 
mỏ cung cấp tới khoảng 70%, còn các nguôn khác như than đá, nước, năng lượng hạt 
nhân chỉ cung cấp khoảng 30% tổng năng lượng mà loài người sử dụng. 

Khí metan, thành phần chính cúa biogas, thoát ra từ sự phân huý yếm khí các chất hữu 
cơ trong các bế ủ phân rác, ngày nay cũng đã trở thành nguồn cung cấp năng lượng quan 
trọng cho nhiều trang trại, hộ nông dân ở nhiều nơi trên thế giới. 


147 


XICLOANKAN 


e Biết cấu trúc, đồng phân, danh pháp của một số monoxicloankan. 


e Biết tính chất vật lí, tính chất hoá học và ứng dụng của xicloankan. 
I- CẤU TRÚC, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP 
1. Cấu trúc phân tử của một số monoxicloankan 


Công thức phân tử và cấu trúc một số monoxicloankan không nhánh như sau : 
Công thức phân tử : C;Họ C„Hạ C;H¡o CạH;; 


»Ệ + 
q œ 


Tên gọi : xiclopropan xiclobutan xiclopentan xiclohexan 


Công thức cấu tạo : 


Mô hình rỗng : 


Mw váy 


XIcloankan là những hiđrocacbon no mạch vòng. 

Xicloankan có 1 vòng (đơn vòng) gọi là monoxicloankan. Xicloankan có nhiều 
vòng (đa vòng) gọi là polixicloankan. 

Monoxicloankan có công thức chung là Œ„H›;„ (n 3 3). 

Trừ xiclopropan, ở phân tử xicloankan các nguyên tử cacbon không cùng nằm 
trên một mặt phẳng. 


2. Đồng phân và cách gọi tên monoxicloankan 


a) Quy tắc 


Số chỉ vị trí Tên nhánh | Xiclo + Tên mạnh chính 


Mạch chính là mạch vòng. Đánh số sao cho tổng các số chỉ vị trí các mạch nhánh 
là nhỏ nhất. 


148 


b) Thí dụ 


Một số xicloankan đồng phân ứng với công thức phân tử C„H;; là : 


@œ 1 Ä. 


xiclohexan metylxiclopentan  1,2-đimetylxiclobutan 1,1,2-trimetylxiclopropan 


II - TÍNH CHẤT 
1. Tính chất vật lí 


Bảng 5.3. Tính chất vật lí của một vài xicloankan 


2. Tính chất hoá học 

a) Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan 
JM\ sh- .l1› _ N8ÚC ` CHạ-CH-CH; (propan) 

PA + By ——————> BrCH;-CH;-CH;Br (1,3-đibrompropan) 


hài + HBr —————————> CH;-CH;-CH;Br (1-brompropan) 


Xiclobutan chỉ cộng với hiđro : 


¡, 1209 
L] + H, Ni, 120ˆC€ 


CH;-CH,-CH,-CH; (butan) 


Xicloankan vòng 5, 6 cạnh trở lên không có phản ứng cộng mở vòng trong những 
điều kiện trên. 


149 


b) Phản ứng thế 
Phản ứng thế ở xicloankan tương tự như ở ankan. 7 hí dụ : 


[> + œ0 -*- | >da+Hœ 


cloxiclopentan 
C È + B„ —  ~ C ÈBr+ HBr 
bromxiclohexan 
c) Phản ứng oxi hoá 
O 
C;Hạ„ + _ O;——> nCO¿+nHO ;  AH<0 
O 
CŒH„; + 90, —> 6CO,+6HO ; AH=-3947,5k] 


Xicloankan không làm mất màu dung dịch KMnO/,. 


II - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 


1. Điều chế 


Ngoài việc tách trực tiếp từ quá trình chưng cất dầu mỏ, xicloankan còn được 
điều chế từ ankan, /hí dụ : 


O 
CH.[CH,]„CH; ——'”> œ +H, 
2. Úng dụng 


Ngoài việc dùng làm nhiên liệu như ankan, xIicloankan còn được dùng làm dung 
môi, làm nguyên liệu để điều chế các chất khác, íhí dụ : 


° °ÔÒÖ 


BÀI TẬP 
1. Hãy ghi chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : 
a) Xicloankan là một loại hiđrocacbon mạch vòng. [ ] 
b) Hiđrocacbon mạch vòng là xicloankan. [ ] 
c) Công thức phân tử của monoxicloankan là (CH,)„. [ ] 
d) Công thức phân tử của xicloankan là C.H.„.[ ] 
e) Công thức phân tử của monoxicloankan là C„H.„. [ ] 


150 


g) 6 nguyên tử C ở xiclohexan cùng nằm trên 1 mặt phẳng. [ ] 
h) 6 nguyên tử C ở xiclohexan không cùng nằm trên 1 mặt phẳng. [ ] 

2. Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo của 
a) xiclopropan với propan. b) xiclohexan với hexan. 

3. Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn của các xicloankan mà công thức cấu tạo thu gọn 
nhất của chúng cho ở mục I.2 và chỉ rõ bậc của các nguyên tử cacbon trong các công 
thức đó. 

4.. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon no ứng với công thức phân tử C;H¡o. 

5. Hãy phân biệt propan và xiclopropan bằng phương pháp hoá học. 

6. Khi oxi hoá hoàn toàn 7,0 mg hợp chất A thu được 11,2 ml khí CO, (đktc) và 
9,0 mg nước. Tỉ khối hơi của A so với N; bằng 2,5. Xác định công thức cấu tạo của A 
nếu khi clo hoá nó thì chỉ thu được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất. 


<2 liệu 


BA ~- POLIXICLOANKAN HÌNH KHỐI 


Rất nhiều hợp chất thiên nhiên (trong thực vật, động vật, dầu mỏ) là những polixicloankan 


hoặc dẫn xuất của chúng. Nhiều chất có cấu trúc giống như các khối đa diện. Thí dụ 
ađamantan tách được từ dầu mỏ. Các nhà hoá học còn tống hợp ra được những 
polixicloankan hình khối mà các mặt là tam giác, tứ giác hoặc ngũ giác. 

Cũng giống như monoxicloankan, các polixicloankan đa diện nếu gồm các vòng 3, 4 
cạnh thì rất kém bền, nếu gồm các vòng 5, 6 cạnh thì bền hơn nhiều. Thật vậy, 
tetraheđran, C„H¿„ cho đến nay chưa điều chế được, mặc dù dẫn xuất tetraferí-butyl của 
nó thì đã được biết. Prisman, C,H,„ (điều chế được vào năm 1973), là một chất lỏng dễ 
nổ. Cuban, CạH;, (điều chế năm 1964), là chất rắn nóng chảy ở 130 — 1319C. 
Pentaprisman, C;gH:ạ (điều chế năm 1981), nóng chảy ở 128 - 129%C. Ađamantan, 
C¡oH¡¿„ nóng chảy ở 2689C. Đođecaheđran, C›oH›o (điều chế năm 1981) ở dạng tỉnh thể 
bên vững, không nóng chảy. 


Người ta tống hợp ra những 
polixicloankan xinh xắn như Ù_) 
hình bên không chí vì mục 


đích nghiên cứu lí thuyết mà Tetrahedran CuH¿ Prisman CạHa Cuban CaHạ 
còn bởi hi vọng tìm được 


những ứng dụng thực tế trong 
lĩnh vực y dược, bán dẫn, chất 
nổ,... Chẳng hạn, một vài dẫn 


xuất của ađamantan đã được 
dùng làm thuốc trị bệnh do vi. Pentaprisman C;oH;ạ Đođecahedan C;gHạo  Adamantan C;gH›; 
rút gây ra. 


151 


LUYỆN TẬP 


Ankan và xicloankan 


e Ôn luyện về cấu trúc, danh pháp ankan và xicloankan. 


e Biết sự tương tự và sự khác biệt về tính chất vật lí, tính chất 


hoá học và ứng dụng giữa ankan với xicloankan. 


I- KIẾN THÚC CẦN NẮM VỮNG 


ANKAN:  QC;H¿; XICLOANKAN : C;H¿„ 
SEN Số chỉ — Tên | Tên mạch | an Số chỉ — Tên |xiclo + Tên| an 
pháp vịitrí nhánh chính vị trí nhánh |mạch chính 

— Công thức chung C.H;„„a — Công thức chung C.H;„ 

— Csp” tạo thành mạch hở, chỉ có các liên _~ Csp” tạo thành mạch vòng, chỉ có các 
Câu . tại SỐ Vi ng n liên kết Gøc _c Và Gc_h 
trúc : 

— Mạch cacbon tạo thành đường gấp khúc, | — (H1 n3, écề = 609; 

c“—=. ~¬- ^^ — .. 
KQON.AAAAJJ n=4, CCC z 909; n > 5, CCC œ 109,59 

TluCjC U thể khí, không màu, nhiệt  - C:, C¿ ở thể khí. Không màu. Nhiệt độ 
Tính độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng 
chất riêng tăng theo phân tử khối. tăng theo phân tử khối. 
vật lí _ Nhẹ hơn nước, không tan trong nước, — Nhẹ hơn nước, không tan trong nước, 

tan trong các dung môi hữu cơ. tan trong các dung môi hữu cơ. 

Ở điều kiện thường tương đối trơ : không Xiclopropan và xiclobutan kém bền. 
Tính | phản ứng với axit, bazơ và chất oxi hoá. ¡ Xiclopropan có phản ứng cộng với H›, Brs, 
chất Dưới tác dụng của xúc tác và nhiệt thì , HBr,.. Xiclobutan có phản ứng cộng với 
hoá ' tham gia phản ứng thế, tách và oxi hoá. , H¿. Các xicloankan có số nguyên tử C lớn 
học _ Sản phẩm thu được thường là hỗn hợp của hơn 4 tham gia phản ứng thế, tách và oxi 

nhiều chất. hoá tương tự ankan. 
Điều Chủ yếu tách từ dầu mỏ. — Xiclopropan và xiclobutan khó điều chế. 
chế,  - Là nhiên liệu quan trọng nhất. Xiclopentan và xiclohexan thường được 
Ứng _— Làm nguyên liệu cho công nghiệp tách từ dầu mỏ. 
dụng hoá chất. — Làm nhiên liệu, nguyên liệu. 


152 


II - BÀI TẬP 


1. 


Hãy chọn câu đúng trong các câu sau : 

A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon không có phản ứng cộng thêm hiđro. 
B. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có công thức phân tử C„H;„„¿. 

C. Hiđrocacbon không no là hiđrocabon có phản ứng cộng với hiđro. 

D. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn. 


2. Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu trúc của ankan với monoxicloankan. 


3. Hãy so sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của các xicloankan 
(CH;); (với n = 3 - 6) với các ankan tương ứng và rút ra nhận xét. 
4. Ankan còn có tên là parafin, có nghĩa là ít ái lực hoá học (trơ về mặt hoá học). Hãy lấy 
các thí dụ minh hoạ và giải thích. 
5. a) Hãy đánh dấu + vào ô có xảy ra phản ứng ở bảng sau : 
H„,Ni,80-1209C | HCI(khí) | Br;, as. KMnO„/H„O 
Propan 
Xiclopropan 
Butan 
Xiclobutan 
Pentan 
Xiclopentan 
b) Viết phương trình và gọi tên sản phẩm nếu xảy ra phản ứng. 
6. a) Hãy viết các đồng phân cấu tạo của C„H;¿, gọi tên chúng và cho biết em đã làm như 
thế nào để viết được đầy đủ các đồng phân cấu tạo của C„H¡¿ ? 
b) Cũng hỏi như câu (a) đối với trường hợp monoxicloankan C¿H;s. 
7. Hãy ghi chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : 
a) Xiclopropan là hiđrocacbon không no vì nó có phản ứng cộng. [] 
b) Propan không làm mất màu dung dịch KMnO¿. [] 
c) Xiclopropan làm mất màu dung dịch KMnO¿. [] 
d) Khi đun nóng mạnh, propan bị tách H„ chuyển thành xiclopropan. [ ] 
8*. a) Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C,H của monoxicloankan theo số lượng 


nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được. 
b) Cũng hỏi như câu (a) đối với ankan. Hàm lượng % C,H ở ankan C„H;„„a sẽ biến 
đổi như thế nào khi n-—> œ ? 


153 


THỤC HÀNH 
Phân tích định tính. Điều chế 
và tính chất của metan 


e Biết cách xác định sự có mặt của C, H và halogen ở hợp chất hữu 
cơ, phương pháp điều chế và thứ một vài tính chất của metan. 

e Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng thực hành như nung nóng ống nghiệm 
chứa chất rắn, thử tính chất của chất khí,... 


I- NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 

Thí nghiệm 1 : Xác định sự có mặt của C, H trong hợp chất hữu cơ 
Nghiền nhỏ khoảng 0,2 — 0,3 ø hợp chất hữu cơ (đường kính, băng phiến hoặc 
tinh bột) rồi trộn đều với 1 gø bột CuO. Cho hỗn hợp vào đáy ống nghiệm khô. 
Cho tiếp 1 g bột CuO để phủ kín hỗn hợp. Đặt 1 mầu bông có rắc các hạt CuSO, 
khan ở phần trên của ống nghiệm. Đậy nút có ống dẫn khí sục vào ống nghiệm 
chứa nước vôi trong. Lắp dụng cụ như hình 4.5 (bài 27). 
Dùng đèn cồn đun nóng nhẹ toàn bộ ống nghiệm, sau đó đun nóng mạnh phần 
có chứa hỗn hợp phản ứng và ghi lại hiện tượng quan sát được. 
Thí nghiệm 2 : Nhận biết halogen trong hợp chất hữu cơ 
a) Lấy một mẩu dây đồng dài 20 cm có đường kính khoảng 0,5 mm và cuộn 
thành hình lò xo khoảng 5 cm. Đốt nóng phần lò xo trên ngọn lửa đèn cồn đến 
khi ngọn lửa không còn bị nhuốm màu xanh lá mạ. 
b) Nhúng phần lò xo vào ống nghiệm đựng hợp chất hữu cơ có chứa halogen như 
CHCI;, CCI,, C,H;Br, hoặc áp phần lò xo nóng đỏ vào vỏ bọc dây điện hay mầu 
đép nhựa rồi đốt phần lò xo đó trên ngọn lửa đèn cồn. Quan sát màu của ngọn lửa. 
Thí nghiệm 3 : Điêu chế và thử một vài tính chất của metan 
Nghiền nhỏ 1 g CH;COONa khan cùng với 2 g vôi tôi xút (CaO + NaOH) rồi cho 
vào đáy ống nghiệm có lắp ống dẫn khí (giống như hình 4.5). Đun nóng từ từ, 
sau đó đun nóng mạnh phần ống nghiệm có chứa hỗn hợp phản ứng đồng thời 
lần lượt làm các thao tác : a) Đưa đầu ống dẫn khí sục vào dung dịch KMnO, 1%. 

b) Đưa đầu ống dẫn khí sục vào nước brom. 

c) Đưa que diêm đang cháy tới đầu ống dẫn khí. 

d) Đưa một mẩu sứ trắng chạm vào ngọn lửa của mefan. 


II - VIẾT TƯỜNG TRÌNH 


154 


“„„Õ 


\ HĐROCACBON KHÔNG NO 


“1 Cấu trúc electron của liên kết đôi, lên kết ba và liên kết đôi liên hợp. 
“1 Đồng phân, danh pháp và tính chất của anken, ankađien và ankin. 
“1 Phương pháp điều chế và ứng dụng của anken, ankađien và ankin. 
T1 Khái niệm về tecpen. 


Hiđrocacbon không no (hay hiđrocacbon không bão hoà) là hiđrocacbon mà trong 
phân tử có các liên kết bội (C = C, C=€). 

Hiđrocacbon không no, mạch hở, có một liên kết C = C gọi là ANKEN. 
Hiđrocacbon không no, mạch hở, có hai liên kết C = € gọi là ANKAĐIEN. 
Hiđrocacbon không no, mạch hở, có một liên kết C = C gọi là ANKIN. 


Ong, Bướm thông tin cho đồng loại bằng cách tiết ra những hợp chất mà gốc 
hiđrocacbon thuộc loại anken hoặc ankadien. 
Những chất tạo hương sắc cho các loài hoa thường có chứa liên kết đôi C = C. 


155 


ANKEN: 
DANH PHÁP, CẤU TRÚC VÀ ĐỒNG PHÂN 


e Biết cấu trúc electron và cấu trúc không gian của anken. 


e Biết viết đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học và gọi tên anken. 


I- ĐỒNG ĐẲNG VÀ DANH PHÁP 
1. Dãy đồng đẳng và tên thông thường của anken 
Etilen (C;H,), propilen (C;H,), butilen (C„H,).... đều có một liên kết đôi C = C, 
có công thức chung là C.H;„ (n > 2). Chúng hợp thành dãy đồng đẳng gọi là 
dãy đồng đẳng của etilen. 
Tên của một số anken đơn giản lấy từ tên của ankan tương ứng nhưng đổi đuôi 
an thành đuôi ilen. Thí dụ : 
CH: 
propilen œ-butilen P-butilen isobutilen 
Nhóm CH; = CH- được gọi là nhóm vinyl. 


2. Tên thay thế 
a) Quy tắc 


Số chỉ vị trí — Tên nhánh| Tên mạch chính Lxai vi Ế 


Mạch chính là mạch chứa liên kết đôi, dài nhất và có nhiều nhánh nhất. 

Đánh số C mạch chính bắt đầu từ phía gần liên kết đôi hơn. 

Số chỉ vị trí liên kết đôi ghi ngay trước đuôi en (khi mạch chính chỉ có 2 hoặc 3 
nguyên tử C thì không cần ghi). 


b) Thí dụ 
CH;=CH; CH;=CH-CH: CH;=CH-CH;-CH CH.-CH=CH-CH› CH “Ờ R CHạ 
CHạ 
eten propen but-1-en but-2-en 2-metylpropen 


156 


II - CẤU TRÚC VÀ ĐỒNG PHÂN 


1. Cấu trúc 


Hình 6.1. Etilen : a) Liên kết n ; b) Mô hình rỗng ; c) Mô hình đặc 


Hai nguyên tử C mang nối đôi ở trạng thái lai hoá spˆ (lai hoá tam giác, hình 6. la). 
Liên kết đôi C=C ở phân tử anken gồm một liên kết ø và một liên kết z. Liên kết 
G được tạo thành do sự xen phủ trục (của 2 obitan lai hoá sp”) nên tương đối bền 
vững. Liên kết được tạo thành do sự xen phủ bên (của 2 obitan p) nên kém bền 
hơn so với liên kết ø. Hai nhóm nguyên tử liên kết với nhau bởi liên kết đôi C=C 
không quay tự do được quanh trục liên kết (do bị cản trở bởi liên kết 7. 

Ở phân tử etilen, hai nguyên tử C và bốn nguyên tử H đều nằm cùng trên một 
mặt phẳng (gọi là mặt phẳng phân tử), các góc CH và CC hầu như bằng 
nhau và gần bằng 1209, 


2. Đồng phân 

a) Đồng phân cấu tạo 
Anken từ C¿ trở lên có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí liên kết đôi. 
Thí dụ:  CH„=CHCH,CH,CH, CH,CH=CHCH,CH. 


pent-1-en pent-2-en 


CHƯNG, —CH;CH; lộ Bờ: là ST. 
CH; CH; CH; 
2-metylbut-1-en 2-metylbut-2-en 3-metylbut-1-en 
b) Đồng phân hình học 

Anken từ C„ trở lên nếu mỗi C mang liên kết đôi đính với 2 nhóm nguyên tử khác 
nhau thì sẽ có 2 cách phân bố không gian khác nhau dẫn tới 2 đồng phân hình 
học. Nếu mạch chính nằm cùng một phía của liên kết C=C thì gọi là đồng phân 
c¡s. Nếu mạch chính nằm ở hai phía khác nhau của liên kết C=C thì gọi là đồng 
phân /rans. Thí dụ : 


157 


Hình 6.2. Đồng phân hình học của but-2-en 


BÀI TẬP 


1. 


Hãy ghi chữ Ð (đúng) hoặc chữ S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : 

a) Anken là hiđrocacbon mà phân tử có chứa một liên kết đôi C = C.[ ] 

b) Anken là hiđrocacbon có công thức phân tử C,Hạ„. [ ] 

c) Anken là hiđrocacbon không no có công thức phân tử C„H;„. [ ] 

d) Anken là hiđrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa một liên kết đôi C = C. [ ] 


.. Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo chung cho anken. Hãy so sánh thành phần 


và đặc điểm cấu tạo của anken với ankan và monoxicloankan. 


.. Hãy viết công thức cấu tạo các anken sau : 
a) pent-2-en b) 2-metylbut-1-en c) 2-metylpent-2-en 
d) isobutilen e) 3-metylhex-2-en g) 2,3-đimetylbut-2-en 


._a) Xiclobutan có phải là đồng phân của các buten hay không, nếu có thì là đồng phân 


loại gì 2 
b) Hãy lấy thí dụ để chứng tỏ rằng số lượng đồng phân của anken nhiều hơn của ankan 
có cùng số nguyên tử C và lí giải vì sao như vậy ? 


. a) Vì sao buf-2-en có 2 đồng phân cis và frans còn but-1-en thì không 2 


b) Có cả thảy 6 penten đồng phân, hãy viết công thức, gọi tên và nói rõ chúng thuộc 
những loại đồng phân nào ? 


158 


40 ANKEN : 
TĨNH CHAT, ĐIÊU CHE VÀ UNG DỤNG 
e Biết mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất vật lí của anken. 
e Hiếu tính chất hoá học của anken. 
e Biết phương pháp điều chế và ứng dụng của anken. 
I - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


1. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng 


Bảng 6.1. Hằng số vật lí của một số anken 


Anken Cấu tạo tnc °Ct;°C D, g/cm3 
Eten (etilen) CH; = CH¡, —169 | -104 | 0,57 (-1109C) 
Ebsp.sin CH; = CHCH; -186 |-47 | 061 (50%) 
Buf-1-en CH; = CHCH;CH; -185 _-6 0,63 (_6°C) 
2-Metylpropen CH; = C(CH,); =... Tc 0,63 (72C) 
Pent-1-en CH; = CHCH,CH,CH; -165 | 30 0,64 (20°C) 
cis -Pent-2-en cisẳ-CHạCH = CHC;H; -181 37 0,66 (20°C) 
trans -Pent-2-en trans-CHẠCH = CHC.H; -140 | 36 0,65 (20°C) 

ÿ S8: CH; = CHỊCH,]¿CH; -140 | 64 0,68 (209C) 
Hept-1-en CH; = CHỊCH,]„CHạ =1" 0,70 (209C) 
Oct-1-en CH; = CHỊCH;]zCH; =lj |1 T7 j đc 
NA CH; = CHỊCH,]ạCH; E 146 | 0,73 (20%) 
BEe:1-en CH, = CHỊCH,],CH„ "1 0,74 (20°C) 


Nhận xét : Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng của anken không 
khác nhiều so với ankan tương ứng và thường nhỏ hơn so với xicloankan có cùng 
số nguyên tử C. Ở điều kiện thường, anken từ C, đến C, là chất khí. Nhiệt độ 
sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng theo khối lượng mol phân tử. Các anken đều nhẹ 
hơn nước. 


2. Tính tan và màu sắc 


Anken hoà tan tốt trong dầu mỡ. Anken hầu như không tan trong nước và là 
những chất không màu. 


159 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
Liên kết r ở nối đôi của anken kém bền vững, nên trong phản ứng dễ bị đứt ra 
để tạo thành liên kết ơ với các nguyên tử khác. Vì thế, liên kết đôi C = C là trung 
tâm phản ứng gây ra những phản ứng hoá học đặc trưng cho anken như phản ứng 
cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxi hoá. 


1. Phản ứng cộng hiđro (phản ứng hiđro hoá) 
Khi có mặt chất xúc tác như Ni, Pt, Pd, ở nhiệt độ thích hợp, anken cộng hiđro 
vào nối đôi tạo thành ankan tương ứng, phản ứng toả nhiệt, /hí dụ : 


Xt, (8 


Xt, 8 
KTRLGEfEEH°wlH, R!R“CH-CHR3R* 


2. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá) 


a) Cộng clo C;H¿ + Cl, CH; CICH;CI 
Etilen và clo đều ít tan trong dung 
dịch natri clorua. Thoạt đầu mức 
nước trong ống nghiệm thấp (A). 
Etilen cộng với clo tạo thành chất 


lỏng dạng dầu”), không tan trong 


dd 
nước, bám vào thành ống nghiệm, áp NaCl 
suất trong ống nghiệm giảm làm cho A) (B) 
mức nước dâng lên (Bì). Hình 6.3. Phần ứng của etilen với clo 


CH;=(CH; + CI; -> CICH; - CH;,CI (1,2-đicloetan, t. : 83,59°C) 


—=—--— .#———n 


b) Cộng brom 

Cho 0,2 ml anken lỏng, chẳng hạn 
hex-2-en, vào ống nghiệm chứa 2ml 
nước brom (hình 6.4 a), lắc kĩ rồi để yên, 
màu vàng-da cam của nước brom bị mất 
(hình 6.4b). a)Í* 
Brom dễ cộng vào nối đôi của anken tạo _ 
thành dẫn xuất đihalogen không màu : 

CHCH =CHCH,CH,CH, + Br; —› KHÍ H= KH CH;CH;CH; (2,3-đibromhexan) 

Br  Br 


“ 


Hình 6.4. Anken làm mất màu nước brom 


É2 Tên cổ của anken là olefïn, có nghĩa là fgo dâu. 


160 


Anken làm mất màu của nước brom, vì thế người ta thường dùng nước brom 
hoặc dung dịch brom trong CCI„ làm thuốc thử để nhận biết anken. 


3. Phản ứng cộng axit và cộng nước 
a) Cộng axit 
Hiđro halogenua (HCI, HBr, HỊ), axit sunfuric đậm đặc,... có thể cộng vào anken. 
Thídu: CH;=CH; +  H-CI (khí) -> CHỊCH;CI (etyl clorua) 
CH;=CH; +H-OSO.H -› CH;CH;OSO-H (etyl hiđrosunfat) 


Cơ chế phản ứng cộng axit vào anken 


: ¬ + lãi Ì 
AxIf cộng vào anken theo sơ đồ chung : 2C=C<S+ H-A — Su 
HA 
Phản ứng xảy ra qua 2 giai đoạn liên tiếp : 
Phân tử H~A bị phân cắt dị li : H* tương tác >C<C£ÖHCA —-t-er 0) 
với liên kết 7 tạo thành cacbocation, còn A~ H 


tách ra. 


Cacbocation là tiểu phân trung gian không Ƒ ] 
bền, kết hợp ngay với anion A~ tạo sản phẩm. H 


b) Cộng nước (phản ứng hiđrat hoá) 


Ở nhiệt độ thích hợp và có xúc tác axit, anken có thể cộng nước, £hí dụ : 
+ ,O 
CH,=CH,+H-OH -—“-;y HCH;-CHOH  (etanol) 


c) Hướng của phản ứng cộng axit và nước vào anken 
Phản ứng cộng axit hoặc nước vào anken không đối xứng thường tạo ra hỗn hợp 
hai đồng phân, trong đó có một đồng phân là sản phẩm chính. Thí dụ : 


+HCI 


CH; =CH-CHạ———— TC DAI CHạ + In. he CHạ 


H (C1 C] 


(Sản phẩm chính) (Sản phẩm phụ) 


H  OQH OH H 
+HOH _. ¿Ì : 
CH; =C —CH; m> CH-C—CH; + CH¿ C—CH; 
CH;ạ CH; CH; 
(Sản phẩm chính) (Sản phẩm phụ) 


161 


Quy tắc Mac-côp-nhi-côp 

Trong phản ứng cộng axit hoặc nước (kí hiệu chung là HA) vào liên kết C = C 
của anken, H (phần tử mang điện tích dương) ưu tiên cộng vào C mang nhiều H 
hơn (cacbon bậc thấp hơn), còn A (phần tử mang điện tích âm) ưu tiên cộng vào 
€C mang ít H hơn (cacbon bậc cao hơn). 


4. Phản ứng trùng hợp 
Các anken ở đầu dãy như etilen, propilen, butilen trong những điều kiện nhiệt 
độ, áp suất, xúc tác thích hợp thì tham gia phản ứng cộng nhiều phân tử với nhau 
thành những phân tử mạch rất dài và có khối lượng phân tử rất lớn. Người ta gọi 
đó là phản ứng trùng hợp. 7 hí đụ : 


Peoxit, I00-3009C ã 
nCH 2= CH, TP > +CH sẽ CH Ti (polietien, n = 3000 - 40 000) 


ñ€H»+ CH =... { CH„- CH } (polipropilen) 
CH; CHạ ” 

Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau 
hoặc tương tự nhau tạo thành những phân tử rất lớn gọi là polime. 

Trong phản ứng trùng hợp, chất đầu (các phân tử nhỏ) được gọi là monorme. Sản 
phẩm của phản ứng gồm nhiều mắt xích monome hợp thành nên được gọi là 
poline. Số lượng mắt xích monome trong một phân tử polime gọi là hệ số trùng 
hợp và kí hiệu là n. 


5. Phản ứng oxi hoá 


Giống với ankan, anken cháy hoàn toàn tạo ra CO», HO và toả nhiều nhiệt : 


LSN LÔNG, " O›; > nCO, + nH2O : AH<0 


Khác với ankan, anken làm mất màu dung dịch KMnO, : 
3CH; = CH; + 2KMnO, + 4H,O -* 3HOCH,-CH,OH + 2MnO, + 2KOH 
(etylen glicol) 


Phản ứng làm mất màu tím của dung dịch kali pemanganat được dùng để nhận 
ra sự có mặt của liên kết đôi anken. 


162 


II - ĐIỀU CHẾ VÀ ÚNG DỤNG 

1. Điều chế 
Trong công nghiệp, etilen, propilen và butilen được điều chế bằng phản ứng tách 
hiđro từ ankan tương ứng hoặc bằng phản ứng crăckinh. 
Trong phòng thí nghiệm, etilen được điều chế bằng cách đun etanol với axit 
sunfuric đậm đặc : 


Ø 
H;SO„,170°C 


CH;CH,OH CH,=CH, + H,O 


2. Ứng dụng 
Trong các hoá chất hữu cơ do con người sản xuất ra thì etilen đứng hàng đầu về 
sản lượng. Sở dĩ như vậy vì etilen cũng như các anken thấp khác là nguyên liệu 
quan trọng của công nghiệp tổng hợp polime và các hoá chất hữu cơ khác. 

a) Tổng hợp polime 
e Trùng hợp etilen, propilen, butilen người ta thu được các polime để chế tạo 
màng mỏng, bình chứa, ống dẫn nước,... dùng cho nhiều mục đích khác nhau. 
e Chuyển hoá etilen thành các monome khác để tổng hợp ra hàng loạt polime 
đáp ứng nhu cầu phong phú của đời sống và Kĩ thuật. 7Ù dự : 


CH2= CHạ—€2 CH„- CHạ— 5C CH„=CH 
2 2 ¡ 2 ¡ 2 —HCI 2 
CI CI CI 


ö vinyl clorua 
nCH;= CH =... ly ã "Ì 
CI Cl“n 


poli(vinyl clorua) 
(PVC) 


b) Tổng hợp các hoá chất khác 
Từ etilen tổng hợp ra những hoá 
chất hữu cơ thiết yếu như 
etanol, etilen oxIt, etylen ølicol, 
anđehIt axefIc, Xi etilen oxit 


l Ag,t° 
CHs = CH; + —Os ————> CH›2—CH›a 
2 Xa? 


163 


BÀI TẬP 


1. 


Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc chữ S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : 


a) Anken là chất kị nước. [] 
b) Anken là chất ưa dầu mỡ. [] 
c) Liên kết đôi kém bền hơn liên kết đơn. [] 
d) Liên kết x kém bền hơn liên kết ơ. [] 


._ Vì sao anken hoạt động hoá học hơn hẳn ankan 2? Hãy viết phương trình hoá học của 


propen dưới tác dụng của các tác nhân và điều kiện phản ứng sau : 
a) Br; trong CCI/ ; b)HI ; c) H;SO¿ 98% ; 
0 H¿O/H, £ ; e) KMnO,/H,O ; g) Áp suất và nhiệt độ cao. 


._a) Phản ứng trùng hợp là gì 2 Hệ số trùng hợp là gì 2 Cho thí dụ. 


b) Viết sơ đồ phản ứng trùng hợp isobutilen và chỉ rõ monome, mắt xích của polime và 
tính khối lượng mol phân tử trung bình của poliisobutilen nếu hệ số trùng hợp trung bình 
của nó là 15000. 


. Hiđro hoá hoàn toàn một mẫu olefin thì hết 448 ml H; (đktc) và thu được một ankan 


phân nhánh. Cũng lượng olefin đó khi tác dụng với brom thì tạo thành 4,32 g dẫn xuất 
đibrom. Giả thiết hiệu suất các phản ứng đạt 100%. Hãy xác định công thức cấu tạo và 
gọi tên olefin đã cho. 


. Có 3 anken A1, A2 và A3 khi cho tác dụng với H„ có xúc tác Ni ở 50°C đều tạo thành 


2-metylbutan. Hãy xác định công thức cấu tạo, gọi tên 3 anken đó và cho biết quan hệ 
đồng phân giữa chúng. 


.. Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có 


cùng số mol. Hỗn hợp này vừa đủ làm mất màu 80,0 g dung dịch 20% brom trong CCI¿. 
Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp đó thì tạo thành 13,44 lít CO; (đktc). 


a) Xác định công thức cấu tạo của ankan và anken đã cho. 


b) Xác định tỉ khối của hỗn hợp đó so với không khí. 


. 2,8 g anken A vừa đủ làm mất màu dung dịch chứa 8,0 g Br;. 


a) Viết phương trình hoá học (dùng công thức chung của anken C„H,„) và tính khối 
lượng mol phân tử của A. 

b) Biết rằng khi hiđrat hoá anken A thì thu được chỉ một ancol duy nhất. Hãy cho biết A 
có thể có cấu trúc như thế nào ? 


164 


8. Có 3 ống nghiệm đều chứa dung dịch KMnO, loãng. Cho vài giọt hexan vào ống 
nghiệm thứ nhất, vài giọt hex-1-en vào ống nghiệm thứ hai. Lắc đều cả 3 ống nghiệm, 
để yên thì thu được kết quả như ở hình 6.5. 


Hình 6.5. Kết quả thí nghiệm ở bài tập 8. 


a) Ống nghiệm thứ nhất và thứ hai đã chuyển thành ống nghiệm nào ở hình 6.5 ? 
b) Giải thích kết quả thí nghiệm và viết phương trình hoá học của phản ứng. 

9. a) Viết công thức cấu trúc các hiđrocacbon sinh ra khi đehiđro hoá butan với xúc tác ở 
nhiệt độ 500°C, 
b) Nêu ý nghĩa của phản ứng trên. 

10.Trong số 20 hoá chất được sản xuất nhiều nhất, H;SO¿ đứng đầu, etilen chiếm vị trí 
thứ tư, propilen đứng thứ 9, clo xếp thứ 10,... Hãy nêu lí do làm cho etilen và propilen 
chiếm được thứ bậc cao như vậy, dùng những phản ứng hoá học để minh hoạ cho ý 
kiến của mình. 


165 


ANKADIEN 


e Biết đặc điểm cấu trúc của hệ liên kết đôi liên hợp. 
e Biết viết phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp của butađien và isopren. 


e Biết phương pháp điều chế và ứng dụng của butađien và isopren. 


I- PHÂN LOẠI 
Hiđrocacbon mà trong phân tử có 2 liên kết đôi C = C gọi là đien, có 3 liên kết 
đôi C = C gọi là trien,... Chúng được gọi chung là polien. 
Hai liên kết đôi trong phân tử đien có thể ở liền nhau (loại liên kết đôi liên), ở 
cách nhau một liên kết đơn (loại liên kết đôi liên hợp) hoặc cách nhau nhiều liên 
kết đơn (loại liên kết đôi không liên hợp). Thí dụ : 


1 2 3 ‡ 1 2 3 4 1 s) 3 + 3 
CH„=C=CH; CH,=CH-CH=CH, CH„=C -CH=CH; CH„=CH-CH,-CH=CH, 


KN& 
propađien buta-1,3-đien 2-metylbuta-1,3-đien penta-1,4-đien 
(anlen) (butađien) (Isopren) 


Đien mạch hở, công thức chung C.H›„_› (n > 3), được gọi là ankadien. 
Ankađien mà hai liên kết đôi ở cách nhau một liên kết đơn được gọi là ankadien 
liên hợp. Buta—1,3-đien (thường gọi đơn giản là but(adien) và 2-metylbuta—1,3—-đien 
(thường gọi là ¡sopren) là hai ankađien liên hợp đặc biệt quan trọng. 


II - CẤU TRÚC PHÂN TỬ VÀ PHẢN ỨNG CỦA BUTAĐIEN VÀ ISOPREN 


1. Cấu trúc phân tử butađien 
Bốn nguyên tử C của buta—1,3-đien đều ở trạng thái 


lai hoá sp“. Các obitan lai hoá sp“ của chúng tạo Š & H 
thành các liên kết ø với nhau và với 6 nguyên tử H; c§< Z. 
Cả 10 nguyên tử đều nằm trên cùng một mặt phẳng »° ẹ H 
(mặt phẳng phân tử). Ở mỗi nguyên tử C còn 1 obitan p ⁄ | 


có trục song song với nhau (vuông góc với mặt phẳng 
phân tử), chúng không những xen phủ nhau từng đôi _ nh 6.6. Sự tạo thành liên 
một để tạo thành 2 liên kết z riêng rẽ mà còn xen phủ kết liên hợp ở bufa-1,3-đien 


166 


liên tiếp với nhau tạo thành hệ liên kết 7 liên hợp chung cho toàn phân tử 
(hình 6.6). Vì thế phản ứng hoá học của buta—1,3-đien có những đặc điểm khác 
với anken và các đien không liên hợp. 


2. Phản ứng của buta-1,3-đien và isopren 
a) Cộng hiđro 
Ni,t° 
CHỈ,=CH<SCH=<ÉH,.+ 2M„==S=SCH =ÉM,=€H,=CN, 
CH, =C-CH=CH, +2H,— -“ › CH,~CH-CH,~CH, 
CH CH; 


K 


b) Cộng halogen và hidro halogenua 


(Sản phẩm cộng 1,2) (Sản phẩm cộng 1,4) 
1 2_ 3.4 se, — Í 2-34 1 Š_ 5ð 4 
CH¿=CH-CH=CH;¿ạ ——> l3 0G k, + là S000 lạc 
Br Br Br Br 
ở -80 °C : 80% 20% 
ở 40°C: 20% 80% 
1 2_ 3.4 xế, 2_ 3 4 1 263 4 
CH¿= CH-CH=CH¿ạ ———> 425 tý tudkc ® TS v0 0h ng ị chế 
H Br H Br 
ở -80 °C : 80% 20% 
ở. 407G: 20% 80% 


Buta—1,3-đien cũng như isopren có thể tham gia phản ứng cộng Cl,, Br;, HCI, 
HBï,... và thường tạo thành hỗn hợp các sản phẩm theo kiểu cộng 1,2 và cộng 1,4. 
Ở nhiệt độ thấp thì ưu tiên tạo thành sản phẩm cộng 1,2 ; ở nhiệt độ cao thì ưu 
tiên tạo ra sản phẩm cộng 1,4. Nếu dùng dư tác nhân (Br;, CL,....) thì chúng có 
thể cộng vào cả 2 liên kết C=C. 


©) Phản ứng trùng hợp 
Khi có mặt chất xúc tác, ở nhiệt độ và áp suất thích hợp, buta—1,3-đien và 


isopren tham gia phản ứng trùng hợp chủ yếu theo kiểu cộng 1,4 tạo thành các 
polime mà mỗi mắt xích có chứa 1 liên kết đôi ở giữa : 


167 


O 
nCH„ =CH- CH=CH„—“-—-›{CH ~ CH=CH - CH„>, 


butađien polibutađien 


nCH, = C ~CH =CH, => lun * CH~ GH,) 
CH, CH¡ n 
1SOpren polIisopren 


Polibutađien và poliisopren đều có tính đàn hồi cao nên được dùng để chế cao 
su tổng hợp. Loại cao su này có tính chất gần giống với cao su thiên nhiên. 


3. Điều chế, ứng dụng của butađien và isopren 
Hiện nay trong công nghiệp butađien và isopren được điều chế bằng cách tách 
hiđro từ ankan tương ứng, fhí dụ : 


(,xt — — 
CH,CH,CH,CH, ——*—> CH„ =CH-CH=CH,+2H, 


É:=£If=Èl=C: =5 6H =<Clsđi#øu 
| | 
CHa CHa 


Butađien và isopren là những monome rất quan trọng. Khi trùng hợp hoặc đồng 
trùng hợp chúng với các monome thích hợp khác sẽ thu được những polime có 
tính đàn hồi như cao su thiên nhiên, lại có thể có tính bên nhiệt, hoặc chịu dầu 
mỡ nên đáp ứng được nhu cầu đa dạng của kĩ thuật. 


BÀI TẬP 


1. a) Hãy phân biệt các khái niệm polien, đien, ankadien. 
b) Đien được phân loại như thế nào 2 Mỗi loại cho 1 thí dụ. 


c) Viết công thức phân tử chung của ankađien, so sánh với công thức chung của ankan 
và anken. 

2. a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankađien đồng phân có công thức phân tử : 
C„Hạ và C;Hạ. 
b)* Đồng phân cấu tạo nào của pentađien có thể tồn tại dưới dạng các đồng phân hình 
học ? Viết công thức lập thể của chúng. 


168 


3. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây : 
a) 4 nguyên tử C của buta-1,3-đien cùng nằm trên một đường thẳng. [ ] 
b) 4 nguyên tử C của buta-1,3-đien cùng nằm trên một mặt phẳng.  [ ] 
c) 4 trục của 4 obitan p của 4 nguyên tử C ở buta-1,3-đien nằm trên một mặt phẳng. [ ] 
d) 6 nguyên tử H của buta-1,3-đien không cùng ở trên mặt phẳng với 4 nguyên tử C. [ ] 
e) 4 obitan p của 4 nguyên tử C ở buta-1,3-đien xen phủ với nhau tạo ra obitan 
chung. [ ] 

4. a) Viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho buta-1,3-đien và isopren lần lượt tác 
dụng với H›, CI; theo tỉ lệ mol ankađien : tác nhân = 1 : 1 và ankađien : tác nhân = 1 : 2 
b) Vì sao phản ứng hoá học của buta-1,3-đien và isopren có nhiều điểm giống nhau 2? 

5. Nhiệt phân nhựa cây gutta peccha người ta thu được một chất lỏng A chứa 88,23 % C ; 
11,76 % H. Tỉ khối hơi của A so với nitơ bằng 2,43. Cứ 0,340 g A phản ứng với brom dư 
thì cho 1,940 g một chất lỏng nặng hơn nước và không tan trong nước. Cho A phản ứng 
với H; dư thì thu được isopentan. 
a) Hãy xác định công thức phân tử của A. 
b) Các dữ kiện trên đã đủ để xác định công thức cấu tạo của A chưa, vì sao 2 

6. Nhiệt phân hỗn hợp butan, but-1-en và but-2-en người ta thu được buta-1,3-đien với 
hiệu suất 80% (theo số mol). Hãy tính khối lượng polibutađien thu đựơc từ 1000 mŠ 
(279C, 1 atm) hỗn hợp khí trên, biết rằng phản ứng trùng hợp đạt hiệu suất 90%. 


<z liệu 


By ~ PHEROMON 


Pheromon là các hợp chất hoá học do sinh vật tiết ra để thông tin cho đông loại, chẳng 


hạn về nguồn thức ăn, về mối nguy hiếm. Thí dụ, khi một con ong thợ tìm thấy nguồn 
mật hoa, nó tiết ra chất geraniol có mùi thơm hoa hông nhằm lôi kéo các ong thợ khác 
đến đó. Khi bị tấn công, ong liền tiết ra một loại pheromon báo nguy kêu gọi các ong 
khác bay đến đánh trả kẻ thù. 

Pheromon nhằm hấp dẫn, lôi cuốn đồng loại khác giới gọi là pheromon giới hay là chất 
dụ dẫn giới. Rất nhiều pheromon giới của côn trùng có chứa trong phân tử những liên 
kết đôi biệt lập hay liên hợp có cấu hình xác định (c¡s hoặc trans). Thí dụ loài bướm cái 


sinh ra sâu hại ngô dụ dẫn bướm đực bằng một pheromon thuộc loại este có một liên kết 


169 


đôi ở cấu hình c¡s ; còn loài bướm sâu hại cam quýt thì lại tiết ra một pheromon loại andehit 
có hai liên kết đôi cùng ở cấu hình c¡s : 


H H H H 
> Z " Z 
ˆˆ.. ˆ°. _ [CH;]Ì¿CH = O 
CH;CH, [CH„]¿CH,OCOCH, CH,CH, ẨC=C_ 
H H 


Côn trùng nhận ra pheromon của đồng loại ở những nông độ cực kì thấp, cỡ một vài trăm 
phân tử trong một cm3 không khí. Vì thế pheromon có hiệu lực trong phạm vi bán kính 
khá lớn. Sử dụng chất dụ dẫn có thể tập trung được côn trùng (chẳng hạn như bướm sâu 
hại cây trồng) đến địa điểm đặt thuốc để tiêu diệt chúng mà không cần phải phun thuốc 
tràn lan trên đồng ruộng. Đó là một cách phối hợp biện pháp sinh học với hoá học phòng 


trừ dịch hại nhằm đám bảo cho sự phát triển nông nghiệp một cách bền vững. 


170 


KHÁI NIỆM VỀ TECPEN 


e_ Biết khái niệm về tecpen, thành phần và cấu tạo của tecpen. 


e Biết nguôn gốc và giá trị của một số đại biếu tecpen đế bảo vệ, 
phát triển và sử dụng hợp lí nguồn tecpen. 


I- THÀNH PHẦN, CẤU TẠO VÀ DẪN XUẤT 
1. Thành phần 


1ecpen là tên gọi nhóm hiđrocacbon không no thường có công thức chung là 


(CH,)„ (n > 2), thường gặp trong giới £hc vậi. Tecpen có nhiều trong íinh dâu 
thảo mộc như tỉnh dầu thông, sả, quế, chanh, cam,... 


C¡oH;¿ : ơ-tecpinen, 
B-tecpinen, œ-pinen 


C;;H;x„ : œ-ceđren, 
P—-ceđdren, œ-selinen 


CạoH;¿ : caroten, 
licopen 


Hình 6.7. Một số tecpen tách được từ thực vật 
2. Cấu tạo 


Phân tử tecpen có cấu tạo mạch hở hoặc mạch vòng và có chứa các liên kết đôi 
C=C. Thí dụ : 


CH; 
c L 
Z vàn 
HCZCcH ⁄ | cũ, ` cH 
Í  Ì 
HạC.. CH; CH; - 
v” ` 
lộ | 
cÍC `CH ⁄£- 
X ào, Z2 cũ, CH; 


C;oH;¿, oximen 


C¡;gH;¿, limonen 
(trong tinh dầu lá húng quế) 


(trong tỉnh dầu chanh, bưởi) 


171 


3. Một vài dẫn xuất chứa oxi của tecpen 


a) Loại mạch hở 


Geraniol có trong tính dầu hoa hồng. 


Xitronelol có trong tính dầu sả. Các hợp bà 
chất này đều có mùi thơm đặc trưng, là Ẫ 

những đơn hương quý dùng trong công 

nghiệp hương liệu và thực phẩm,... C;oH;ạO, geraniol C;oH›ạO, xifronelol 


b) Loại mạch vòng 
Mentol và menton (có trong tinh dầu bạc 
hà) không những được đưa vào kẹo bánh, 
kem đánh răng...., mà còn dùng để chế OH O 
thuốc chữa bệnh. 


C;oH›ạO, meniol C;oH;gO, menton 


II - NGUỒN TECPEN THIÊN NHIÊN 


1. Nguồn tecpen thiên nhiên 
Tecpen và dẫn xuất chứa oxi của tecpen thường gặp trong giới thực vật. Chúng 
có thể tập trung ở các bộ phận khác nhau như lá, thân, hoa, quả hoặc rễ các loài 
thảo mộc. 
Nhiều tecpen công thức C;oH¡„, C¡zH¿¿, có trong quả, lá và nhựa loài thông. 
Squalen (Co Hạ) có trong dầu gan cá. Caroten và licopen (C¿oHs„) là sắc tố 
màu đỏ của cà rốt và cà chua chín. 
Các dẫn xuất chứa oxi của tecpen cũng rất phổ biến và quan trọng. Chẳng hạn, 
retinol (viamin A, C;oH;oOH) có trong lòng đỏ trứng, dầu gan cá,..., phitol 
(C;oHzoOH) ở dạng este có trong chất diệp lục của cây xanh,... 


2. Khai thác tecpen 
Phương pháp thường dùng nhất để khai thác tecpen từ thực vật là dùng cách 
chưng cất với hơi nước để lôi cuốn lấy tinh dầu từ các bộ phận chứa nhiều tinh 
đầu của thực vật. 
Sơ đồ chưng cất lôi cuốn hơi nước trong phòng thí nghiệm được giới thiệu 
ở hình 6.8. 


172 


Trong sản xuất, người ta 
dùng nồi cấp hơi nước, 
thùng chứa nguyên liệu, J 
các bộ phận sinh hàn, | IR 

ống dẫn bằng hợp kim 1 2 ¬»» 
bền. Ở nước ta có xí => h 
nghiệp sản xuất tinh dầu =m 
hồi ở Lạng Sơn, các 
xưởng sản xuất tính dầu . 
hương nhu, tỉnh dầu bạc 


hà, tỉnh dầu quế, tinh dầu Hình 6.8. Chưng cất lôi cuốn hơi nước 
Màn À7 ha 1. Bình cấp hơi nước ; 
li) KH dầu kó Euye đ 2. Bình chứa nguyên liệu chưng cất ; 
nhiều vùng khác nhau. 3. Lớp tinh dầu ; 
4. Lóp nước. 


3. Ứng dụng của tecpen 


Tecpen và dẫn xuất được dùng nhiều làm hương liệu trong công nghiệp mĩ phẩm 
(nước hoa, dầu gội, xà phòng, kem đánh răng,...) và công nghiệp thực phẩm 
(bánh kẹo, nước giải khát,...). Tecpen và dẫn xuất của tecpen còn được dùng để 
sản xuất dược phẩm. 


BÀI TẬP 


1. 


b) Tecpen có ở nguồn thiên nhiên nào 2? f 
. Phân tử tecpen có thể có cấu tạo mạch hở mi: 
p : : .. 


a) Tecpen là gì 2? 


hay mạch vòng nhưng dường như do isopren 
kết hợp với nhau theo kiểu “đầu nối với đuôi”. Tức là 
có thể phân chia phân tử tecpen thành những mắt 
xích có cấu tạo giống như bộ khung cacbon của 
phân tử isopren. Em hãy chỉ rõ điều đó trên công 
thức của oximen và limonen (công thức cho ở bài học). 


isopren, CzHạ_ mirxen, C;gH;e 


.. Hãy dự đoán trạng thái khí, lỏng hay rắn, tính tan của oximen và limonen. Làm thế nào 


để tách lấy chúng từ thực vật. 


. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây : 


a) Tecpen là sản phẩm trùng hợp isopren. [ ] 

b) Tỉnh dầu thảo mộc là hỗn hợp các tecpen và dẫn xuất chứa oxi của chúng. [ ] 
c) Trong tinh dầu thảo mộc có nhiều tecpen và dẫn xuất chứa oxi của chúng. [ ] 
d) Trong kẹo cao su bạc hà có trộn tinh dầu bạc hà. [ ] 


173 


e) Trong kẹo cao su bạc hà có mentol và menton. [ ] 
g) Trong kem đánh răng mùi bạc hà màu xanh, có trộn lá bạc hà nghiền nhỏ. [ ] 
h) Nước hoa là dung dịch tinh dầu thơm tách từ hoa quả thực vật. [ ] 
¡) Nước hoa là dung dịch có chứa các chất thơm thiên nhiên hoặc tổng hợp và các chất 
phụ trợ khác. [ ] 
k) Dầu gió chế từ tinh dầu thảo mộc. [ ] 
5. Viết các phương trình hoá học của phản ứng sau : 
a) Oximen + H; ( dư) -> b) Oximen + Br; ( dư) —> 
c) Xitronelol+Na_ —> d) Xitronelol + Br; —> 
6. Hãy quan sát kĩ hình 6.8 và nói rõ cách hoạt động của thiết bị chưng cất lôi cuốn hơi 
nước và tác dụng của các bộ phận trong thiết bị đó. 


<z liệu 


BA ~ MANG HƯƠNG SẮC CHO ĐỜI 


Từ cố xưa, con người đã ưa thích sử dụng các loại dầu thơm tách từ thực vật. Hương thơm 
mà từ công chúa, công nương đến các cô thôn nữ đều ưa thích là hương thơm của hoa 
hồng. Các hợp phần chính tạo nên mùi thơm của tinh dầu thực vật, của hoa hồng và các 
loài hoa khác thường là những dẫn xuất chứa oxi của tecpen, mà một số ít đã được giới 
thiệu trong bài học. 


Trên đĩa thức ăn, bên cạnh màu sắc tươi mát của rau xanh, người ta thường điểm thêm 
sắc thắm cúa cà chua, cà rốt. Màu đó của cà chua, cà rốt, quá gấc, quả ớt thường do 
những tetratecpen có chứa hàng chục liên kết đôi C=C liên hợp mà có. 

Thị giác giúp chúng ta phân biệt được sáng, tối, chiêm ngưỡng được cảnh quan quanh 
ta với bao màu sắc huyền áo của nó. Điếm mấu chốt trong hoá học cúa thị giác có liên 
quan mật thiết tới retinen, dẫn xuất chứa oxi loại đitecpen được tạo thành từ vitamin A 
hoặc từ tetratecben màu đỏ có trong cà chua, cà rốt, gấc,... 


Như vậy, thật không ngoa khi nói rằng "Tecpen là những chất mang hương sắc cho đời". 


RETINEN Ầ 3 
DẠY THÂN KINH 


MẮT ẢNH CỦA VẬT Ở NÃO 


174 


ANKIN 


e Biết đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí và cấu trúc 
phân tử của ankin. 


e Hiếu sự giống nhau và khác nhau về tính chất hoá học giữa ankin 
và anken. 


e Biết phương pháp điều chế và ứng dụng của axetilen. 


I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ CẤU TRÚC 


1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp 
Ankin là những hiđrocacbon mạch hở có I liên kết ba trong phân tử. 
Ankin đơn giản nhất, C,H; (HC = CHỊ), có tên thông thường là axetilen. 
Dãy đồng đăng của axetilen có công thức chung là C.H›„_¿ (n> 2, với một liên 
kết ba). 7hí dụ : HC =CH, CH: - C= CH.... 
Ankin từ C¿ trở đi có đồng phân vị trí nhóm chức, từ C‹ trở đi có thêm đồng phân 
mạch cacbon. 
Theo IUPAC, quy tắc gọi tên ankin tương tự như gọi tên anken, nhưng dùng đuôi 
¡in để chỉ liên kết ba (xem bảng 6.2). 


2. Tính chất vật lí 


Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của một số ankin được liệt kê 
ở bảng 6.2. 


Bảng 6.2. Tên thay thế và tính chất vật lí của một số ankin 


Ankin Cấu tạo lộ TC th D, g/cm3 
Etin HC =CH —75 -82 0,62 (_- 80°C) 
Propin HC =C-CH; _Z8 ~ 104 0,68 (_ 27°C) 
But-1-in HC = CCH;CH; 8 - 130 0,67 (09C) 
But-2-in CHạC = CCH3 27 = 0,691 (20°C) 
Pent-1-in HC = CCH;CH,;CHạ 40 — 106 0,695 (20°C) 
Pent-2-in CHạC =CCH,CH; 55 ~ 101 0,714 (20C) 


3. Cấu trúc phân tử 
Trong phân tử ankin, hai nguyên tử C liên kết ba ở trạng thái lai hoá sp (lai hoá 
đường thẳng). Liên kết ba C = C gồm l1 liên kết ơø và 2 liên kết . Hai nguyên tử 


175 


C mang liên kết ba và 2 nguyên tử liên kết trực tiếp với chúng nằm trên một 
đường thẳng (hình 6.9). 


Hình 6.9. Axetilen : 
a) Liên kết z ; b) Mô hình rỗng ; c) Mô hình đặc. 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Phản ứng cộng 
a) Cộng hiđro 
Khi có xúc tác Ni, Pt, Pd ở nhiệt độ 
thích hợp, ankin cộng với H; tạo Ni. t9 
thành ankan : CH=CH+2H;———— CH-CH; 
Muốn dừng lại ở giai đoạn tạo ra 
anken thì phải dùng xúc tác là hỗn 


hợp Pd với PbCO. : CH =CH+H;_ 4, 


CH; = CH 6) 
b) Cộng brom 
Giống như anken, ankin làm mất màu nước brom, phản ứng xảy ra qua hai giai 
đoạn. Muốn dừng lại ở giai đoạn thứ nhất thì cần thực hiện phản ứng ở nhiệt độ 
thấp, fhí dụ : 


Br Br 
Mw 
C2H;-C=C- C;H„— 1E. >C¿H;~C=C “He 3IÖH<C ~C~C;H; 
= L1 
Br Br Br Br 
hex-3-in 3,4-đibromhex-3-en 3,3,4,4-tetrabromhexan 
c) Cộng hidro clorua 
CH = CH+ HCI ——**“2_——› CH„= CH-CI (vinyl clorua) 
150-200°C 


CH;=CH-CI+HƠCŒI ——* CH: - CHCI; (1,1-đicloetan) 


176 


d) Cộng nước (hiđrat hoá) 
Khi có mặt xúc tác HgSO/, trong môi trường axit, H;O cộng vào liên kết ba tạo 
ra hợp chất trung gian không bền và chuyển thành anđehit hoặc xeton, fhí dụ : 


HsSÒ„.H¬S 
HC = CH+H-OH —Š 24 


[CH;ạ =CH - OH] -› CHạ-CH=O 
efin (không bền) anđehit axetic 
Phản ứng cộng HX, H;O vào các ankin trong dãy đồng đẳng của axetilen cũng 
tuân theo quy tắc Mac-côp—nhi-côp như anken. 
e) Phản ứng đime hoá và trime hoá 
Hai phân tử axetilen có thể cộng vir 
hợp với nhau tạo thành vinylaxetlen: 22CH =CẴH ————>CH; =CH-C =CH 
Ba phân tử axetilen có thể cộng : MIEIBRGUIBE 
hợp với nhau thành benzen : 3UH=CH-== GN, 


2. Phản ứng thế bằng ion kim loại 

Nguyên tử H đính vào cacbon mang liên kết ba linh động hơn rất nhiều so với H 
đính với cacbon mang liên kết đôi và liên kết đơn, do đó nó có thể bị thay thế 
bằng nguyên tử kim loại. Thí dụ, khi cho axetilen sục vào dung dịch AgNOa 
trong amoniac thì xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt sau chuyển sang màu xám : 

AgNO; +3NH; + HO —> [Ag(NH,);]JOH + NH,NO; 

(phức chất, tan trong nước) 
HC =CH + 2[Ag(NH,);]OH -> Ag-C=C- Agl + 2H;O +4NH; 
(kết tủa màu vàng nhạt) 

Phản ứng này không những dùng để nhận ra axetilen mà cả các ankin có nhóm 
H—C=(C- (các ankin mà liên kết ba ở đầu mạch) : 

R-C=C-H+[Ag(NH;),]OH -> R-C=C-Ag} + H;O + 2NH; 


(kết tủa màu vàng nhạt) 


3. Phản ứng oxi hoá 
Các ankin cháy trong không khí tạo ra CO,, HO và toả nhiều nhiệt : 


Hs # == O; —> nCO;, + (n-1)H,O ; AH<0 
Giống như anken, ankin làm mất màu dung dịch KMnO,. Khi đó nó bị oxi hoá 
ở liên kết ba tạo ra hỗn hợp các sản phẩm phức tạp, còn KMnO, thì bị khử thành 
MnO; (kết tủa màu nâu đen). 


177 


II - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
1. Điều chế 


e Phương pháp chính điều chế axetilen trong công nghiệp hiện nay là nhiệt phân 
metan ở 1500°C, phản ứng thu nhiệt mạnh : 

2CH, _ HBUC  CHECH + 3H, 
Nhiệt độ sôi của axetilen là —759C nên dễ được tách ra khỏi hỗn hợp với hiđro. 
s«Ở những nơi mà công nghiệp dầu khí chưa phát triển, người ta điều chế axetilen 
theo sơ đồ sau : 


CaO + 3C — ` —› CaC; —“2”—› Ca(OH); +C;H, 


Canxi cacbua sản xuất trong công nghiệp (từ vôi sống và than đá) là chất rắn, 
màu đen xám, trước kia được dùng tạo ra C2H; để thắp sáng vì vậy nó được gọi 
là “đất đèn”. Ngày nay, để điều chế một lượng nhỏ axetilen trong phòng thí 
nghiệm hoặc trong hàn xì, người ta vẫn thường dùng đất đèn. Axetilen điều chế 
từ đất đèn thường có tạp chất (H;S, NH, PH:,...) có mùi khó chịu gọi là mùi đất đèn. 


. Ứng dụng 


Axetilen cháy trong oxi tạo ra ngọn lửa có nhiệt độ khoảng 3000°C nên được 
dùng trong đèn xì axetilen — oxi để hàn và cắt kim loại : 


C;H; + s0; 2CO; +HO; AH= —1300 kJ 


Sử dụng axetilen phải rất cẩn trọng vì khi 

nồng độ axetilen trong không khí từ 2,5% 

trở lên có thể gây ra cháy nổ. 

Axetilen và các ankin khác còn được dùng 

làm nguyên liệu để tổng hợp các hoá chất 

cơ bản khác như vinyl clorua, vinyl axetat, 

vinylaxetilen, anđehit axetIc,... ” kŠ C;H; 


Hình 6.10. Sơ đồ cấu tạo đèn xì axetilen-oxi 


BÀI TẬP 


1. 


Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây : 
a) Ankin là phần còn lại sau khi lấy đi 1 nguyên tử H từ phân tử ankan. 
b) Ankin là hiđrocacbon mạch hở có công thức phân tử C„H;„.s. 

c) Ankin là hiđrocacbon không no có 1 liên kết ba C = C. 

d) Ankin là hiđrocacbon mạch hở có 1 liên kết ba C = C. 

e) Ankin là hợp chất có công thức chung là R†-C = C-R2 với R1, R2 là H hoặc nhóm ankyl. [ ] 


L] 
L] 
L] 
L] 


._ Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon mạch hở ứng với công thức phân tử 


C;H; và cho biết chúng thuộc những loại đồng phân nào. 


178 


3. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng giữa propin với các chất sau : 


a) H›, xúc tác Ni d) Br; / CCl„ ở 20°C 
b) Hạ, xúc tác Pd / PbCO„ e) AgNO¿, NH; / H,O 
c) Br„ / CCl¿ ở — 209C g) HCI (khí, dư) 


h) HOH, xúc tác Hg?*/ H* 

4. Bằng phản ứng hoá học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau : 

a) Etan, eftilen và axetilen ; b) Butađien và but-1-in ; c) But-1-in và but-2-in. 

5. a) Vì sao trong công nghiệp, phương pháp điều chế axetilen từ metan hiện đang được 
sử dụng rộng rãi hơn phương pháp đi từ đá vôi và than đá ? 

b) Hãy viết sơ đồ phản ứng điều chế vinyl clorua từ axetilen và từ etilen. 
c) Vì sao hiện nay người ta chỉ sử dụng phương pháp đi từ etilen. 

6*. Nhiệt phân 3,36 lít metan ở 1500°C trong vòng 0,10 giây. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí thu 
được qua dung dịch AgNO; trong amoniac cho đến khi hỗn hợp khí còn lại không làm 
mất màu dung dịch thuốc tím thì thấy thể tích hỗn hợp khí giảm đi 20% so với ban đầu 
(các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện). 

a) Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân. 
b) Xác định thành phần % về thể tích hỗn hợp thu được sau nhiệt phân. 
c) Hãy đề nghị phương pháp tách axetilen từ hỗn hợp thu được sau nhiệt phân. 


<z liệu 


Ly ~ AXETILEN HAY ETILEN 2 


Trước những năm năm mươi của thế kỉ XX, công nghiệp tống hợp hữu cơ dựa trên nguyên 
liệu chính là axetilen. Từ axetilen người ta điều chế được axetanđehit (cộng nước), vinyl 
clorua (cộng HCl), vinylaxetilen (đime hoá) rồi butađien và cloropren, acrilonitrin (cộng 
HCN), vinyl axetat (cộng CHzCOOH), ankyl vinyl ete (cộng ancol),... Các chất này dùng 
để sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác và quan trọng hơn là để tống hợp các polime 
sản xuất ra các chất dẻo và cao su tống hợp. 


Ngày nay, nhờ sự phát triến vượt bậc của công nghệ khai thác và chế biến dầu mỏ, etilen 
trở thành nguyên liệu rẻ hơn, tiện lợi hơn nhiều so với axetilen. Vì thế, các hoá chất hữu 
cơ cơ bản và các monome kể trên đều được sản xuất từ etilen hoặc từ các hiđrocacbon 
thu được khi crăckinh dầu mỏ. Việc điều chế chúng dựa vào những sơ đồ phản ứng mới 
với những xúc tác hiệu quả không những là phương pháp kinh tế hơn mà còn ít ảnh 
hưởng đến môi trường hơn. Thí dụ, vinyl clorua và vinyl axetat được điều chế theo các 
sơ đồ mà chất thải ra môi trường chỉ là nước. 


Hình 6.11. Sơ đồ kĩ thuật 
sản xuất vinyl clorua từ etilen 


179 


LUYỆN TẬP 
Hiđrocacbon không no 


e Hiếu mối liên quan giữa cấu tạo và tính chất các loại hiđrocacbon 
không no đã học. 


e Biết sự giống nhau và khác nhau về tính chất giữa anken, ankin và ankadien. 


e Biết nguyên tắc chung điều chế các hiđrocacbon không no dùng 
trong công nghiệp hoá chất. 


I - NHỮNG KIẾN THÚC CẦN NĂM VỮNG 


1. Cấu trúc 
F RỶ R! K 
` 2t ` ⁄ 
C=C C=C E R!I-C=C-R? 
„ ` sP ` ⁄ 
Rˆ R R C=C 
ZẼ ` 
R‡ R6 
anken, C,„H;„ ankadien liên hợp, C„H;„_ › ankin, CHan _ › 


2. Tính chất vật lí 
Từ C; — C¿ ở thể khí, > C; ở thể lỏng hoặc rắn ; không màu, không tan trong 
nước, nhẹ hơn nước. 

3. Tính chất hoá học 
e Cộng hiđro : Khi có xúc tác (Ni, Pt, Pd) và nhiệt độ thích hợp đều bị hiđro hoá 
thành ankan tương ứng. Từ ankin, dùng xúc tác Pd/PbCO; thì thu được anken. 


e Cộng halopen : Đều làm mất màu dung dịch brom và bị halogen hoá thành dẫn 
xuất đi— hoặc tetrahalogen. 

e Cộng HA : Anken và ankin cộng với axit và nước theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp. 
Anka—I,3-đien cộng theo kiểu 1,2 và 1,4. 

e Trùng hợp : Anken và ankađien đầu dãy đều dễ trùng hợp thành polime, ankin 
không bị trùng hợp mà chỉ bị đime hoá, trime hoá,... 

e Oxi hoá : Đều làm mất màu dung dịch KMnO, ; Khi cháy toả nhiều nhiệt. 


180 


4. Điều chế và ứng dụng 
e Công nghiệp sản xuất anken, ankađien và ankin từ ankan dầu mỏ. 
se Anken, ankađien chủ yếu dùng sản xuất polime làm chất dẻo, cao su. 


Ankin và anken được dùng để sản xuất các dẫn xuất của hiđrocacbon. 


II - BÀI TẬP 
1. a) Hãy điền tiếp các số thích hợp vào bảng sau : 
TY Công thức . Số nguyên tử Hít hơn Sỹ . Số Tổng số 
phân tử ankan tương ứng kết pi(z vòng(V) | (z+v)(°) 
Ankan CaH2n;2 0 0 0 0 
Monoxicloankan CHza 2 0 ' 1 
Anken CHza 
Ankađien CnH¿;-2 
Ankin C,H;„-a 
Oximen(") C¡oH›e 
Limonen(*) C¡oH›e 


(2) Công thức cấu tạo cho ở bài "Khái niệm về tecpen". 


(**) Dùng kí hiệu (r + v) trong các bài tập sẽ có lợi và gọn. 


b) Hãy cho biết số lượng nguyên tử H ở phân tử xicloankan và ở phân tử mỗi loại 
hiđrocacbon không no ít hơn ở phân tử ankan tương ứng là bao nhiêu, giải thích vì sao 
lại ít hơn ngần ấy. 

2. Hãy điền các từ hoặc các số cho dưới đây vào chỗ trống trong các câu sau : 
a) Anken và ...(1)... đều có (x + v) = 1, nhưng ...(2)... có (v) = 1 còn ...(3)... có (v) = ...(4)... 
b) ...(5)... và ...(6)... đều có (x + v) = 2, chúng đều có 7 = ...(7)... và (V) = ...(8)... 
A: ankin;B: 1;C: xicloankan ; D : 2; E: anken ; G : ankađien ;H:2;K:0 

3. a) Menton (mùi bạc hà) có công thức phân tử C;oH;sO, chỉ chứa 1 liên kết đôi. Hỏi nó 
có cấu tạo mạch hở hay mạch vòng ? 
b) Vitamin A công thức phân tử C„oH„oO có chứa 1 vòng 6 cạnh không chứa liên kết ba. 
Hỏi trong phân tử có mấy liên kết đôi ? 


181 


4. 


8". 


s. 


a) Hãy viết công thức cấu tạo chung của anken, ankađien, ankin và nêu đặc điểm trong 
cấu trúc không gian của chúng. 

b) Hãy cho biết những nhóm nguyên tử nào quyết định đặc tính hoá học của anken, 
ankaởien, ankin. Vì sao 2 


c) Hãy kể những phản ứng đặc trưng của anken, anka—1,3—đien và ankin. 


._a) Hãy nêu nguyên tắc chung điều chế anken, ankađien, ankin để dùng trong công 


nghiệp tổng hợp hữu cơ. Lấy thí dụ điều chế chất tiêu biểu cho mỗi loại. 


b) Vì sao etilen là hoá chất hữu cơ được sản xuất với sản lượng lớn nhất 2? 


.. Dùng công thức cấu tạo hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng theo sơ đồ sau : 


t9, xf C—*2„ C„HaBr„ (một chất) 


A 
° -H 

cuHạ! , XE ⁄ 2 )——> D_—*Ẻ?2 › C„HạBra (hai chất) 
-H 


2 t°,xt 
Co... B +AgNOa, 


-H ` —> E S3; kết tủa 


. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon ở thể khí (điều kiện thường) thì thấy thể tích 


các khí tạo thành sau phản ứng đúng bằng thể tích các khí tham gia phản ứng (ở cùng 
nhiệt độ và áp suất). Hãy cho biết hiđrocacbon đó có thể nhận những công thức phân 
tử như thế nào ? 

Hỗn hợp A gồm hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của etilen. Cho 3,36 lít (đktc) 
hỗn hợp khí trên phản ứng hoàn toàn với Br; trong CCI/ thì thấy khối lượng bình chứa 
brom tăng thêm 7,7 g. 

a) Hãy xác định công thức phân tử của hai anken đó. 

b) Xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp A. 

c) Viết công thức cấu tạo của các anken đồng phân có cùng công thức phân tử với hai 
anken đã cho. 

Nhiệt phân 2,8 lít (đktc) etan ở 1200° C rồi cho một nửa hỗn hợp khí thu được sục qua 
bình đựng nước brom (dư) thì thấy khối lượng bình này tăng thêm 1,465 g. Cho nửa hỗn 
hợp khí còn lại phản ứng với dung dịch AgNO; trong amoniac thì thu được 0,60 g kết 
tủa màu vàng. Biết rằng phản ứng nhiệt phân tạo ra etilen, axetilen là phản ứng không 
hoàn toàn, các phản ứng tiếp sau đó đều xảy ra hoàn toàn. Hãy xác định thành phần 
phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí thu được. 


182 


<2 liệu 


LAN —- TEFLON ĐƯỢC PHÁT MINH NHƯ THẾ NÀO ? 


Tháng 4 năm 1938, Tiến sĩ Roy J. Plun-ket (Roy J. Plunkett) làm việc ở phòng thí nghiệm 
của Hãng Đu-pông quyết định thử dùng tetrafloetilen làm khí sinh hàn cho máy lạnh. 
Ông mở van một bình thép chứa khí nén tetrafloetilen, không thấy có khí thoát ra. Lẽ ra 
chỉ cần bỏ bình đó, lấy bình khí khác đế dùng thì ông cân bình đó và nhận thấy khối 
lượng của nó đúng bằng khối lượng cúa vỏ thép cộng với khối lượng khí nạp trong đó. 
"Van không hỏng, khí đi đằng nào ?". Chính trí tò mò khoa học cúa Plun-ket đã dẫn ông 
tới một phát minh được trả bằng một cố phần đáng kế. 

Ông cưa đôi bình thép và nhận thấy một lớp polime bám chặt phía trong thành bình, hơ 
nóng không chảy, trơ với mọi hoá chất mà ông thử. Đó chính là polime mà ngày nay 
chúng ta gọi là teflon. Khi đó không ai nghĩ tới giá trị thương mại của teflon. Chỉ đến khi 
cần tinh chế UF, (một chất khí ăn mòn mạnh) dùng tách đồng vị của uran làm bom 
nguyên tử, teflon mới tìm được ứng dụng. Sau đó nó được dùng phổ biến trong công 
nghiệp hoá chất, thiết bị máy móc,... và từ 1960 đến nay còn được dùng làm lớp che phú 


chống bám dính cho xoong, chảo,... 


183 


THỤC HÀNH 
Tính chất của hiđrocacbon không no 


e Thực hành, củng cố kiến thức về điều chế và thử tính chất của hiđrocacbon 
không no. 
e® Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm hoá hữu cơ. 


I- NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 


Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của etilen 
Cho 2 ml ancol etylic khan vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt, sau đó 
cho thêm từng giọt dung dịch H„,SO/¿ đặc (4 ml), đồng thời lắc đều. 

Ðun nóng hỗn hợp phản ứng sao cho hỗn hợp không trào lên ống dẫn khí. 

Đốt khí sinh ra ở đầu vuốt nhọn của ống dẫn khí. 

Dẫn khí lần lượt vào dung dịch brom, dung dịch KMnO,. Quan sát sự thay đổi 
màu của các dung dịch và viết phương trình hoá học. 
Thí nghiệm 2 : Điêu chế và thử tính chất của axetilen 
a) Cho một vài mẩu đất đèn bằng hạt ngô vào 

một ống nghiệm chứa sẵn 2 ml nước (A). Đậy 

nhanh nút có ống dẫn khí gấp khúc sục vào ống 

nghiệm B chứa 2 ml dung dịch AgNO; trong NH; 

(hình 6.12b). Quan sát. 

b) Tương tự thí nghiệm (a) nhưng thay dung dịch 

AgNO, trong NH: bằng dung dịch KMnO,,. 

c) Cho một vài mẩu đất đèn bằng hạt ngô vào 

một ống nghiệm (hình 6. 12a) chứa sắn 2 ml nước. 


Đậy nhanh nút có ống dẫn khí thẳng đứng đầu 2) b) 
vuốt nhọn. Đốt khí sinh ra. Đưa một mẩu sứ Hình 6.12. Thí nghiệm điều chế và 
trắng lại gần ngọn lửa. Nhận xét. thử tính chất của axetilen 


Thí nghiệm 3 : Phản ứng của tecpen với nước brom 

a) Cho vài giọt dầu thông vào ống nghiệm chứa 2 ml nước brom, lắc kĩ, để yên, 
quan sát và giải thích. 

b) Nghiền nát quả cà chua chín đỏ, lọc lấy nước trong. Nhỏ từ từ từng giọt nước 
brom vào ống nghiệm chứa 2 ml nước cà chua. Quan sát sự đổi màu và giải thích. 


II - VIẾT TƯỜNG TRÌNH 


184 


77 gú 
⁄ HIĐROCACBON THƠM. 
NGUÔỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN 


“1 Cấu trúc, đồng phân, danh pháp và ứng dụng của một số hiđrocacbon thơm. 
r1 Tính chất của benzen, ankylbenzen, stiren và naphtalen. 
f1 Phản ứng thế và quy tắc thế ở nhân benzen. 
T1 Thành phần, tính chất và tầm quan trọng của dầu mỏ, khí thiên 
nhiên và than mỏ. 
“1 Chưng cất dầu mỏ, chế biến dầu mỏ bằng phương pháp hoá học. 
Chưng khô than mỏ. 
Những hiđrocacbon mà trong phân tử có chứa vòng benzen được gọi là HIĐROCACBON 
THƠM hoặc AREN. 
Khi phân tử aren chỉ chứa một vòng benzen thì gọi là aren đơn vòng, khi chứa nhiều vòng 
benzen thì gọi là aren đa vòng. 
Aren là nguồn nguyên liệu quan trọng của công nghiệp tổng hợp polime, dược phẩm, phẩm nhuộm... 
Các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên quan trọng là dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí dầu mỏ và than mỏ. 


Giếng khai thác dầu mỏ và nhà máy chưng cất dầu mỏ 


185 


BENZEN VÀ ANKYLBENZEN 


e© Hiếu sự liên quan giữa cấu trúc phân tử và tính chất của benzen. 

e_ Biết đồng đắng, đồng phân, danh pháp và tính chất của ankylbenzen. 

e© Vận dụng quy tắc thế ở nhân benzen để tổng hợp các dẫn xuất cúa 
benzen. 


I- CẤU TRÚC, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP 
1. Cấu trúc của phân tử benzen 


a) Sự hình thành liên kết trong phân tử benzen 


a) b) 


Hình 7.1. a) Sự hình thành các liên kết ơ ö benzen ; 
b) Sự hình thành liên kết z ở benzen 


Sáu nguyên tử C trong phân tử benzen ở trạng thái lai hoá sp” (lai hoá tam giác). 
Mỗi nguyên tử C sử dụng 3 obitan lai hoá để tạo liên kết ø với 2 nguyên tử C 


bên cạnh nó và l nguyên tử H (hình 7.1a). Sáu obitan p còn lại của 6 nguyên tử 


C xen phủ bên với nhau tạo thành hệ liên hợp 7r chung cho cả vòng benzen 
(hình 7.Ib). Nhờ vậy mà liên kết x ở benzen tương đối bền vững hơn so với liên 
kết 7 ở anken cũng như ở những hiđrocacbon không no khác. 


186 


b) Mô hình phân tử 
Sáu nguyên tử C trong phân tử 
benzen tạo thành một lục giác 
đều. Cả 6 nguyên tử C và 6 
nguyên tử H cùng nằm trên một 
mặt phẳng (gọi là mặt phẳng 
phân tử). Các góc liên kết đều 
bằng 1209. W) b) 
Hình 7.2 - Benzen : a) Mô hình rỗng ; b) Mô hình đặc 

c) Biểu diễn cấu tạo của benzen 

Hai kiểu công thức bên đều được dùng để biểu 

diễn cấu tạo của benzen. Chỉ khi cần thiết mới 


phải ghi rõ các nguyên tử H. 


2. Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp 
Khi thay các nguyên tử hiđro trong phân tử benzen (C¿H,) bằng các nhóm anky], 
ta được các ankylbenzen. Thí đụ : 
C,H;-CH; C,H;,-CH,-CH; C,H.-CH;-CH,-CH; 
metylbenzen (toluen) etylbenzen propylbenzen 


Các ankylbenzen họp thành dãy đồng đẳng của benzen có công thức cimfsi] là 
C.H›„¿ VỚI ñ < 6, 


Khi coi vòng benzen là mạch chính thì các nhóm ankyl 
đính với nó là mạch nhánh (còn gọi là nhóm thế). (o) 6 2(o) 
Ankylbenzen có đồng phân mạch cacbon. Để gọi tên 


„4 kế» Fà ~ * + Ề xẻ ^ bả bả ` > Lá m S # (m) 
chúng, phải chỉ rõ vị trí các nguyên tử C của vòng bảng các sẻ 
2i sa 2 T _ 4 
chữ số hoặc các chữ cái o, m, p (đọc là ortho, mefa, par4a) (p) 
như ở hình bên. metylbenzen 
(toluen) 
CH.CM., CH; CH: CH; 
“” Ô 
CH; 
CH; 
etylbenzen 1,2-đimetylbenzen 1,3-đimetylbenzen 1,4-đimetylbenzen 
o-đimetylbenzen m—đimetylbenzen p-đimetylbenzen 
(o-xilen) (m-xilen) (p-xilen) 


187 


II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


1. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng 


Bảng 7.1. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của benzen và một 


số ankylbenzen 


Aren Công thức cấu tạo Xí Kha, na SC teC lớn ì 
Benzen CaHe CaHe 5,5 80 0,879 
Toluen CHạ CaHz C;Hạ - 95,0 111 0,867 
Etylbenzen CHCH;OạH; CgHio - 95,0 136 0,867 
o-Xilen 1,2-(CHz);CaH„ CaH¡o 252 144 0,880 
m-Xilen 1,3-(CH;);CagH„ CgH¡o -47,9 139 0,864 
p-Xilen 1,4-(CH;);CagH„ CgH¡o 13,2 138 0,861 
Propylbenzen CH;CH;CH;O¿H; CgH¡; - 99,5 159 0,862 
lờ (CH;);CHCạ¿H; CaH¡› - 96,0 152 0,862 


2. Màu sắc, tính tan và mùi 


Benzen và ankylbenzen là những chất không màu, hầu như không tan trong nước 
nhưng tan trong nhiều dung môi hữu cơ, đồng thời chính chúng cũng là dung 
môi hoà tan nhiều chất khác. Chẳng hạn benzen hoà tan brom, Iot, lưu huỳnh, 
cao su, chất béo,... Các aren đều là những chất có mùi. Chẳng hạn như benzen 
và toluen có mùi thơm nhẹ, nhưng có hại cho sức khoẻ, nhất là benzen. 


III - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1.Phản ứng thế 


a) Phản ứng halogen hoá 


e Khi có bột sắt, benzen tác 


dụng với brom khan tạo 
thành brombenzen và khí 
hiđro bromua. 


Toluen phản ứng nhanh hơn 
benzen và tạo ra hỗn hợp hai 
đồng phân ortho và para. 


188 


Br 


H 
ÔI+® _FeS ÔJ+m 


brombenzen 
CH;: 
Br 
F*” o-bromtoluen 
Fe (41%) 
-HB 
' CH: 
Ô p-bromtoluen 
59% 
Br (59%) 


se Nếu không dùng Fe mà H.C-TH CH.-Br 
#) 2 


chiếu sáng (as) thì Br thế cho 
H ởnhánh. +Bn, + HBr 


Nhóm CŒ,H,CH; gọi là nhóm 
benzyl, nhóm KH; gọi là 
nhóm phenyl. 


benzyl bromua 


Máy khuấy | ( 
b) Phản ứng nitro hoá 
e Benzen tác dụng với hỗn hợp HNO; đặc tiến li) 
và H;SO, đậm đặc tạo thành nitrobenzen : - HNO;, H;SO, 
H NO; 


lồ) + HO-NO, - 29 Ôi + H,O 


nitrobenzen 


e Nitrobenzen tác dụng với hỗn hợp axit 
HNO;: bốc khói và H;SO¿ đậm đặc đồng thời 
đun nóng thì tạo thành zm—đimrtrobenzen. Hình 7.3. Dụng cụ điều chế nitrobenzen 


° NO; 
o,N-C} + HO —-NO, — ox-C (m - đinitrobenzen) 
SG 


e Toluen tham gia phản ứng nitro hoá dê dàng hơn benzen (chỉ cần HNO; đặc, 
không cần HNO; bốc khói) tạo thành sản phẩm thế vào vị trí ortho và para : 


CH; o-nitrotoluen 
(58%) 


p-nitrotoluen 
CH~ NO, (42%) 
©) Quy tắc thế ở vòng benzen 


Khi ở vòng benzen đã có sắn nhóm ankyl (hay các nhóm -OH, —NH;, -OCH;, ...), 
phản ứng thế vào vòng sẽ dễ dàng hơn và ưu tiên xảy ra ở vị trí ortho và para. 
Ngược lại, nếu ở vòng benzen đã có sắn nhóm —NO› (hoặc các nhóm —COOH, 
—SO:H, ...) phản ứng thế vào vòng sẽ khó hơn và ưu tiên xảy ra ở vị trí meta. 


189 


d) Cơ chế phản ứng thế ở vòng benzen 
Phân tử halogen hoặc phân tử axit 
nitric không trực tiếp tấn công. 
Các tiểu phân mang điện tích ñ 

` 
dương tạo thành do tác dụng của O,Nfồ- H <—> O=N=O+H-O-H 


O;N-Ö-H+H* ——> O,N-O-H 
H 


chúng với xúc tác mới là tác nhân H ` 
tấn công trực tiếp vào vòng : hi 0E š 
benzen. 7í dụ : Ô) & NÓ — — +H 


2. Phản ứng cộng 
e Benzen và ankylbenzen không làm mất màu dung dịch brom (không cộng với 
brom) như các hiđrocacbon không no. Khi chiếu sáng, benzen cộng với clo 
thành C.H,Clc. 
e Khi đun nóng, có xúc tác Ni hoặc Pt, benzen và ankylbenzen cộng với hiđro 
tạo thành xIcloankan, /fhí dụ : 


+ ,Ö 


3. Phản ứng oxi hoá 
e Benzen không tác dụng với KMnO, (không làm mất màu dung dịch KMnO,). 
e Các ankylbenzen khi đun nóng với dung dịch KMnO, thì chỉ có nhóm ankyl 
bị oxi hoá. 7hí đụ : Toluen bị KMnO, oxi hoá thành kali benzoat, sau đó tiếp tục 
cho tác dụng với axit clohidric thì thu được axit benzoIc. 


KMnO,, H„ H 


C_,H,CH 
6 Šˆ 3 80-1I00°% 


O lÔ | 
CỦH, ñ OK bể Hà th àc 
O O 
e Các aren khi cháy trong không khí thường tạo ra nhiều muội than. Khi aren 
cháy hoàn toàn thì tạo ra CO›, H;O và toả nhiều nhiệt. Thí đụ : 


1 


Nhận xét : Benzen tương đối dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng 
cộng và bền vững với các chất oxi hoá. Đó cũng là tính chất hoá học đặc trưng 
chung của các hiđrocacbon thơm nên được gọi là tính thơm. 


190 


IV - ĐIỀU CHẾ VÀ ÚNG DỤNG 
1. Điều chế 
Benzen, toluen, xilen,... _ 
thường tách được bằng  CH:[CH;],CH; —ẵm,” CH, 
cách chưng cất dầu mỏ và 
nhựa than đá. Chúng còn : 
được điều chế từ ankan,  CH;[CH,]4CH; — —> C,H,CH, 


-4H; 
hoặc xIcloankan : 
Etylbenzen được điều chế R 
tt 
từ benzen và etilen : CVH, + CH,=CH, ———> C,H.,CH,CH, 


2. Ứng dụng 
Benzen là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất của công nghiệp hoá 
hữu cơ. Nó được dùng nhiều nhất để tổng hợp các monome trong sản xuất 
polime làm chất dẻo, cao su, tơ sợi (chẳng hạn polistiren, cao su buna — sfiren, 
tơ capron). Từ benzen người ta điều chế ra nitrobenzen, anilin, phenol dùng để 
tổng hợp phẩm nhuộm, dược phẩm, thuốc trừ dịch hại,... 
Toluen được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT (trinitrotoluen). 


Benzen, toluen và các xilen còn được dùng nhiều làm dung môi. 


BÀI TẬP 


1. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau : 
a) Benzen là một hiđrocacbon không no. [ ] 
b) Benzen là một hiđrocacbon thơm. [ ] 
c) Ở benzen, 3 liên kết đôi ngắn hơn 3 liên kết đơn. [ ] 
d) Ở benzen, 6 liên kết cacbon —- cacbon đều như nhau. [] 
e) Ở benzen, 6 C tạo thành một lục giác đều. [ ] 
g) Ở xiclohexan, 6 C tạo thành một lục giác đều. [ ] 
2. Hãy cho biết vì sao người ta biểu diễn công thức cấu tạo của benzen bằng một hình lục 
giác đều với một vòng tròn ở trong. 
3. Những hợp chất nào dưới đây có thể và không thể chứa vòng benzen, vì sao 2 
a) CaHaCl›, b) CaoH-e, ©) CaH;ABrCI, d) C;oHia(NO;); 


191 


4._a) Hãy viết công thức phân tử các đồng đẳng của benzen chứa 8 và 9 nguyên tử C. 
b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân ứng với các công thức tìm được ở 
câu a). 

5. Viết công thức cấu tạo của các hợp chất sau : 

a) Etylbenzen b) 4-Cloetylbenzen c) 1,3,5-Trimetylbenzen 
d) o-Clotoluen e) m-Clotoluen g) p-Clotoluen 
6. Hãy nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau : 
a) Cho benzen vào ống nghiệm chứa nước brom, lắc kĩ rồi để yên. 
b) Cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen, lắc rồi để yên. 
c) Cho thêm bột sắt vào ống nghiệm ở thí nghiệm câu b) rồi đun nhẹ. 

7.. Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hoá học và gọi tên sản phẩm ở các phản ứng sau : 

a) Toluen + CI,, có bột sắt. 

b) Toluen + Cl;, có chiếu sáng. 

c) Etylbenzen + HNO:, có mặt axit sunfuric đặc. 
d) Etylbenzen + H;, có xúc tác Ni, đun nóng. 

8. Hãy phân biệt 3 lọ hoá chất không nhãn chứa benzen, xiclohexan và xiclohexen. 

9. Hiđrocacbon CsH¡ạ không làm mất màu nước brom, khi bị hiđro hoá thì chuyển thành 
1,4-đimetylxiclohexan. Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên hiđrocacbon đó theo 
3 cách khác nhau. 

10. Một học sinh lấy 100,0 ml benzen (D = 0,879 g/ml, 209C), brom lông (D = 3,1 g/ml ở 
20°€) và bột sắt để điều chế brombenzen. 

a) Hãy vẽ dụng cụ để thực hiện thí nghiệm đó (xem hình 7.3 và hình 8.1). 

b) Tính thể tích brom cần dùng. 

c) Để hấp thụ khí sinh ra cần dùng dung dịch chứa tối thiểu bao nhiêu gam NaOH. 

d) Hãy đề nghị phương pháp tách lấy brombenzen từ hỗn hợp sau phản ứng, biết rằng 
nó là chất lỏng, sôi ở 1569C, D = 1,495 g/ml ở 20°C, tan trong benzen, không tan trong 
nước, không phản ứng với dung dịch kiềm. 

e) Sau khi tinh chế, thu được 80,0 ml brombenzen (ở 20°C). Hãy tính hiệu suất phản 
ứng brom hoá benzen. 


192 


<2 liệu 


LAN —- CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA BENZEN 


Benzen được phát hiện vào năm 1825 bởi Fa-ra-dây (Faraday, người Anh) khi ngưng tụ 
khí thắp sáng và được điều chế từ canxi benzoat vào năm 1831, bởi Mit-sơ-lích 
(Mitscherrlich, người Đức). Sau khi phân tích nguyên tố và xác định khối lượng mol phân 
tử, người ta thiết lập được công thức phân tử của benzen là C,H¿. Tuy nhiên, chưa ai đưa 
ra được công thức cấu tạo của nó. 

Mãi tới năm 1865, A. Kê-ku-lê (August Kekulé, người Đức) mới đề nghị rằng benzen có 
cấu tạo vòng gồm 3 liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn như công thức mà chúng ta vẫn 
dùng hiện nay. Về cuối đời mình, Kê-ku-lê đã kế lại rằng, ý tưởng về công thức cấu tạo 
đó đã đến với ông trong một giấc mơ. 

Công thức cấu tạo cúa benzen đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nối giữa các nhà hoá 
học thời đó, vì người ta đã không thế giải thích được vì sao một phân tử có tới 3 liên 
kết đôi mà lại không có phản ứng cộng với brom như xiclohexen, xiclohexađien, 
xiclocta-1,3,5,7-tetraen,... 

Kê-ku-lê cho rằng 3 liên kết đôi và 3 liên kết đơn ở benzen luôn “đối chỗ” cho nhau (xem 
hình dưới). Còn Cờ-lau (Clauss, 1867) và La-đen-bua (Ladenburg, 1869) thì để nghị cho 
benzen những công thức cấu tạo không chứa liên kết đôi : 


Siộ & SP 


Kê-ku-lê (1865) Cờ-lau (1867) La-den-bua (1869) 


“Benzen kiểu Cờ-lau” thật khó hiếu vì các liên kết đơn cắt nhau tại tâm. Còn “benzen 
kiểu La-đen-bua” thì sau hơn một thế kỉ, vào năm 1973 đã được điều chế bởi Tô-mát J. Két 
và cộng sự. Nó là một chất lỏng dễ nổ có tính chất khác hẳn với benzen, đó chính là 
prisman đã được nhắc tới ở tư liệu bài xicloankan. 


193 


STIREN VÀ NAPHTALEN 


e Biết cấu tạo, tính chất, ứng dụng của stiren và naphtalen. 
e© Hiếu cách xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ bằng 
phương pháp hoá học. 


I - STIREN 


1. Tính chất vật lí và cấu tạo 


Stiren là một chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước và không tan trong nước. 

Từ kết quả phân tích nguyên tố và xác định khối lượng mol phân tử, người ta đã 
thiết lập được công thức phân tử của stiren là CạH;. 

Khi đun nóng stiren với dung dịch kali pemanganat rồi axit hoá thì thu được axit 
benzoic (C,Hz-COOH). Điều đó cho thấy stiren có vòng benzen với l1 nhóm 
thế : CH;-R với R là C;H¡. 

Stiren làm mất màu nước brom và tạo thành hợp chất có công thức CẠH,Br;. 
Điều đó chứng tỏ nhóm C;H; có chứa liên kết đôi, đó là nhóm vinyl : CH;= CH— 
Vậy công thức cấu tạo của stiren là : 


}-« =CH; stiren (vinylbenzen, phenyletilen), t„.: =31°%C ; t,: 145%C 


2. Tính chất hoá học 
a) Phản ứng cộng 


C¿H;-CH=CH;+Br; -› C,H.-CH-CH; Halogen (CI,, Br;), hiđro 
E halogenua (HCI, HBr) cộng 
vào nhóm vinyl ở stiren tương 
C¿H;-CH=CH;+HCI —› C,H;-CH-CH; tự như cộng vào anken. 
] 
tì 


b) Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp 


nCH =CH; 2 ni CH-CH;-CH~CH;-CH-CH,-CH~CH,--- Si CHỉ 
CạH; CạH; CạH; CạH; CạH; CạH; “1n 


polistiren 


194 


Phản ứng trùng hợp đồng thời 2 hay nhiều loại monome gọi là phản ứng đồng 
trùng hợp. 
Thí dụ : 


nCH;=CH-CH=CH,+nCH =CH„-”*°›..CH,~CH=CH CH;~ CH =CH;~-—› 
CọH; CạH; 


= Í CH-2-CH=CH-CH,— "” -e;] poli(butađien-stiren) 
C„H;s n 


c) Phản ứng oxi hoá 


Giống như etilen, stiren làm mất màu dung dịch KMnO, và bị oxi hoá ở nhóm 
vinyl, còn vòng benzen vẫn giữ nguyên. 


3. Ứng dụng 


Ứng dụng quan trọng nhất của stiren là để sản xuất polime. Polistiren là một chất 
nhiệt dẻo, trong suốt, dùng chế tạo các dụng cụ văn phòng, đồ dùng gia đình 
(thước kẻ, vỏ bút bi, eke, cốc, hộp mứt kẹo.,...). 

Poli(butađien-stiren), sản phẩm đồng trùng hợp stiren với butađien, dùng để sản 
xuất cao su buna-S, có độ bền cơ học cao hơn cao su buna. 


II - NAPHTALEN 


1. 


Tính chất vật lí và cấu tạo 

Naphtalen là chất rắn màu trắng, t.„ : 809C, t, : 218°C, thăng hoa ngay ở nhiệt độ 
thường, có zmùi đặc frưng (mùi băng phiến), khối lượng riêng 1,025 g/cm” (259C) ; 
Không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ. Công thức phân tử C¡oHạ, cấu 
tạo bởi hai nhân benzen có chung một cạnh. 


2. Tính chất hoá học 


Naphrtalen có thể được coi như gồm hai vòng benzen giáp nhau nên có tính thơm 
tương tự như benzen. 


Br 
a) Phản ứng thế 
. Z 2 + Br =.... + HBr 
Naphtalen tham gia các phản : 
ứng thế dễ hơn so với benzen. NO; 


Sản phẩm thế vào vị trí số l _. 
. -- Ậ z + HNOa —* + HạO 
(vị trí œ) là sản phẩm chính. 


195 


b) Phản ứng cộng hiđro (hiđro hoá) 


(@)(@) 2H, 3H, 
————>ờ ——————> 
Ni, 150°C Ni, 200°C, 35 atm 


C;oH;, naphtalen C;oH;;, tetralin C;oH;;, đecalin 


c) Phản ứng oxi hoá O 


l 
Naphtalen không bị oxi hoá bởi dung O; (kk) (®)n >o 
dịch KMnO,. Khi có xúc tác V;O; ở VO;, 350 ~ 460°C C 
nhiệt độ cao nó bị oxi hoá bởi oxi 
không khí tạo thành anhidrit phtalic. Anhiđrit phtalic 


3. Ứng dụng 


Naphralen dùng để sản xuất anhiđrit phtalic, naphtol, naphtylamin,... dùng trong 
công nghiệp chất dẻo, dược phẩm, phẩm nhuộm. Tetralin và đecalin được dùng 
làm dung môi. Naphtalen còn dùng làm chất chống gián (băng phiến). 


BÀI TẬP 


1: 


Ba học sinh viết công thức cấu tạo của naphtalen theo ba cách dưới đây và đều cho là 
mình đúng, bạn sai. Ý kiến của em như thế nào 2? 


() () (C) 


.. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất sau : 


a) o—-clostiren, m—nitrostiren, p—flostiren. 
b) œ—clonaphtalen, B—metylnaphtalen, 2—nitronaphtalen, 1—flonaphtalen. 


. Khi cho stiren tác dụng với brom có mặt bột Fe người ta thu được hỗn hợp 3 chất có 


công thức phân tử C;H;Bra. Hãy viết công thức cấu tạo của chúng và cho biết đã xảy 
ra các phản ứng nào 2? 


._Axit phtalic CaH¿O„ dùng nhiều trong sản xuất chất dẻo và dược phẩm được điều chế 


như sau : oxi hoá naphtalen bằng O; với xúc tác V„O; ở 450°C rồi cho sản phẩm tác 
dụng với nước. Hãy dùng công thức cấu tạo viết sơ đồ phản ứng. 


.. Chỉ dùng một thuốc thử, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau, viết sơ đồ phản 


ứng xảy ra : 
a) Benzen, etylbenzen và stiren ; b) Stiren, phenylaxetilen. 


. Trong công nghiệp, để điều chế stiren người ta làm như sau : cho etilen phản ứng với 


benzen có xúc tác axit thu được etylbenzen rồi cho etylbenzen qua xúc tác ZnO nung nóng. 
a) Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra. 

b) Hãy tính xem từ 1,0 tấn benzen cần tối thiểu bao nhiêu m (đktc) etilen và tạo thành 
bao nhiêu kg stiren, biết rằng hiệu suất mỗi giai đoạn phản ứng đều đạt 80%. 


196 


NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN 


e Biết thành phần, tính chất và tầm quan trọng của dầu mỏ, khí thiên 
nhiên và than mỏ. 


e Biết quá trình chưng cất dầu mỏ, chế hoá dầu mỏ và chưng khô than mỏ. 


e© Hiếu tầm quan trọng của lọc — hoá dầu đối với nền kinh tế. 


A. DẦU MỎ 


I- TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ THÀNH PHẦN 
CỦA DẦU MỎ 


1. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lí 


Dầu mỏ là một hỗn hợp lỏng, sánh, màu nâu đen, có mùi đặc trưng, nhẹ hơn 
nước và không tan trong nước. Dầu mỏ được khai thác từ các mỏ dầu dưới lòng 
đất (trong lục địa cũng như ngoài thêm lục địa). 


2. Thành phần hoá học 


Dầu mỏ là một hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hiđrocacbon thuộc các loại 
ankan, xicloankan, aren (hiđrocacbon thơm). Ngoài hiđrocacbon ra, trong dầu 
mỏ còn có một lượng nhỏ các chất hữu cơ chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh và vết các 
chất vô cơ. 

Dầu ở các mỏ khác nhau thường có thành phần các loại hiđrocacbon và các tạp 
chất rất khác nhau nhưng về thành phần nguyên tố thì thường như sau : 83 — 87% C, 
II — 14% H, 0,01 —- 7% S, 0,01 — 7% O, 0,01 —- 2% N, các kim loại nặng vào 
khoảng phần triệu đến phần vạn. 

Dầu mỏ của ta khai thác ở thềm lục địa phía Nam ở thể sánh đặc, chứa nhiều 
ankan cao (parafin) và có ít hợp chất chứa lưu huỳnh (lưu huỳnh có trong nhiên 
liệu sẽ gây hại cho động cơ). 


197 


II - CHƯNG CẤT DẦU MỎ 


1. Chưng cất dưới áp suất thường 


a) Chưng cất phân đoạn trong phòng 


thí nghiệm 

Để phân tách các chất có nhiệt độ sôi 
khác nhau không nhiều, người ta dùng 
phương pháp chưng cất phân đoạn 
(hình 7.4). Ở cột cất phân đoạn, hỗn 
hợp hơi càng lên cao càng giàu hợp 
phần có nhiệt độ sôi thấp, vì hợp phần 
có nhiệt độ sôi cao đã bị ngưng đọng 
dần từ dưới lên. 

b) Chưng cất phân đoạn dâu mỏ 

Dầu khai thác từ mỏ lên gọi là dầu 
thô. Dầu thô sau khi sơ chế loại bỏ 


Hình 7.4. Chưng cất phân đoạn 
1 - Hỗn hợp cần phân tách ; 2 - Cột cất phân đoạn ; 
3 - Nhiệt kế ; 4 - Ống sinh hàn 


nước, muối, được chưng cất ở áp suất thường trong các tháp chưng cất phân đoạn 
liên tục cao vài chục mét (hình 7.5). Nhờ vậy, người ta tách được những phân 
đoạn dầu có nhiệt độ sôi khác nhau (bảng 7.2 và hình 7.6). Các phân đoạn đó 
được đưa đi sử dụng hoặc được chế biến tiếp. 


Bảng 7.2. Các phân đoạn chưng cất dầu mỏ ở áp suất thường 


`... Số nguyên tử C : A2 
Nhiệt độ sôi trong phân tử Hướng xư lí tiếp theo 
: IP TU) Chưng cất áp suất cao, tách phân đoạn C;—C,, Ca—C„ 
. Phân đoạn khí và xăng | khỏi phân đoạn lỏng (C;~C¡o) 
10 —16 Tách tạp chất chứa S, dùng làm nhiên liệu phản 
170 - 270°C Ậ a 2 DA s4 _ 
Phân đoạn dầu hoả lực, nhiên liệu thắp sáng, đun nấu,... 
16- 21 Tách tạp chất chứa S, dùng làm nhiên liệu cho 
21510) = SG Ầ SH ¬ s 
Phân đoạn dầu điêzen động cơ điêzen 
350 - 400°C XI cờ Sân xuất dầu nhờn, làm nguyên liệu cho crăckinh 
Phân đoạn dầu nhờn H 2/000; 
zi0ie > 30 Chưng cất áp suất thấp lấy nguyên liệu cho 
Cặn mazut crăckinh, dầu nhờn, parafin, nhựa rải đường 


198 


2. Chưng cất dưới áp suất cao 


. Chưng cất dưới áp suất thấp 


Phân đoạn sôi ở nhiệt độ <180°C (hình 7.6) được 
chưng cất tiếp ở áp suất cao. Nhờ chưng cất ở áp suất 
cao, người ta tách được phân đoạn C¡=C;, Cạ-C, 
dùng làm nhiên liệu khí hoặc khí hoá lỏng hoặc dẫn 
sang nhà máy sản xuất hoá chất. Phân đoạn lỏng 
(Cz—-Œ,) gọi là e(e dầu hoả được dùng làm dung môi 
hoặc nguyên liệu cho nhà máy hoá chất. Phân đoạn 
(C¿T€ nạ) là xăng, nhưng thường có chất lượng thấp 
nên phải qua chế hoá bằng phương pháp rifominh. 


Phần còn lại sau khi chưng cất ở áp suất thường (có 
thể chiếm tới 40 % dầu thô) là một hỗn hợp nhớt 
đặc, màu đen, gọi là cặn mazut. Khi chưng cất cặn 
mazut dưới áp suất thấp, ngoài phân đoạn linh động 
hơn dùng cho crăckinh người ta thu được dầu nhờn (để bôi trơn máy), vazơlin và 
parafin (dùng trong y dược, dùng làm nến,...). Cặn đen còn lại gọi là atphan 
dùng để rải đường. 


Hình 7.5. Ẳnh một nhà máy 
tỉnh cất dầu mỏ 


Tất cả quá trình chưng cất dầu mỏ để tách lấy các sản phẩm như trình bày ở trên 
được gọi là tính cất, hoặc thông thường còn gọi là "lọc dầu”. 


- CHẾ BIẾN DẦU MỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÁ HỌC 


Chế biến dầu mỏ bằng phương pháp hoá học (nói gọn là chế hoá dầu mỏ) là 
biến đổi cấu tạo hoá học các hiđrocacbon của dầu mỏ. Chế hoá dầu mỏ nhằm 
hai mục đích sau. 

— Đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng xăng làm nhiên liệu. Chất lượng của 
xăng được đo bằng chỉ số octan”). Chỉ số octan càng cao thì xăng càng tốt. Thực 
nghiệm cho thấy chỉ số octan của hiđrocacbon giảm theo trật tự sau : 

Aren > Anken có nhánh > Ankan có nhánh > Xicloankan có nhánh > 
> Anken không nhánh > Xicloankan không nhánh > Ankan không nhánh. 


(*) Chỉ số octan được quy ước như sau : 2,2,4-trimetylpentan (thường gọi là isooctan) có khả 
năng chống kích nổ rất tốt, được coi là có chỉ số octan bằng 100 ; heptan có khả năng chống kích 
nổ kém nhất được coi là có chỉ số octan bằng 0. Một mẫu xăng nếu có khả năng chống kích nổ 
tương đương với a% isooctan và (100 — a)% heptan (về thể tích) thì được coi là có chỉ số octan 
bằng a. Thí dụ xăng tương đương với hỗn hợp I:1 (về thể tích) isooctan : heptan được coi là có 
chỉ số octan bằng 50. Xăng cho môtô, tắc xi,... cần có chỉ số octan khoảng 85-095. 


199 


— Đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất : Công nghiệp hoá 
chất cần nhiều anken, aren để tổng hợp ra polime và các hoá phẩm khác mà trong 
thành phần của dầu mỏ không có anken, thường có rất ít aren nhẹ. 

Hai phương pháp chủ yếu chế hoá dầu mỏ là rịominh và crăckinh 


1. Rifominh 
Xăng thu được từ chưng cất dầu mỏ chứa chủ yếu là những ankan không nhánh 
vì vậy có chỉ số octan thấp. Để tăng chỉ số octan, người ta dùng phương pháp 
rifominh. 
Rifominh là quá trình dùng xúc tác và nhiệt biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon 
từ không phân nhánh thành phân nhánh, từ không thơm thành thơm. 


Trong quá trình rifominh xảy ra 3 loại phản ứng chủ yếu sau : 


e Chuyển ankan mạch thẳng ——> (CH;);CHCH;CH(CH,); 
thành ankan mạch nhánh và  CH;{CH;];CH; — 

xicloankan : HopIAD —>ÉY là SÊ- 

e Tách hiäro chuyển xicloankan _ 

thành aren : C) =>? Ô) + BH 
e Tách hiẩro chuyển ankan CH.CH,],CH, xt, t9 Ôy ” + 4H, 
thành aren : 


C;— QC; ( ì | xicloankan và aren nên chỉ số octan cao hơn) 


uẽ là rÐ|_ benzen (CaHạ), toluen (CH;CạH,) 
Bồ xilen [(CHa)„CaH¡], stiren (CH;=CHC¿H;) | 


2. Crăckinh 
Crăckinh là quá trình bẻ gãy phân tử hiđrocacbon mạch dài thành các phân tử 
hiđrocacbon mạch ngắn hơn nhờ tác dụng của nhiệt (crăckinh nhiệt) hoặc của 
xúc tác và nhiệt (crăckinh xúc tác). Thí dụ : 

CgH¿ —> CịcmH¿¿m + CnHm (m=2-16) 

a) Crăckinh nhiệt 
Crăckinh nhiệt thực hiện ở nhiệt độ trên 700 — 900°C chủ yếu nhằm tạo ra eten, 
propen, buten và penten dùng làm monome để sản xuất polime. 


Xăng : C; - C¡; (gồm chủ yếu ankan có nhánh, | 


200 


CH;[CH,]„CH; 700 - 900 °C 15% 40% 20% 
C2Hạ + C2H; + CẠHạ + CuH¡o + 
+ CgHio + CgHi; + CaH¡a + Hạ 


b) Crăckinh xúc tác 
Crăckinh xúc tác chủ yếu nhằm chuyển hiđrocacbon mạch dài của các phân 
đoạn có nhiệt độ sôi cao thành xăng nhiên liệu. 


Khí crăckinh : C¡— Cạ 

Xăng : C; - C+¡, hàm lượng ankan có 
nhánh, xicloankan và aren cao nên chỉ 
SỐ ocfan cao. 


Kerosen : C+o— Cị¿ và điềzen : C+e— C2¡ 


Kết luận : Chế biến dầu mỏ bao gồm chưng cất dầu mỏ và chế biến bằng 
phương pháp hoá học. Sơ đồ chế biến dầu mỏ thành các sản phẩm được mô tả 
ở hình 7.6. 


Khí Nhiên liệu „Bj 


Khí hoá ——8 
Chưng cất 


dưới áp 
suất cao 


'Tách tạp chất 
chứa lưu huỳnh 


Chưng cất 
dưới áp 
suất thấp 


Nhựa đường (Atphan) 


Hình 7.6. Sơ đồ chưng cất, chế hoá và ứng dụng của dầu mỏ 


201 


B. KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN 


I- THÀNH PHẦN KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN 


e Khí mỏ dầu còn gọi là 
khí đồng hành. Khí mở. Các hợp phần 


Khoảng % thể tích 


dâu có trong các mỏ Khí mồ dầu Khí thiên nhiên 
dầu. Khí thiên nhiên là Metan 50 — 70 70 —- 95 
khí chúa trông các mỗ L5 sã sp 
khí riêng biệt. 
Š Ạ _ „ ¡ Propan =1lÍl =2 
e Thành phần của khí Ẻ 
mỏ đầu và khí thiên | Putan Bb/ 7 
nhiên ở các mở khác Pentan (khi) ~2 ~ ‡ 
nhau dao động như các _N,,H,,H,S, He, CO,,.... ~ 12 4-20 


số liệu ở bảng bên. 


II - CHẾ BIẾN, ỨNG DỤNG CỦA KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN 


_— CHẾ BIẾN KHÍ - - ——————- - 
Ị J= CH¡ : dùng cho nhà máy điện, sứ, đạm, sản 
Loại vẻ H;S Bồ. xuất ancol metylic, anđehit fomic,... 
Khí mỏ dầu Nền C;H¿ : điều chế etilen để sản xuất nhựa PE 
Khí thiên nhiên là TT: h 
H224 C;Hạ, C„H¿ạ : khí hoá lỏng (gas) dùng làm 
nhiên liệu cho công nghiệp, đời sống. 

5 
C. THAN MO 


Trong các loại than mỏ (than gầy, than béo, than bùn,...) hiện nay chỉ có than 
béo (than mỡ) được dùng để chế than cốc và cung cấp một lượng nhỏ 
hiđrocacbon. 


I- CHƯNG KHÔ THAN BÉO 


LÒ CỐC _ 


Khí lò cốc : 65% H,, 35% CHụ, CO¿, 
CO, C;Hạ, N;, ... dùng làm nhiên liệu 


Làm lạnh Lớp nước + NH; : dùng làm phân đạm 


Than béo 


Lớp nhựa : gọi là nhựa than đá 


(Than mỡ) 


Than cốc dùng cho luyện kim 


202 


II - CHƯNG CẤT NHỤA THAN ĐÁ 


Nhựa than đá đem chưng cất sẽ thu được các hiđrocacbon thơm, dị vòng thơm 
và các dẫn xuất của chúng. Thí dụ, ở các khoảng nhiệt độ tăng dần sẽ thu được 
các phân đoạn sau : 

Phân đoạn sôi ở 80 — 170C, gọi là dầu nhẹ, chứa benzen, toluen, xilen,... 
Phân đoạn sôi ở 170 — 230C, gọi là dâu trung, chứa naphtalen, phenol, piriđin,... 
Phân đoạn sôi ở 230 — 270C, gọi là dầu nặng, chứa crezol, xilenol, quinolin,... 


Cặn còn lại là hác ín dùng để rải đường. 


BÀI TẬP 


1. Hãy nêu tính chất vật lí, thành phần và tầm quan trọng của dầu mỏ. 

2. Chọn câu đúng trong các câu sau : 
A. Nhà máy "lọc dầu" là nhà máy chỉ lọc bỏ các tạp chất có trong dầu mỏ. 
B. Nhà máy "lọc dầu" là nhà máy chỉ sản xuất xăng dầu. 
C. Nhà máy "lọc dầu" là nhà máy chế biến dầu mỏ thành các sản phẩm khác nhau. 
D. Sản phẩm của nhà máy "lọc dầu" đều là các chất lỏng. 

3. Hãy trình bày sơ lược về chưng cất dầu mỏ dưới áp suất thường (tên phân đoạn, 
số nguyên tử cacbon trong phân đoạn, ứng dụng của phân đoạn). 

4. Vì sao đối với phân đoạn sôi < 180C cần phải chưng cất tiếp dưới áp suất cao, còn với 
phân đoạn sôi > 350C cần phải chưng cất tiếp dưới áp suất thấp ? 

5. Rifominh là gì ? Mục đích của rifominh 2? Cho thí dụ minh hoạ. 


6. Hãy điền vào bảng so sánh crăckinh nhiệt và crăckinh xúc tác sau : 


Crăckinh nhiệt Crăckinh xúc tác 


Mục đích chủ yếu 


Điều kiện tiến hành 


Sản phẩm chủ yếu (tên, đặc điểm cấu 
tạo, ứng dụng) 


Sản phẩm khác (tên, đặc điểm cấu tạo, 
ứng dụng) 


203 


7. Dầu mỏ khai thác ở thềm lục địa phía Nam có đặc điểm là nhiều ankan mạch dài và 
hàm lượng S rất thấp. Các nhận định sau đúng hay sai : 
a) Dễ vận chuyển theo đường ống. 
b) Chưng cất phân đoạn sẽ thu được xăng chất lượng cao. 
c) Crăckinh nhiệt sẽ thu được xăng với chất lượng cao. 
d) Làm nguyên liệu cho crăckinh, rifominh tốt vì chứa ít S. 

8. Hãy chọn nguyên liệu (phân đoạn nào, t.) và phương pháp (chưng cất, crăckinh nhiệt, 
crăckinh xúc tác) thích hợp cho các mục đích ghi trong bảng sau : 


Mục đích Nguyên liệu Phương pháp 


Xăng cho môlô, tặc xi 


Nhiên liệu cho máy bay phản lực 


Nhiên liệu cho động cơ điêzen 


Etilen, propilen 


Hỗn hợp benzen, toluen, xilen 


9. a) Hãy nêu thành phần và ứng dụng của khí dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí crăckinh và 
khí lò cốc. 
b) Nhựa than đá là gì, có công dụng như thế nào ? 
10. Một loại xăng có thành phần về khối lượng như sau : hexan 43,0%, heptan 49,5%, 
pentan 1,80%, còn lại là octan. Hãy tính xem cần phải hỗn hợp 1,0 g xăng đó tối thiểu 
với bao nhiêu lít không khí (đktc) để đảm bảo sự cháy được hoàn toàn và khi đó tạo ra 
bao nhiêu lít CO:. 
. Bảng dưới đây cho biết một số đặc tính hoá lí của 3 loại khí hoá lỗổng thương phẩm 
(chứa trong các bình GAS) : 


1 


- 


Đặc tính Propagas Butagas Propa - butagas 
Khối lượng (%) : etan 1,7 0,0 0,0 
propan 96,8 0,4 II 
butan 1Ì, 99,4 47,5 
pentan 0,0 6)2 1,0 
D, g/cm3 (159C) 0,507 0,580 0,541 
Áp suất hơi, kg/cm2 (40°C) 13,5 82 9,2 


204 


a) Hãy giải thích sự biến đổi khối lượng riêng, áp suất hơi từ loại “gas” này sang loại 
“gas” khác. 

b) Hãy tính nhiệt toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1,0 kg mỗi loại “gas” kể trên và cho nhận 
xét. Biết rằng nhiệt toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol etan, propan, butan, pentan lần 
lượt bằng 1560, 2219, 2877, 3536 k.. 

c)* Nhiệt toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol metan, etilen, axetilen lần lượt bằng 890, 
1410, 1300 kJ. Vì sao người ta dùng axetilen làm nhiên liệu trong đèn xì mà không dùng 
etan, etilen hoặc metan 2 


Một đoạn đường ống dẫn khí ở Nhà máy 
khí Dinh Cố 


205 


49 


LUYỆN TẬP 
So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất 


của hiđrocacbon thơm với 
hiđrocacbon no và không no 


e© Hiếu mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất đặc trưng của 
hiđrocacbon thơm, hiđrocacbon no và hiđrocacbon không no. 


e Biết sự giống nhau và khác nhau về tính chất hoá học giữa 
hiđrocacbon thơm, hiđrocacbon no và hiđrocacbon không no. 


I - KIẾN THÚỨC CẦN NĂM VỮNG 


Hidrocacbon thơm 


Hidrocacbon no 


Hiđrocacbon không no 


Đặc điểm cấu trúc và 
khả năng phản ứng 


— Có vòng benzen. 

=Ở vòng benzen, 6 nguyên 
tử Cspˆ liên kết thành 1 lục 
giác đều, 6 electron p tạo 
thành hệ liên hợp x chung do 
đó bền hơn các liên kết mx 
riêng rẽ. Vì thế aren tương 
đối dễ thế, khó cộng, bền 
vững với chất oxi hoá. 


- Chỉ có các nguyên tử 
CspỔ tạo thành liên kết ơ 
bền vững. Vì thế tương đối 
trơ ở điều kiện thường. 

— Trong phân tử không có 
trung tâm phản ứng đặc 
biệt nào. Vì thế phản ứng 
thường tạo ra hỗn hợp 
nhiều sản phẩm. 


70960300... ao 
thành liên kết đôi hoặc C lai 
hoá sp tạo thành liên 
kết ba. 

— Trung tâm phản ứng của 
phân tử chính là những liên 
kết x kém bền vững. 

- Phản ứng cộng là đặc 
trưng. 


Phản ứng thế 


- Khi có Fe, halogen thế vào 
nhân. Khi chiếu sáng, halogen 
thế vào nhánh. 

- Nhóm thế có sẵn ở nhân 
benzen quyết định hướng của 
phản ứng thế tiếp theo. 


Khi chiếu sáng hoặc đun 
nóng, clo thế H ở C các bậc, 
brom thế H ở C bậc cao. 


~ Ở nhiệt độ cao, clo thế H 
ở C bên cạnh CspZ. 

- Nguyên tử H ở nhóm 

= GO-H có thể bị thế bởi 
nguyên tử Ag. 


Phản ứng 
cộng 


Khi đun nóng có xúc tác kim 
loại, aren cộng với H; tạo 
thành xicloankan. 


Ankan và xicloankan (trừ 
xiclopropan và xiclobutan) 
không có phản ứng cộng. 


Anken, ankin dễ cộng với 
H;, HA (A là halogen hoặc 
OH). 


Phản ứng 
oxi hoá 


— Cháy, toả nhiệt. 

— Vòng benzen không bị oxi 
hoá bởi dd KMnO,, nhánh 
ankyl bị oxi hoá thành nhóm 
~COOH. 


— Cháy, toả nhiệt. 
— Chỉ bị oxi hoá ở nhiệt độ 
cao hoặc có thêm xúc tác. 


— Cháy, toả nhiệt. 

— Dễ bị oxi hoá bởi dung 
dịch KMnO, và các chất oxi 
hoá khác. 


206 


lI- BÀI TẬP 


1, 


Hãy điền những cụm từ cho dưới đây vào các chỗ trống trong các câu sau : 

a) Phân tử hiđrocacbon no chỉ có các ...(1)... bền vững, vì thế chúng ...(2)... ở điều kiện 
thường. Trong phân tử ...(3)... không có ...(4)... đặc biệt nào, nên khi tham gia phản ứng 
thì thường tạo ra ...(5)... sản phẩm. 

A: hiđrocacbon no ; B : tương đối trơ ; C : liên kết ơ ; D : trung tâm phản ứng ; E : nhiều 
b) Ở ...(6)... có những ...(7)..., đó là những ...(8)..., chúng gây nên những ...(9)...cho 
hiđrocacbon không no. 

A : trung tâm phản ứng ; B : hiđrocacbon không no ; C : phản ứng đặc trưng ; D : liên kết zr. 
c) Ở vòng benzen, 6 electron p tạo thành ...(10)... chung, do đó bền hơn các ...(11)... 
riêng rẽ, dẫn đến tính chất đặc trưng của ...(12)... là : tương đối ...(13)... , khó cộng, bền 
vững đối với tác nhân oxi hoá. 

A : liên kết x ; B : hiđrocacbon thơm ; C : hệ electron z liên hợp ; D : dễ thế . 


.. Hãy viết phương trình phản ứng của toluen và naphtalen lần lượt với CI;, Br;, HNO:, 


nêu rõ điều kiện phản ứng và quy tắc chỉ phối hướng phản ứng. 


._ Trong những chất sau : Br;, H;, HCl, H;SO¿, HOH. Chất nào, trong điều kiện nào có 


thể cộng được vào ankylbenzen, vào anken ? Viết phương trình hoá học. Cho biết quy 
tắc chi phối hướng của phản ứng (nếu có). 


.. Hãy dùng phương pháp hoá học phân biệt các chất trong mỗi nhóm sau : 


a) Toluen, hept-1—en và heptan. 
b) Etylbenzen, vinylbenzen và vinylaxetilen. 


. Khi cho stiren tác dụng với hiđro có Pd xúc tác ở 25°C chỉ thu được etylbenzen. Muốn 


thu được etylxiclohexan phải tiến hành phản ứng ở 100 — 2009°C, áp suất 100 atm. Hãy 
viết phương trình hoá học của phản ứng và giải thích. 


..a) Để sản xuất cumen (isopropylbenzen) người ta cho benzen phản ứng với propen có 


xúc tác axit, hãy viết phương trình hoá học của phản ứng. 

b) Để sản xuất 1,0 tấn cumen cần dùng tối thiểu bao nhiêu m (đktc) hỗn hợp khí tách 
được từ khí crăckinh gồm 60% propen và 40% propan (về thể tích) 2? Biết rằng hiệu suất 
phản ứng đạt 80%. 

c) Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho 1 mol cumen tác dụng với : 

1 mol brom có mặt bột Fe ; 1 mol brom có chiếu sáng. 


. Nhà máy khí Dinh Cố có 2 sản phẩm chính : khí hoá lổng cung cấp cho thị trường, và 


khí đốt cung cấp cho nhà máy điện Phú Mỹ. 
a) Thành phần chính của mỗi sản phẩm đó là gì ? 
b) Có nên chuyển tất cả lượng khí khai thác được thành khí hoá lỏng hay không, vì sao ? 


.. Dầu mỏ hiện ta đang khai thác được chứa rất ít benzen. Em chọn phương án sản xuất 


benzen nào dưới đây, vì sao ? Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra : 


l6) 
a) CHạ —'5992 jCH,—XL ,CgHạ 


Chưng cất phân đoạn r—> CạHe 
—> CHaCạH; 


b) AnkanCạ-C; — ffomih —_ ,© +CH.CgH; 


207 


THỤC HÀNH 
Tính chất của một số hiđrocacbon thơm 


e Thực hành về tính chất vật lí và hoá học của benzen và toluen. 
e Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành và quan sát thí nghiệm 
hoá hữu cơ. 


I- NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 


Thí nghiệm 1 : Tính chất của benzen 

Ba ống nghiệm như nhau, mỗi ống chứa 2 ml nước brom. Cho vào ống thứ nhất 
5 giọt benzen, vào ống thứ hai 5 giọt dầu thông, vào ống thứ ba 5 giọt hexan. 
Lắc đều, để yên. Quan sát và giải thích. 

Chú ý : Brom (Br;), là chất lỏng, màu nâu đỏ, khối lượng riêng 3,2 g/ml (25 °Q), 
te: —7,25 ĐC, t: 59,2 °C, tan 3,58 g trong 100 g nước, là chất độc hại. Việc pha 
nước brom phải do giáo viên thực hiện. 

Thí nghiệm 2 : Tính chất của toluen 

Ống nghiệm A chứa mẩu L, bằng hạt tấm, ống B chứa 2 ml dung dịch 
KMnO, loãng khoảng 1%, ống C chứa 2 ml nước brom. Cho vào mỗi ống 
nghiệm 0,5 ml toluen. Lắc kĩ. Để yên. Quan sát. 

Ðun sôi ống nghiệm B và quan sát màu của dung dịch. 


II - VIẾT TƯỜNG TRÌNH 


208 


"ưu le) DẪN XUẤT HALOGEN. 


\ ANCOL —- PHENOL 


=1 Định nghĩa, phân loại, danh pháp và cấu trúc phân tử của 
dẫn xuất halogen, ancol và phenol. 

T1 Liên kết hiđro liên phân tử. 

1 Ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử. 

T1 Tính chất của dẫn xuất halogen, ancol và phenol. 


T1 Phương pháp điều chế, ứng dụng của dẫn xuất halogen, 
ancol và phenol. 


209 


DẪN XUẤT HALOGEN 
CỦA HIDROCACBON 


e Biết phân loại, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí cúa dẫn 


xuất halogen. 
e© Hiếu phản ứng thế và phản ứng tách của dẫn xuất halogen. 


e Biết ứng dụng cúa dẫn xuất halogen. 


I - KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP 

1. Khái niệm 
Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử hiđrocacbon bằng một 
hay nhiều nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon, thường 
gọi tắt là dẫn xuất halogen. 

2. Phân loại 
e Dẫn xuất halogen gồm có dẫn xuất flo, dẫn xuất clo, dẫn xuất brom, dẫn xuất 
iot và dẫn xuất chứa đồng thời một vài halogen khác nhau. 
e Dựa theo cấu tạo của gốc hiđrocacbon, người ta phân thành các loại sau : 
Dẫn xuất halogen no : CH,FCI ; CH;CI-CH;CI ; CH;-CHBr-CH; ; (CH:)2C-I 
Dẫn xuất halogen không no: CE; = CF, ; CH;=CH-—-CŒI1 ; CH;=CHCH, -Br 
Dẫn xuất halogen thơm: C,H,EF ; C,H;CH;-CI ; p-CH;C/H„Br; C2H.I 
e Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nguyên 
tử halogen. Thí dụ : 


CHạ 
1 H IH I 
CH;CH„CH,CI CH; —-CH -CI ÔH„—(<ÈÏ 
| | 
CH. CH, 


(Dẫn xuất halogen bậc I) (Dẫn xuất halogen bậc II) (Dẫn xuất halogen bậc IIl) 
3. Đồng phân và danh pháp 
a) Đồng phân 

Dẫn xuất halogen có đồng phân mạch cacbon như ở hiđrocacbon, đồng thời có 


đồng phân vị trí nhóm chức. Thí dụ : 


210 


FCH,CH,CH,CH;, CH;CHFCH,CH; ĐEHÓI ch CH:a CH: nh, 
CHạ CHa 
1-flobutan 2-flobutan 1-flo-2-metylpropan 2-flo-2-metylpropan 
b) Tên thông thường 
Có một số ít dẫn xuất halogen được gọi theo tên thông thường. 7í dụ : 
CHCI;(clorfom ; CHBï; (bromofom) ; CHI:; (ođofom) 
c) Tên gốc - chức 
Tên của các dẫn xuất halogen đơn giản cấu tạo từ tên gốc hiđrocacbon + halogenua : 
CH;C1; CH;=CH-F CH; = CH- CH,- C] CVH; - CH¡; - Br 
metylen clorua vinyl florua anlyl clorua benzyl bromua 
d) Tên thay thế 


Trong trường hợp chung, dẫn xuất halogen được gọi theo tên thay thế, tức là coi 
các nguyên tử halogen là những nhóm thế đính vào mạch chính của hiđrocacbon : 


Br 
CI,CHCH,  CICH,CH,CI e) Br-(-Br 
1,1-đicloetan 1,2-đicloetan 1,3-đibrombenzen 1,4-đibrombenzen 


II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
e Ở điều kiện thường, các dẫn xuất monohalogen có phân tử khối nhỏ như CH+F, 
CH;CI, CH;Br là những chất khí. Các dẫn xuất halogen có phân tử khối lớn hơn 
thường ở thể lỏng, nặng hơn nước, /hí dụ : CH-I, CH;C1;, CHCI;, CCI,, C,H.C1›, 
CoaH. HE, sẻ; 
Những dẫn xuất polihalogen có phân tử khối lớn hơn nữa ở thể rắn, /hí dụ : CHI:, 
CHzClc;‹:: 
e Các dẫn xuất halogen hầu như không tan trong nước, tan tốt trong các dung 
môi không phân cực như hiđrocacbon, ete,... 
e Nhiều dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học cao, chẳng hạn như CHCT: có tác 
dụng gây mê, C„H,Cl¿ có tác dụng diệt sâu bọ,... 


211 


III - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm -OH 


Người ta tiến hành thí nghiệm song song với 3 chất lỏng đại diện cho ankyl 
halogenua, anlyl halogenua và phenyl halogenua. Cách tiến hành và kết quả 
được trình bày như ở bảng 8.I. 


Bảng 8.1. Thí nghiệm thế CI bằng OH 


đã rửa sạch CI” 


Dẫn xuất halogen 


Lắc với nước, gạn 
lấy lớp nước, axit hoá 
bằng HNOz, nhỏ vào 
đó dd AgNO¿ 


Đun sôi với nước, 
gạn lấy lớp nước, axit 
hoá bằng HNOz, nhỏ 
vào đó dd AgNOz 


Đun với dd NaOH, 
gạn lấy lớp nước, axit 
hoá bằng HNOs, nhỏ 
vào đó dd AgNOz 


CH;CH;CH,CI 
(Propyl clorua) 


Không có kết tủa 


Không có kết tủa 


Có AgCI kết tủa 


CH;=CHCH,CI 


Không có kết tủa 


Có AgCI kết tủa 


Có AgCI kết tủa 


(Anlyl clorua) 


CạH,CI Không có kết tủa 


(Phenyl Clorua) 


Không có kết tủa Không có kết tủa 


Giải thích : 
— Dẫn xuất loại ankyl halogenua không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường 
cũng như khi đun sôi, nhưng bị thuỷ phân khi đun nóng với dung dịch kiểm 
tạo thành ancol : _ 

CH.CH,CH,CI +OH -› CH;CH;CH;OH +CT” 


propyl clorua ancol propylic 


CT sinh ra được nhận biết bằng AgNO2 dưới dạng AgCI kết tủa. 

— Dẫn xuất loại anlyl halogenua bị thuỷ phân ngay khi đun sôi với nước : 
RCH = CHCH,-X + H;O -> RCH = CHCH,-OH + HX 

— Dẫn xuất loại phenyl halogenua (halogen đính trực tiếp với vòng benzen) 

không phản ứng với dung dịch kiềm ở nhiệt độ thường cũng như khi đun sôi. 

Chúng chỉ phản ứng ở nhiệt độ và áp suất cao, /hí dụ : 


-CI+2NAOH - #98, CĐ ONa + NaCI+ HạO 


212 


Sơ lược về cơ chế phản ứng thế nguyên tử halogen 

Độ âm điện của halogen nói chung đều lớn hơn của cacbon. Vì 

thế liên kết cacbon-halogen là liên kết phân cực, halogen mang 

một phân điện tích âm còn cacbon mang một phần điện tích dương. -`CÈ„ XÈ- 
~ “' ` Tx °- ca. *® AZ“ Z 

Tuỳ thuộc vào bản chất của dẫn xuất halogen và điều kiện tiến 

hành phản ứng, sự thế nguyên tử halogen có thể xảy ra theo 

những cơ chế khác nhau. 

Thí dụ : Dẫn xuất halogen no bậc II dưới tác dụng của dung môi phân cực bị 

phân cắt dị li ở mức độ không đáng kể (vì chiều nghịch luôn chiếm ưu thế) : 


CH; 
HIẾI Dung môi phân cực # 
HạC~C-Br « ——>*” H,C-C-CH;+Br (¡ 
XI: CH¡ 
Cacbocation sinh ra kết hợp ngay với OH” tạo thành ancol : 
QH 
+ =. 
HạC - C -CH; + OH HạC - C -CH; (2) 
HS CH; 


Giai đoạn (2) xảy ra nhanh và không thuận nghịch, vì thế nó làm cho cân bằng 
(1) chuyển dịch về phía phải, dẫn tới sự thế 
hoàn toàn Br bằng OH. 


2. Phản ứng tách hiđro halogenua 

a) Thực nghiệm 
Đun sôi dung dịch gồm C;H;Br và KOH 
trong C,H.OH. Nhận biết khí sinh ra bằng 
nước brom (hình 8. l). CHạCH;Br 

b) Giải thích na 
Khí sinh ra làm mất màu nước brom đồng 
thời tạo thành những giọt chất lỏng không tan 
trong nước (CjH,Bïr;), khí đó là CH; = CHỊ; 
(etilen). Điều đó chứng tỏ đã xảy ra phản 
ứng tách HBr khỏi C,H;Br : 


Hình 8.1 - Thí nghiệm tách HBr 
từ C;H;Br 


HCH, —CH, Br + KOH _ Ancol,tˆ „ CH,= CH,+ KBr + H,O 


213 


c) Hướng của phản ứng tách hiđro halogenua 


Thí dụ : 

: ï CH;—-CH=CH-—CH; (Sản phẩm chính) 
CH¿ -CH-CH-CH; KOH, ancol, t9 

LÍ -HBr 
H BrH CH;=CH - CH;—- CH; (Sản phẩm phụ) 


Quy tắc Zai-xép : Khi tách HX khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen (X) 
ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C bậc cao hơn bên cạnh. 


3. Phản ứng với magie 
Cho bột magie vào đietyl ete (C;HzOC,H.) khan, khuấy mạnh. Bột Mg không 
biến đổi gì. Nhỏ từ từ vào đó etyl bromua, khuấy đều. Bột magie dần dần tan hết, 
ta thu được một dung dịch đồng nhất. 


CH.CH. - Br + Mg _#° 2 _ ` CH CH._Mg-Br (etyl magie bromua tan trong efte) 
kh 2 ề akH—Mg 


Etyl magle bromua có liên kết trực tiếp giữa cacbon và kim loại (C — Mg) vì thế 
nó thuộc loại hợp chất cơ kim (hữu cơ — kim loại). Liên kết C — Mg là trung tâm 
phản ứng. Hợp chất cơ magie tác dụng nhanh với những hợp chất có H linh động 
như (nước, ancol,...) và tác dụng với khí cacbomic,... 


IV - ÚNG DỤNG 

1. Làm dung môi 
Metylen clorua, clorofom, cacbon tetraclorua, 1,2-đicloetan là những chất lỏng 
hoà tan được nhiều chất hữu cơ đồng thời chúng còn dễ bay hơi, dễ giải phóng 
khỏi hỗn hợp, vì thế được dùng làm dung môi để hoà tan hoặc để tinh chế các 
chất trong phòng thí nghiệm cũng như trong công nghiệp. 


2. Làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ 
Các dẫn xuất halogen của etilen, của butađien được dùng làm monome để tổng 
hợp các polime quan trọng. 7í dụ CH; = CHCI tổng hợp ra PVC dùng chế tạo 
một số loại ống dẫn, vải giả da,..., CF; = CF; tổng hợp ra teflon, một polime 
siêu bền dùng làm những vật liệu chịu kiểm, chịu axit, chịu mài mòn,... Teflon 
bền với nhiệt tới trên 300°C nên được dùng làm lớp che phủ chống bám dính cho 
xoong, chảo, thùng chứa. 


214 


3. Các ứng dụng khác 


Dẫn xuất halogen thường là những hợp chất có hoạt tính sinh học rất đa dạng. 
Thí dụ CHCI:, CIBrCH-CF: được dùng làm chất gây mê trong phẫu thuật. 
Nhiều dẫn xuất polihalogen có tác dụng diệt sâu bọ trước đây được dùng nhiều 
trong nông nghiệp, như C,H,Cl,, nhưng chúng cũng gây tác hại lâu dài đối với 
môi trường nên ngày nay đã không được sử dụng nữa. 

Rất nhiều chất phòng trừ dịch hại, diệt cỏ, kích thích sinh trưởng thực vật có 
chứa halogen (thường là clo) hiện nay vẫn đang được sử dụng và mang những 
ích lợi trong sản xuất nông nghiệp. 

CFCI; và CF„CI; trước đây được dùng phổ biến trong các máy lạnh, hộp xịt ngày 
nay đang bị cấm sử dụng, do chúng gây tác hại cho tầng ozon. 


BÀI TẬP 


1. 


Gọi tên các dẫn xuất halogen sau theo 2 cách và chỉ rõ bậc của chúng. 
a) CHạI, CHI;, BrCH,CH,CH,CH;Br, CH:CHFCH,, (CH;),CCICH,CH; 
b) CH,=CHCH.Br, CaH,CH„I, p-FCaHẠCH;, o-CIC.H,CH,CH., m-F;CaHr 


. Hãy viết công thức cấu trúc và gọi tên các đồng phân ứng với công thức phân tử : 


a) C;H„CIF ; b) C;H,CI. 


. Nhiệt độ sôi (°%C) của một số dẫn xuất halogen cho trong bảng sau : 
Công thức X=F X=CI X=Br X=lI X=H 
CH„X `. - 24 4 42 
CHXa _82 61 150 Thăng hoa ở 210 
CH;CH,X = 6ks) 12 38 2) 
CH;CH,CH,X =5 47 71 102 
(CH;);CHX - 1Ô 36 60 89 
CaH;X 85 132 156 188 


a) Hãy cho biết sự biến đổi nhiệt độ sôi ghi trong bảng có theo quy luật nào không 2? 
b) Hãy ghi nhiệt độ sôi của các hiđrocacbon vào cột cuối cùng của bảng và so sánh với 
nhiệt độ sôi của các dẫn xuất halogen tương ứng rồi rút ra nhận xét. 


215 


4. Hãy ghép các chất được kí hiệu bởi các chữ cái ở cột bên phải vào các loại dẫn xuất 
halogen ở cột bên trái sao cho phù hợp. 


a) Dẫn xuất halogen loại ankyl A. CH;=CH-CH;-C¿H¿-Br 
b) Dẫn xuất halogen loại anlyl B. CH,=CH-CHBr-C.H, 
c) Dẫn xuất halogen loại phenyl C. CH.=CBr-CH,-CạH; 
d) Dẫn xuất halogen loại vinyl D. CH;-CaH¿-CH;-CH;Br 


5. Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng sau và gọi tên sản phẩm tạo thành : 
a) CH;CHBrCH,CH; với dung dịch NaOH/H,O, đun nóng. 
b) CH;CHBrCH,CH; với dung dịch KOH/ancol, đun nóng. 

6. Hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng tổng hợp PVC và poli cloropren cho dưới đây và 
cho biết hiện nay PVC được tổng hợp theo sơ đồ phản ứng nào ? 


a) CH, = CH, Cla >Â NaOH, etanol >B xI, t9, p › PVC 


bì CH„_— 1022 ,cÓH _ HƠ vpPp_ XLU.P › pỰC 


ø 2CH=CH_  vG/H„_ HƠx vCH.GCI— XS:P > poli cloropren 


7. Hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hoá học : 
a) Hexyl bromua, brombenzen, 1-brombut-2-en. 
b) 1-Clopent-2-en, penf-2-en, 1-clopentan. 
8. Trong công nghiệp, ngày nay người ta 
điều chế poli(vinyl clorua) (PVC) theo sơ 
đồ kĩ thuật như ở hình bên : 
a) Từ sơ đồ kĩ thuật đã cho, hãy viết 
phương trình hoá học của phản ứng xảy 
ra ở giai đoạn clo hoá (1), giai đoạn nhiệt 
phân (2) và giai đoạn chuyển HCI thành 
CI, (3). 
b) Nêu ưu điểm của sơ đồ này so với sơ 
đồ điều chế PVC cho ở câu (a) và (b) bài 
tập 6. 
c) Tính thể tích khí etilen và khí clo (đktc) cần để sản xuất 1 tấn PVC theo sơ đồ trên, 
giả sử các phản ứng đều đạt hiệu suất 100%. 


216 


<2 liệu 


LAN —- 2.4-D, 2,4,5-T VÀ ĐIOXIN 


Vào khoảng những năm 1940 - 1948, người ta phát hiện thấy rằng axit 
2,4-điclophenoxiaxetic (2,4-D), axit 2,4,5-triclophenoxiaxetic (2,4,5-T) ở nồng độ cỡ 
phần triệu có tác dụng kích thích sự sinh trưởng thực vật nhưng ở nồng độ cao hơn chúng 


có tác dụng tiêu diệt cây cỏ. Từ đó chúng được sản xuất ở quy mô công nghiệp dùng làm 
chất diệt cỏ phát quang rừng rậm. Trong quá trình sản xuất 2,4-D và 2,4,5-T từ phenol 
luôn tạo ra một lượng nhỏ tạp chất là đioxin. Đó là một chất cực độc, tác dụng ngay ở 
nông độ cực nhỏ (cỡ phần tỉ), gây ra những tai hoạ cực kì nguy hiếm (ung thư, quái thai, 
dị tật...) 


Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Đế quốc Mĩ đã rải xuống Miền Nam nước ta hàng 
vạn tấn chất độc màu da cam trong đó có chứa 2,4-D, 2,4,5-T và đioxin mà hậu quả của 
nó vẫn còn cho đến ngày nay. 


217 


LUYỆN TẬP 
Dẫn xuất halogen 


e© Hiếu phản ứng thế và phản ứng tách của dẫn xuất halogen. 


e Biết ứng dụng dẫn xuất halogen trong tống hợp hữu cơ và trong thực tế. 


I- KIẾN THÚC CẦN NẮM VỮNG 
1. Phản ứng thế 


® Dẫn xuất loại ankyl haloøgenua không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường 
cũng như khi đun sôi, nhưng bị thuỷ phân khi đun nóng với dung dịch kiểm 


tạo thành ancol : 
O 


R-CH;CHX + OH- -> R-CH,CHOH+X- 
® Dẫn xuất loại anlyl halogenua bị thuỷ phân ngay khi đun sôi với nước : 
R-CH = CH-CH,-X + H„O -> R-CH = CH-CH,-OH + HX 
® Dẫn xuất loại vinyl halogenua và phenyl halogenua không phản ứng với dung 
dịch kiểm ở nhiệt độ thường cũng như khi đun sôi. Chúng chỉ phản ứng ở nhiệt 
độ và áp suất cao, fhí dụ : 


- CI+2NaOH: -°90298ảm, CĐÌ~ ONa + NaCl + HạO 


2. Phản ứng tách 


Khi đun với dung dịch kiểm trong ancol, dẫn xuất halogen bị tách HX tạo thành 
liên kết bội. 


la: TRIẾ: 
KOH/ | 
R=C=C=C=H +KOH 7. C—H+KX+H¿O 
HXH H 


Quy tắc Zai-xép : Khi tách HX khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen (X) 
ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C bậc cao hơn bên cạnh. 


218 


lI- BÀI TẬP 


1. 


a) Hãy thiết lập biểu thức tính giá trị (+v) đối với dẫn xuất halogen (xem bài tập 1 ở bài 44). 
b) Tính (+v) đối với các chất sau : C¿HaClạ, C;H;CI, CạH;Br;, C;„H„CluO; . 


._a) Trong hai liên kết C-CI và H-CI liên kết nào phân cực hơn, vì sao ? 


b) Vì sao dẫn xuất halogen hầu như không tan trong nước mà tan tốt trong dung môi 
hữu cơ như hiđrocacbon, ete, ancol 2 


. Cho các hợp chất sau : 2-clobutan, vinyl bromua, benzyl clorua. Dùng công thức cấu 


tạo, hãy viết phương trình nếu xảy ra phản ứng của từng hợp chất lần lượt với các tác 
nhân sau : 
a) NaOH/H,OI tf° ; b) KOH/butanol/t° ; c) Mg/ete. 


. Khi đun sôi dung dịch gồm C„Hạl, etanol và KOH người ta thu được ba anken mà khi 


hiđro hoá chúng thì đều nhận được butan. Hãy viết sơ đồ phản ứng tạo ra các anken 
và cho biết anken nào là sản phẩm phụ. 


. Cho các hoá chất sau : etanol, axit axetic, etyl clorua, axit sunfuric, natri hiđroxit và 


mangan đioxit. 

a) Hãy đề nghị một sơ đồ phản ứng đơn giản nhất để điều chế 1,2-đicloetan. 

b) Hãy tính xem để điều chế 49,5 g 1,2-đicloetan thì cần dùng bao nhiêu gam mỗi chất 
trong sơ đồ phản ứng đề nghị (coi hiệu suất các phản ứng đều đạt 100%). 


. Để điều chế cloropren (2-clobuta-1,3-đien), người ta đime hoá axetilen rồi cho sản 


phẩm thu được phản ứng với HCI. 

a) Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và cho biết sản phẩm phụ 
trong mỗi giai đoạn được tạo ra như thế nào. 

b) Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp cloropren, gọi tên sản phẩm và 
cho biết ứng dụng của nó. 


. Hãy đề nghị sơ đồ các phản ứng kế tiếp nhau để thực hiện được các chuyển hoá sau : 


a) CHạCH„CH,CH,CI —> CH;CHCICH,CH¿ 
b) CgHạ -—> CaH;CHCICH,CI 


. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau : 


a) Sản phẩm chính khi monoclo hoá isopentan là dẫn xuất clo bậc III. [ ] 
b) Sản phẩm chính khi monobrom hoá isopentan là dẫn xuất brom bậc III. [ ] 
c) Sản phẩm chính khi đun sôi 2-clobutan với KOH/etanol là but-1-en. [ ] 


d) Sản phẩm chính khi chiếu sáng hỗn hợp toluen và clo là p-clotoluen. [ ] 


219 


“Sà.. ANCOL: 
5 CẤU TẠO, DANH PHÁP, TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Biết cấu tạo phân tứ, liên kết hiđro và tính chất vật lí của ancol. 


I - ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP 

1. Định nghĩa 
Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl (OH) liên kết trực 
tiếp với nguyên tử cacbon no. 
Ancol quen thuộc với chúng ta là C;H,-OH, được gọi là ancol etylic hoặc 
etanol. Các ancol no, đơn chức, mạch hở hợp thành dấy đồng đăng của ancol 
eiylic có công thức chung là C.H;„.¡OH (n 3T). 


2. Phân loại 


Ancol được phân loại theo cấu tạo gốc hiđrocacbon và theo số lượng nhóm 
hiđroxyl trong phân tử như thí dụ ở bảng dưới đây. 


Bảng 8.2. Phân loại ancol 


Nơi Phân loại theo cấu tạo Phân loại theo số 
gốc hidrocacbon lượng nhóm hiđdroxyl 
C;H;OH Ancol no, bậc IỂ) Ancol đơn chức (monoancol) 
Xiclo - CaH+;OH Ancol no, bậc II Ancol đơn chức (monoancol) 
(CH);COH Ancol no, bậc lIl Ancol đơn chức (monoancol) 
HO-CH,CH;-OH Ancol no, bậc | Ancol đa chức (poliancol) 
HO-CH;CHOHCH;-OH Ancol no, bậc I, II Ancol đa chức (poliancol) 
CH;=CH-CH;-OH Ancol không no, bậc l Ancol đơn chức (monoancol) 
CaH;CH;OH Ancol thơm bậc l Ancol đơn chức (monoancol) 


£2 Bậc của ancol bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm OH 


220 


3. Đồng phân và danh pháp 
a) Đồng phân 
Ngoài đồng phân nhóm chức (chẳng hạn CH;CH,OH và CH;OCH;), ancol có 
đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức. 7 hí đụ : 
CH;CH;,CH,CH;OH CH;CH;,CH(OH)CH; (CH;);CHCH,OH (CH;);COH 
ancol butylic ancol sec-buftylic ancol isobufylic  ancol ferf-butylic 
b) Danh pháp 


Tên thông thường : Ancol + tên gốc hiẩrocacbon + ïc 
Thí dụ : 
CHOH (CH;),CHOH CH; =CHCH.,OH C,H,CH;OH 
ancol metylic ancol isopropylic ancol anlylic ancol benzylic 


Tên thay thế :. Tên hiẩÄrocacbon tương ứng theo mạch chính + số chỉ vị trí + ol 


Mạch chính được quy định là mạch cacbon dài nhất có chứa nhóm OH. 
Số chỉ vị trí được bắt đầu từ phía gần nhóm OH hơn. Thí dụ : 


OH 
| 
CH|CH;]4OH CH;CH HCH 3 CH 2CH CH,OH CHạ C -CHạ 
OH CHạ CHạ 
butan-1-ol butan-2-ol 2-metylpropan-1-ol 2-metylpropan-2-ol 


CHẠ-CHy  CH;-CH-CH,  CH;C=CHCH;CH,CHCH;CH,OH 


OH OH OH OH OH CH; CH; 
etan-1,2-điol propan-1,2,3-triol 3,7-đimetyloct-6-en-1-ol 
(etylen glicol) (glixerol) (xitronelol, trong tỉnh đầu sả) 


II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ LIÊN KẾT HIĐRO CỦA ANCOL 


1. Tính chất vật lí 
Hằng số vật lí của một số ancol thường gặp được ghi trong bảng 8.3. 


221 


Bảng 8.3. Hằng số vật lí của một số ancol 


Công thức tho; C tSC D, g/ícmŠ Độ tan, g/100g H;O 
CHạOH =.. 64,7 0,792 œ 
CH;CH;OH -11445 _ 78,3 0,789 œ 
CH;GH„CHOH =3)! 97,2 0,804 œ 
CH;CH(OH)CH; 89,0 82,4 0,785 œ 
CH;=CHCH,OH 1290 970 0,854 œ 
GH;CH„CH,CH,OH S095 | lÚ75 0,809 9 (15°C) 
CH„CH;CH(OH)CH; -1147 | 99,5 0,806 12,5 (25°C) 
(CH;)2CHCH;OH -108,0 108,4 0,803 9,5 (18°C) 
(CH:)2COH -25,B 82,2 0,789 œ 
(CH);CHCH;CH;OH -1172 | 132,0 0,812 21/0 0222216) 
HO CH;CH,OH -126 | T978 1,115 œ 
HOCH;,CHOHCH,OH 20,0 290,0 1,260 œ 
CaH,CH;OH -153 205,3 1,045 4,0 (17°C) 


Ở điều kiện thường, các ancol từ CH;OH đến khoảng C;¡„H;;OH là chất lỏng, từ 
khoảng C¡;H.„OH trở lên là chất rắn. 

Các ancol có từ I đến 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn trong nước. Khi 
số nguyên tử C tăng lên thì độ tan giảm dần. 

Các poliol như etylen glicol, glixerol thường sánh, nặng hơn nước và có vị ngọt. 
Các ancol trong dãy đồng đẳng của ancol etylic đều là những chất không màu. 


2. Liên kết hiđro 
a) Khái niệm về liên kết hiđro 
Người ta nhận thấy rằng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan trong nước của 


ancol đều cao hơn so với hiđrocacbon, dẫn xuất halogen hoặc ete có khối lượng 
mol phân tử chênh lệch nhau không nhiều (bảng 8.4). 


222 


Bảng 8.4. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sói, độ tan trong nước của một số hợp chất 


CHẠCH,  CH:OH CH;F CH;OCH; 
M, g/mol 30 32 34 46 

DU =.- -98 =2 -138 
ĐC -89 65 -78 -24 
Độ tan, g/100g HạO 0,007 œ 0,25 76 


Để giải thích điều đó, hãy so sánh sự phân cực ở nhóm C-O-H ancol và ở phân 
tử nước (hình 8.2). 


O O 
` KT . ổ+ ồ+ “6 ` ồ+ 
=. H H 
..« `. 


Hình 8.2. Sự phân cực ỏ nhóm C-O-H ancol và ở phân tử nước 


Nguyên tử H mang một phần điện tích dương (ð”) của nhóm OH này khi ở gần 
nguyên tử O mang một phần điện tích âm (ổ”) của nhóm OH kia thì tạo thành 
một liên kết yếu gọi là liên kết hiđro, biểu diễn bằng dấu “...” như ở hình 8.3. 
Trong nhiều trường hợp, nguyên tử H liên kết cộng hoá trị với nguyên tử E, O 
hoặc Ñ thường tạo thêm liên kết hiđro với các nguyên tử F, O hoặc N khác. 


0 6L 60 101 00 5H01 ốc 6i g6 Hổ 6l 6ô U cô 6U o0 4L. 
Z ⁄ ⁄ Z Z ⁄Z ⁄ Z ⁄ 
H H H R R R R H R 
a) b) c) 


Hình 8.3. Liên kết hiđro : a) giữa các phân tử nước ; b) giữa các phân tử ancol ; 
c) giữa các phân tử ancol với các phân tử nước. 


b) Ảnh hưởng của liên kết hiđro đến tính chất vật lí 


Do có liên kết hiđro giữa các phân tử với nhau (liên kết hiẩro liên phân tử), các 
phân tử ancol hút nhau mạnh hơn so với những phân tử có cùng phân tử 
khối nhưng không có liên kết hiđro (hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, ete,...). 


223 


sẽ 


a) b) 


Hình 8.4. Mô hình phân tử nước (a) ; 
efanol (b) 

Vì thế cần phải cung cấp nhiệt nhiều hơn để chuyển ancol từ trạng thái rắn sang 
trạng thái lỏng (nóng chảy) cũng như từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí (sô!). 
Các phân tử ancol nhỏ, một mặt có sự tương đồng với các phân tử nước (hình 
8.4), mặt khác lại có khả năng tạo liên kết hiđro với nước (hình 8.3c), nên có thể 
xen giữa các phân tử nước, “gắn kết” với các phân tử nước. Vì thế chúng hoà tan 
tốt trong nước. 


BÀI TẬP 


1. 


Hãy điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau : Về hình thức thì bậc của 
ancol biến đổi ...(a)..., nhưng về thực chất thì người ta chỉ chia ancol thành ...(b)... bậc. 
A. từ I đến IV ; B. từ I đến III; C. từ 0 đến III; D. từ 0 đến IV; E.1; G.2; H.3; K 4. 


.. Gọi tên thay thế, tên thông thường (nếu có) và cho biết bậc của các ancol sau : 


a) CH;CH,CH,CH,OH b) CH;CH(OH)CH,CH; 
c) (CH;)aCOH d) (CH;),CHCH,CH,OH 
e) CH;=CH-CH.,OH g) CaH;CH;OH 

. Viết công thức cấu tạo của các ancol sau : 
a) Ancol isobutylic b) 3-Metylbutan-1-ol 
c) 2-Metylhexan-3-ol d) Xiclohexanol 
e) But-3-en-1-ol g) 2-Phenyletan-1-ol 


.. Hai đồng phân A và B chỉ chứa C, H và O. Đốt cháy hoàn toàn 1,38 g A thu được 1,344 lít 


khí CO; (đktc) và 1,62 g nước. Tỉ khối hơi của B so với hiđro bằng 23. A tác dụng với 
natri giải phóng hiđro còn B không phản ứng với natri. Hãy xác định công thức phân tử, 
nhóm chức và công thức cấu tạo của A và B. 


.. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân ứng với công thức phân tử 


C;H;„O. 
. Trong mỗi cặp chất sau đây chất nào có nhiệt độ sôi cao hơn, tan trong nước tốt hơn, 
vì sao 2 
a) CH.OH và CH,OCH, b) CH,OH và C.,H,OCH, 
c) C,H;F và CH,OH d) CạH, CH„OH và C¿H,OCH, 


224 


ANCOL : 
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, 
ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 


e Biết phản ứng thế, phản ứng tách và phản ứng oxi hoá của ancol. 


e Biết phương pháp điều chế và ứng dụng của ancol. 


I- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Phản ứng thế H của nhóm OH ancol 


a) Phản ứng chung của ancol 


Thực nghiệm - Cho Na tác dụng 
với etanol dư (bình A không cần 
đun nóng), phản ứng xảy ra êm dịu 
(không mãnh liệt như với nước). (A) 


Chưng cất đuổi hết etanol dư, trong | 
Ô 
ô 


=— @®) 


bình còn lại chất rắn là natri etylat : 


Ị Hình 8.5. Thí nghiệm về sự tạo thành và 
CHIA ĐH ST bì S „ CON DÀNG thuỷ phân natri etylat 
natri etylat 
Cho nước vào bình A, chất rắn tan hết. Dung dịch thu được làm hồng phenolphtalein. 
Chưng cất thì lại thu được etanol (ở bình B) và NaOH (ở bình A) : 
C,H,ONa + HOH -> C;H.OH + NaOH 


e Ancol tác dụng với kim loại kiềm 


tạo ra ancolat và giải phóng hiđro: RO-H +Na -> ý Hạ + RO-Na 
se Ancol hầu như không phản ứng natri ancolat 
được với NaOH, mà ngược lại, natrI 

ancolat bị thuỷ phân hoàn toàn : RO-Na + H-OH -> RO-H + NaOH 


225 


b) Phản ứng riêng của glixerol 
Glixerol hoà tan được Cu(OH)„ tạo thành phức chất tan, màu xanh da trời : 


CH-6=M+H-CỤ= OH+H-O-— {+ —* “E 0= se =..= G2 z x/ 
CHz-OH HO— CH, CH-OH O— CH; 


đồng(I) glixerat, màu xanh da trời 
Phản ứng này được dùng để nhận biết glixerol và các poliancol mà các nhóm OH 
đính với những nguyên tử C cạnh nhau, chẳng hạn như etylen glicol. 


2. Phản ứng thế nhóm OH ancol 

a) Phản ứng với axit 

Kết quả thực nghiệm cho thấy : 
(CH:);CHCH;CH;OH (ancol isoamylic), 
hầu như không tan trong nước, không 


— CzH;;OH tác dụng với axit loãng, lạnh nhưng tan 
H2O C;H¡:OH Â ñ 
2 +HSO, trong H,SO/ đậm đặc. 
H;SO¿ loãng đậm dặc -Z 
(A) (B) (C) 


(CH;),CHCH,CH,-OH + H;S5O, —› (CH;);CHCH,CH„-OSOr-H + HOH 
isoamyl hiđrosunfat (tan trong H;SO/) 

Nhận xét 

Ancol tác dụng với các R-ŸOH+HA —> R-A+H;O 


axIt mạnh như axit sunfuric _ _ 
đậm đặc lạnh, axit nitric CạH- OH+HBr —> C.H;- Br + HO 


đậm đặc, axit halogenhidric Ôn, OH NHÀ ONO; 
bốc khói. Nhóm OH ancol 
SP RCTE ARSSENN CH~OH+3HNO,—> CH~ONO;+3H,O 
CH;- OH CH;- ONO; 
b) Phản ứng với ancol glixerol "glixeryl trinitrat" 


Đun efanol với H;SO/, 

đặc ở 140°C, cứ 2 phân tử ancol tách I phân tử nước tạo thành 1 phân tử đietyl e/e. 
(Thực chất đây là phản ứng thế nhóm OH bằng OC;H,). 

C;H,O-H + HO-C.H, Hi C;H,-O-C,H, + HOH 


226 


3. Phản ứng tách nước 
Khi đun với H;SO, đặc ở 170C, cứ mỗi phân tử ancol tách I phân tử nước, tạo 
thành 1 phân tử anken. 
Hướng của phản ứng tách nước CH; -CH; — CH;=CH; + H-OH 
nội phân tử tuân theo quy tắc H b8 Tờ HP 
Zai-XẾp : 
Nhóm OH ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C bậc cao hơn bên cạnh để tạo 
thành liên kết đôi C = C. 


Thí dụ : 
l{ H 
“| là = HSO,đ. t° 
bì vã lờ: ——ro_> CH;CH =CHCH; + CH;= CHCH;CH; 
HOHH : but-2-en (Sản phẩm chính) but-1-en (Sản phẩm phụ) 


4. Phản ứng oxi hoá 


e Ancol bậc I bị oxi Bà) R-CH;-OH + CuO —„ R-CH=O + Cu + HạO 

hoá nhẹ thành andelii. anđehit 

e Ancol bậc II bị oxi B B.CH-E“ 
| 


Ø Ũ 
hoá nhẹ thành xeton. ÒN ` CuO —— R~(CR + Cụ + HO 
se Ancol bậc HI bị oxi „ 
hoá mạnh thì gấy 


mạch cacbon. 


xeton 


e Ancol cháy tạo 3n # 
thành CO;, H;O và Lồ CnHa„..OH + ——O; ——> nCO; + (n+1) HO 
toả nhiệt. 


II - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
1. Điều chế 


a) Điều chế etanol trong công nghiệp 


e Hidrat hoá etilen ø 
_ H2SO¿, 300°C 
xúc tác axit. Lò CH; = CH; + HOH —^—*“——› CH;CH,OH 


e Lên men tinh bột. BỀ (CcH¡y¿O¿)y + nHO —TTT; nCH¡;O, 
tinh bột glucozơ 
CH;O,  —””; 2CH.OH + 2CO,Ÿ† 


227 


b) Điều chế metanol trong công nghiệp 


Metanol được sản xuất từ metan theo hai cách sau : 


«‹CH+H,O _—f:!Ở,y CO+3H, 
CO + 2H, —  2—> CH,OH 
400C, 200atm 
€u 
2. Ứng dụng 


a) Ứng dụng của etanol 
Etanol là ancol được sử dụng nhiều nhất. 
e Eianol được dùng làm nguyên liệu để sản xuất các hợp chất khác như đietyl ete, 
aXIt axetic, etyl axetat,... 
e Một phần lớn etanol được dùng làm dung môi để pha chế vecni, dược phẩm, 
nước hoa,... 
e Etanol còn được dùng làm nhiên liệu : dùng cho đèn cồn trong phòng thí 
nghiệm, dùng thay xăng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong. 
e Để chế các loại rượu uống nói riêng hoặc các đồ uống có etanol nói chung, 
người ta chỉ dùng sản phẩm của quá trình lên men rượu các sản phẩm nông 
nghiệp như : gạo, ngô, sắn, lúa mạch, quả nho,... Trong một số trường hợp còn 
cần phải tinh chế loại bỏ các chất độc hại đối với cơ thể. Uống nhiều rượu rất có 
hại cho sức khoẻ. 

b) Ứng dụng của metanol 
e Ứng dụng chính của metanol là để sản xuất anđehit fomic (bằng cách oxi hoá 
nhẹ) và axit axetic (bằng phản ứng với CO). Ngoài ra còn được dùng để tổng hợp 
các hoá chất khác như metylamin, metyl clorua,... 
e Metanol là chất rất độc, chỉ cần một lượng nhỏ vào cơ thể cũng có thể gây mù 
loà, lượng lớn hơn có thể gây tử vong. 


BÀI TẬP 


1. Trong phòng thí nghiệm, để tiêu huỷ các mẩu natri dư, trong các cách dưới đây, cách 
nào là đúng ? 


228 


ng 


A. Cho vào máng nước thải. B. Cho vào dầu hoả. 
C. Cho vào cồn > 969. D. Cho vào dung dịch NaOH. 


. Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng và gọi tên các sản phẩm hữu cơ tạo 


thành trong các trường hợp sau : 

a) Propan-2-ol tác dụng với H;SO¿ đặc ở 140°C. 

b) Metanol tác dụng với H„SO;¿ đặc tạo thành đimetyl sunfat. 
c) Propan-2-ol tác dụng với HBr và H„SO/¿ đun nóng. 

d) Ancol isoamylic tác dụng với H„SO/„ đặc ở 180°C. 


._ Trong công nghiệp, glixerol được điều chế như sau : Propen tác dụng với clo ở 450°C 


thu được 3-clopropen ; Cho 3-clopropen tác dụng với clo trong nước thu được 
1,3-điclopropan-2-ol ; Thuỷ phân 1,3-điclopropan-2-ol bằng dung dịch xút thu được 
glixerol. Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra. 


.. Cho 16,6 g một hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metanol phản 


ứng với Na dư thì thu được 3,36 lít H„ (đktc). Xác định công thức cấu tạo và thành phần 
% khối lượng của hai ancol trong hỗn hợp đó. 


. Một học sinh đề nghị sơ đồ sản xuất metanol và etanol đi từ các sản phẩm của công 


nghiệp dầu khí như sau : 


Hạ = “25 ý. .GHIG].= 255 s: ;CHIDH 


CH„=CH, —H2NL_¿ cH._CH, _ €225 , CH._-CH„c| —*29:°“—, cH„CH,OH 


a) Hãy chỉ ra những điểm bất hợp lí của các sơ đồ trên. 
b) Hãy nêu sơ đồ đang được áp dụng trong công nghiệp và giải thích vì sao những sơ 
đồ đó là hợp lí. 


.. Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau : 


a) Butyl metyl ete, butan-1,4-điol và etylen glicol (etan-1,2-điol) 

b) Xiclopentanol, pent-4-en-1-ol và glixerol. 

Trong tinh dầu bạc hà có mentol, tinh dầu hoa hồng có geraniol. Công thức thu gọn 
nhất của chúng cho ở bài khái niệm về tecpen. 

a) Hãy viết công thức thu gọn, phân loại và gọi tên chúng theo danh pháp thay thế. 

b) Viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho tác dụng với Br„ dư và với CuO 
đun nóng. 


.. Biết rằng ở 20 °C, khối lượng riêng của etanol bằng 0,789 g/ml, của nước coi như bằng 


1,0 g/ml, của dung dịch etanol 90% trong nước bằng 0,818 g/ml. Hỏi khi pha dung dịch 
etanol 90% thì thể tích dung dịch thu được bằng, lớn hay nhỏ hơn tổng thể tích của 
etanol và của nước đã dùng. 


229 


PHENOL 


e© Hiếu ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử 
và tính chất hoá học của phenol. 


e Biết phương pháp điều chế và ứng dụng của phenol. 


I- ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

1. Định nghĩa 
Phenol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm hiđroxyl (OH) liên 
kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen. 
Phenol cũng là tên riêng của hợp chất cấu tạo bởi nhóm phenyl liên kết với nhóm 
hiđroxyl (C2H.—-OH), chất tiêu biểu cho các phenol. Nếu nhóm OH đính vào 
mạch nhánh của vòng thơm thì hợp chất đó không thuộc loại phenol mà thuộc 
loại ancol thơm. Thí đụ : 


OH OH HOCH, 
Ò Omm 
Phenol : phenol o-crezol Ancol thơm : ancol benzylic 


2. Phân loại 
e Những phenol mà phân tử có chứa l nhóm OH  /hì phenol thuộc loại nonophenol, 
Thí dụ : phenol, o-crezol, m-crezol, p-crezol,... 


se Những phenol mà phân tử có 


OH OH 
chứa nhiên nhậm OH tì plœnof ỢT” lÔ môi 
thuộc loại poliphenol. Thí đự : HO OH 
catechol rezoxinol hiđroquinon 


3. Tính chất vật lí 
Phenol, C.H;-OH, là chất rắn không màu, tan ít trong 
nước lạnh, tan vô hạn ở 66°C, tan tốt trong etanol, ete và 
axeton,... Trong quá trình bảo quản, phenol thường bị 
chảy rữa và thẫm màu dần do hút ẩm và bị oxi hoá bởi 
oxI không khí. 


Hình 8.6. Mô hình 
phân tử phenol 


230 


Phenol độc, khi tiếp xúc với da sẽ gây bỏng. Các phenol thường là chất rắn, có 
nhiệt độ sôi cao. Ở phenol cũng có liên kết hiđro liên phân tử tương tự như 
ở ancol. 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Tính axit 


Ở ống nghiệm (A) có những hạt chất 
rắn là do phenol tan ít trong nước. Ở 
ống nghiệm (B) phenol tan hết là do 
đã tác dụng với NaOH tạo thành 
natri phenolat tan trong nước. 


CQH.OH + NaOH -> C.H;ONa +H;O 
Ở ống nghiệm (C), khi sục khí cacbonic vào dung dịch natri phenolat, phenol 
tách ra làm vẩn đục dung dịch : 

C¿H;,-ONa + CO, +HO  -> C,H/OH +NaHCO; 
Phenol có lực axit mạnh hơn ancol (không những phản ứng được với kim loại 
kiểm mà còn phản ứng được với NaOH), tuy nhiên nó vẫn chỉ là một axit rất yếu 
(bị axit cacbonic đẩy ra khỏi phenolat). Dung dịch phenol không làm đổi màu 
quỳ tím. 


. Phản ứng thế ở vòng thơm 


OH OH 
Nhỏ nước brom vào dung dịch Br Br 
phenol, màu nước brom bị mất + 3Bry ———> + 3HBr 
và xuất hiện ngay kết tủa trắng. 
Phản ứng này được dùng để Br - : 
nhận biết phenol 2,4,6-tribromphenol (kết tủa trắng) 


Phản ứng thế vào nhân thơm ở phenol đễ hơn ở benzen (ở điều kiện êm dịu hơn, 
thế được đồng thời cả 3 nguyên tử H ở các vị trí øz/o và az4). 


3. Ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử phenol 

Vì sao phenol có lực axit mạnh hơn ancol ? Vì sao phản ứng thế vào nhân thơm 
ở phenol dễ hơn ở benzen ? Đó là do ảnh hưởng qua lại giữa gốc phenyl và nhóm 
hiđroxyl như sau : 


231 


Cặp electron chưa tham gia liên kết của nguyên tử oxi do ở 

cách các electron 7 của vòng benzen chỉ một liên kết ø nên ` Xá 
tham gia liên hợp với các electron 7 của vòng benzen làm Áo 
cho mật độ electron dịch chuyển vào vòng benzen (mũi tên 

cong ở hình bên). Điều đó dẫn tới các hệ quả sau : 

e Liên kết O-H trở nên phân cực hơn, làm cho nguyên tử 

Hinh động hơn. 

e Mật độ electron ở vòng benzen tăng lên, nhất là ở các vị trí ø và p, làm cho 
phản ứng thế dễ dàng hơn so với benzen và đồng đáng của nó. 

e Liên kết C—O trở nên bền vững hơn so với ở ancol, vì thế nhóm OH phenol 
không bị thế bởi gốc axit như nhóm OH ancol. 


II - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 


1. Điều chế 
Trước kia người ta sản xuất phenol từ clobenzen (xem bài Dẫn xuất halogen). 
Phương pháp chủ yếu điều chế phenol trong công nghiệp hiện nay là sản xuất 
đồng thời phenol và axeton theo sơ đồ phản ứng sau : 


CH2=CHCH DO2(kk); 2)HxO 
C¿H——2—*» CøH;CH(CH,);——2 # “+; C,H;OH+ CH;COCH, 


Ngoài ra, phenol còn được tách từ nhựa than đá (sản phẩm phụ của quá trình 
luyện than cốc). 


2. Ứng dụng 
e Phần lớn phenol được dùng để sản xuất poli(phenol-fomanđehit) (dùng làm 
chất dẻo, chất kết dính). 


e Phenol được dùng để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc nổ 
(2,4,6-trinitrophenol), chất kích thích sinh trưởng thực vật, chất diệt cỏ 2,4-D 
(axit 2,4-điclophenoxiaxetic), chất diệt nấm mốc (nitrophenol), chất trừ sâu bọ... 


BÀI TẬP 
1. Khi thay nguyên tử H của hiđrocacbon bằng nhóm OH thì được dẫn xuất hiđroxi. Hãy 
điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi định nghĩa sau : 
a) Phenol là dẫn xuất hiđroxi của hiđrocacbon thơm. [ ] 
b) Phenol là dẫn xuất hiđroxi mà nhóm OH đính với C của vòng thơm. [ ] 
c) Ancol thơm là dẫn xuất hiđroxi của hiđrocacbon thơm. [ ] 
d) Ancol thơm là đồng đẳng của phenol. [ ] 


232 


2. Hãy viết công thức cấu tạo các đồng phân có công thức phân tử C;H,O chứa vòng benzen. 
Gọi tên và phân loại chúng theo nhóm chức. 

3. Hãy đưa ra các bằng chứng thực nghiệm (viết phương trình hoá học của phản ứng) 
để chứng tỏ rằng : 

a) Phenol có lực axit mạnh hơn etanol. Giải thích. 
b) Phản ứng thế ở vòng benzen của phenol dễ hơn của nitrobenzen. Giải thích. 

4. Cho phenol tác dụng với hiđro có xúc tác Ni và đun nóng thì thu được xiclohexanol. Viết 
phương trình hoá học của phản ứng và đề nghị phương pháp tách lấy xiclohexanol và 
thu hồi phenol còn dư (dựa vào tính chất vật lí và hoá học). 

5. Hãy nhận biết các chất trong các nhóm sau đây dựa vào tính chất vật lí và hoá học 
của chúng : 

a) Phenol, etanol và xiclohexanol. b) p-Crezol, glixerol và benzyl clorua. 

6. Cho từ từ nước brom vào một hỗn hợp gồm phenol và stiren đến khi ngừng mất màu thì 
hết 300,0 g dung dịch nước brom nồng độ 3,2%. Để trung hoà hỗn hợp thu được cần 
dùng 14,4 ml dung dịch NaOH 10% (D = 1,11 g/cm)). Hãy tính thành phần phần trăm 
của hỗn hợp ban đầu. 


<z liệu 


-/— THUỐC NỔ 


Từ cố xưa, con người đã biết dùng các muối nitrat (kali, natri,...) đế chế thuốc nố đen. 
Có lẽ thực tế đó đã gợi ý cho các nhà hoá học rằng những hợp chất hữu cơ có chứa nhóm 
NO; hoặc NO; có thể có tính chất cháy nố ? Thật vậy, người ta nhận thấy rằng các chất 
hữu cơ mà trong phân tử chứa nhiều nhóm nitro thì đều là những chất nố mạnh, thí dụ : 


Là một kĩ sư hoá học, do kinh doanh việc sản xuất thuốc nố trinitroglixerol, A. Nô-ben 
(A. Nobel) đã trở thành một triệu phú. Sau một vụ nố bất ngờ, xưởng sản xuất 
trinitroglixerol của ông chỉ còn là một cái hố sâu thắm. Em trai Nô-ben, các kĩ sư và công 
nhân làm việc trong xưởng đều tứ nạn. "Thuốc nố chiến tranh là tai hoạ cho con người", 
ngẫm vậy nên trước khi mất, Nô-ben đã viết di chúc giành gia tài của mình dùng làm giải 
thưởng cho những công trình khoa học vì hoà bình và hạnh phúc của nhân loại. 

Đó là nguồn gốc của Giải thưởng Nô-ben, một giải hàng năm được trao tặng cho những 
công trình xuất sắc có ý nghĩa và giá trị to lớn trong các lĩnh vực khoa học, văn học và 
hoà bình. 


233 


526 


LUYỆN TẬP 
Ancol, phenol 


e Hiếu mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất đặc trưng của ancol, phenol. 


e® Rèn luyện kĩ năng tống kết so sánh các loại chất hữu cơ. 


I- KIẾN THÚC CẦN NẮM VỮNG 


Ancol Phenol 
© 
= §- 
_= O àb 
Đ Z⁄  N & s. 
My H 
©) 
ROH + Na ~—p> RONa CgH,OH + Na —ñ> CạH,ONa 
8 R-OH +NaoH —X—> CaH;OH + NaOH —> 
= CaH,ONa + H,O 
w 
S 
c 
§ | ROH+HA —> R-A+HaO GH,OH + Hơi —K—> 
S 
= Na CạH;OH + 3Br, —> 
M  ' “ 3HBr + 2,4,6 Br;CaH,OH} 
H;zSO¿ đ 
Ank 
NÿDSG To 
- Hiđrat hoá anken 
*œ z ` 
- Thể X thành OH : : 
R Gì 0) sng) D22 222 lì dị 
= 
P R-x “#5 ROH 
t 
= Nguyên liệu để sản xuất anđehit, axit, | Dùng để sản xuất chất dẻo, thuốc nổ, 
š este, chất dẻo, dung môi, nhiên liệu, đồ | dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc trừ 
Đ uống, dược phẩm dịch hại 
S 


234 


II - BÀI TẬP 

4. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau : 
a) Ancol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C lai hoá sp3. [ ] 
b) Phenol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C lai hoá sp2. [ ] 
c) Phân tử ancol không được chứa vòng benzen. [ ] 
d) Liên kết C-O ở ancol bền hơn liên kết C-O ở phenol. [ ] 
e) Liên kết O-H ở ancol phân cực hơn liên kết O-H ở phenol. [ ] 

2. Hãy so sánh ancol với phenol về đặc điểm cấu tạo, tính chất hoá học đặc trưng và nêu 
nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa chúng. 

3. Hoàn thành các phương trình hoá học của phản ứng sau, vẽ rõ vòng benzen : 
a) o-BrC,H„CH,Br + NaOH (dd) —> ; b) p-HOCH,C,H„OH + HBr —> 
c) m_-HOCH,C;H„OH + NaOH (dd) —> ;  d) p-CH;CaH„CH + Br; (dd) —> 

4. Hiện nay, trong công nghiệp người ta điều chế etanol và phenol như thế nào 2? Viết sơ 
đồ phản ứng. 

5. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của 
metanol, người ta thu được 3,584 lít CO; (đktc) và 3,96 g H;O. 
a) Xác định công thức phân tử của hai ancol và thành phần phần trăm của chúng trong 
hỗn hợp. 
b) Hai ancol này có thể có công thức cấu tạo như thế nào 2? 

6*. Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng để thực hiện các chuyển hoá sau : 
a) CH„CH„CH,Br thành CH„CHBrCH, ; 
b) (CH„)2CHCH,CH,OH thành (CH;);C(OH)CH„CH¡. 


7*. Hãy hoàn chỉnh sơ đồ phản ứng sau (các chữ cái và dấu hỏi chỉ các sản phẩm chính) : 


KOH, etanol HCI KOH, etanol HCI 
HH Ôhibiasibici >.A > 5B _* C > D 
f 
CHạ 
NaOH _ : ø| NaOH : : 2| NaOH 
HạO £ |HOH,H { HạO £#| HOH,H { HạO 
? 3 ? : Ỹ 


235 


THỤC HÀNH 
Tính chất của một vài dẫn xuất 
halogen, ancol và phenol 


e® Thực nghiệm về tính chất vật lí và hoá học của một vài dẫn xuất 
halogen, ancol và phenol. 


e Biết thận trọng khi tiến hành thí nghiệm với các chất cháy, nố, độc. 


I- NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 

Thí nghiệm 1 : Thuỷ phân dẫn xuất halogen 

Thêm 2 ml nước cất vào ống nghiệm chứa 0,5 m[I 1,2-đicloetan hoặc clorofom. 
Cho tiếp 1 ml dung dịch NaOH 20% vào ống nghiệm. Ðun sôi. Gạn lấy lớp nước, 
axit hoá bằng HNO; rồi thử bằng dung dịch AgNO¿. Quan sát hiện tượng xảy ra. 
Thí nghiệm 2 : Tác dụng của glixerol với đồng(II) hiđroxit 

Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 3 giọt dung dịch CuSO¿ 5% và 2 ml dung dịch 
NaOH 10%. Lắc nhẹ. Nhỏ tiếp vào ống thứ nhất 5 giọt glixerol, vào ống thứ hai 
5 giọt etanol rồi lắc nhẹ. Quan sát sự biến đổi của kết tủa và màu của dung dịch. 
Sau đó nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào cả hai ống nghiệm và quan sát hiện 
tượng xảy ra. 

Thí nghiệm 3 : Tác dụng của phenol với brom 

Nhỏ từ từ từng giọt nước brom vào ống nghiệm chứa dung dịch phenol. Quan sát 
hiện tượng xảy ra và viết phương trình hoá học của phản ứng. 

Thí nghiệm 4 : Phân biệt etanol, ølixerol và phenol 

Phân biệt ba dung dịch etanol, øglixerol và phenol chứa trong ba lọ không nhãn. 


II - VIẾT TƯỜNG TRÌNH 


236 


'(ướn 3 ANĐEHIT - XETON 


\ AXƯEF CACBOXYLIC 


“I1 Đặc điểm cấu tạo của nhóm cacbonyl và nhóm cacboxy]. 
T1 Phản ứng cộng vào nhóm cacbonyl. 

T1 Phản ứng oxi hoá anđehit và xeton. 

T1 Tính axit và phản ứng este hoá của axit cacboxylic. 


T1 Phương pháp điều chế và ứng dụng của anđehit và 
axIt cacboxylc. 


Bộ dụng cụ tổng hợp hữu cơ Hoa, quả, thực vật thường có chứa các hợp chất 
thuộc loại andehif, xeton và axit cacboxylic. 


237 


ANĐEHIT VÀ XETON 


e Biết định nghĩa, cấu trúc, phân loại, danh pháp của anđehit và xeton. 
e Biết tính chất vật lí và hiếu tính chất hoá học của anđehit và xeton. 


e_ Biết phương pháp điều chế, ứng dụng của fomanđehit, axetandehit và axeton. 


I- ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
1. Định nghĩa và cấu trúc 


a) Định nghĩa 
e Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm CH=O liên kết trực tiếp 
với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđrô. 
Nhóm CH=O là nhóm chức của anđehit, nó được gọi là nhóm cacbanđehit. 
Thí dụ : HCH=O (fomandehit), CH;CH=O (axetanđehit),... 
e Xeton là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm C=O liên kết trực tiếp 
với hai nguyên tử cacbon. Thí đụ : 
CH; Tý TH ,CHạ TẾ hong 
O O 
b) Cấu trúc của nhóm cacbonyl 
e Nhóm C = O được gọi là nhóm cacbonyl. 


Hình 9.1. Cấu trúc của nhóm cacbonyl (a) ; Mô hình phân tử anđehit fomic (b) và axeton (c) 


Nguyên tử C mang liên kết đôi ở trạng thái lai hoá spẽ. 

Liên kết đôi C=O gồm một liên kết ø bền và một liên kết x kém bền. Góc giữa 
các liên kết ở nhóm >C=O giống với góc giữa các liên kết >C=C< tức là x 1200. 
Trong khi liên kết C=C hầu như không phân cực, thì liên kết C=O bị phân cực 
mạnh : nguyên tử O mang một phần điện tích âm, ~, nguyên tử C mang một 


238 


phần điện tích dương, ồ”. Chính vì vậy các phản ứng của nhóm C=O có những 
điểm giống và những điểm khác biệt so với nhóm C=C. 


. Phân loại 


Dựa theo cấu tạo của gốc hiđrocacbon, người ta phân chia anđehit và xeton thành 

ba loại : no, không no và thơm. 7í đ„ : CH:-CH=O thuộc loại anđehit no, 

CH; = CH-CH=O thuộc loại andehit không no, CQH;CH=O thuộc loại andehit 

thơm, CH; B Tản thuộc loại xeton no, CHạ TẾ GeHà thuộc loại xeton thơm,,... 
O O 


. Danh pháp 

e Anđehit : Theo IUPAC, tên thay thế của anđehit gồm tên của hiđrocacbon theo 
mạch chính ghép với đuôi al, mạch chính chứa nhóm CH=O, đánh số 1 từ nhóm 
đó. Một số anđehit đơn giản hay được gọi theo tên thông thường có nguồn gốc 
lịch sử. Thí dụ : 


Anđehit Tên thay thế Tên thông thường 
HCH=O metanal fomanđehit (anđehit fomic) 
CHạCH=O eftanal axetanđehit (anđehit axetic) 
CH;CH;CH=O propanal propionanđehit  (anđehit propionic) 
(CH;);CHCH,CH=O 3-metylbutanal isovaleranđehit  (anđehit isovaleric) 
CHẠCH=CHCH=O but-2-en-1-al crotonanđehit (anđehit crotonic) 


e Xeton : Theo IUPAC, tên thay thế của xeton gồm tên của hiđrocacbon tương 
ứng ghép với đuôi on, mạch chính chứa nhóm C=O, đánh số 1 từ đầu gần nhóm 
đó. Tên gốc — chức của xeton gồm tên hai gốc hiđrocacbon đính với nhóm C=O 
và từ xefon. Thí dụ : 


TH V SIẾ) TH -CHa SP: Sa 


O O O 
Tên thay thế : propan-2-on butan-2-on but-3-en-2-on 
Tên gốc - chức: đimetyl xeton etyl metyl xeton metyl vinyl xeton 


e Andehit thơm đầu dãy, C.H.CH = O được gọi là benzandehit (andehit benzoic). 
e Xe(on thơm đầu dãy C,H;COCH; được gọi là axetophenon (metyl phenyl xeton). 


239 


4. Tính chất vật lí 
Fomanđehit (t, : 195C) và axetanđehit (ít, : 219C) là những chất khí không màu, 
mùi xốc, tan rất tốt trong nước và trong các dung môi hữu cơ. 
Axeton là chất lỏng dễ bay hơi (t, 
nhiều chất hữu cơ khác. 


: 575C), tan vô hạn trong nước và hoà tan được 


So với hiđrocacbon có cùng số nguyên tử C trong phân tử, nhiệt độ nóng chảy, 
nhiệt độ sôi của anđehit và xeton cao hơn. Nhưng so với ancol có cùng số nguyên 
tử C thì lại thấp hơn. 

Mỗi andehit hoặc xeton thường có mùi riêng biệt, chẳng hạn xitral có mùi sả, 
axeton có mùi thơm nhẹ, menton có mùi bạc hà, andehit xinamic có mùi quế,... 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Phản ứng cộng 
a) Phản ứng cộng hiđro (phản ứng khử) 


Khi có xúc tác Ni đun nóng, . 
anđehit cộng với hiđro tạo ra CH;ạCH=O+H; -È*°`› CH;CH;-OH 


Nit0 
ancol bậc I, xeton cộng với hiđro CH;- CCH, +H; NI, CHạ- CH-CH; 
tạo thành ancol bậc II. Ò bu 


b) Phản ứng cộng nước, cộng hiđro xianua 
e Liên kết đôi C=O ở fomanđdehit 


có phản ứng cộng nước nhưn 0H 

sản phẩm mm ra có hai nhóm OH Bói nh th HE TP PHỊ ĐA `OH 

cùng đính vào một nguyên tử C (không bền) 

nên không bền, không tách ra rùi 
khỏi dung dịch được. CHạ~C-CH;+ H~CN => CH¡~C ~CH; 
e Hiẩro xianua cộng vào nhóm O OH 
cacbonyl tạo thành sản phẩm bền xianohiđrin 


gọi là xIanohiđrin. 


Phản ứng cộng hiđro xianua vào 


CH;CH=O + N=C ~› CHạCH~O" 


nhóm cacbonyl xảy ra qua hai C=N 
giai đoạn, anion N=C phản ứng CH.CH-O-+ H'-> CHCH -OH 
Ở giai đoạn đầu, ion H” phản ứng | | 

C=N C=N 


Ở giai đoạn sau. 


240 


2. Phản ứng oxi hoá 


a) Tác dụng với brom và kali pemanganat 
e Thí nghiệm : 
— Nhỏ nước brom vào dung dịch axetandehit, màu của nước brom bị mất. 
— Nhỏ nước brom vào dung dịch axeton, màu của nước brom không bị mất. 
— Nhỏ dung dịch kali pemanganat vào dung dịch axetanđehit, màu tím bị mất. 
— Nhỏ dung dịch kali pemanganat vào dung dịch axeton, màu tím không bị mất. 
e Giải thích : Xeton khó bị oxi hoá. Anđehit rất dễ bị oxi hoá, nó làm mất màu 
nước brom, dung dịch kali pemanganat và bị oxi hoá thành axit cacboxylc, 
thí dụ : 
RCH=O + Br,+ HO -> RCOOH + 2HBr 
b) Tác dụng với ion bạc trong dung dịch amoniac 
e Thí nghiệm : Cho dung dịch amoniac vào ống nghiệm đựng dung dịch bạc 
nitrat đến khi kết tủa sinh ra bị hoà tan hoàn toàn, thêm vào đó dung dịch 
axetanđehit rồi đun nóng thì thấy trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp bạc sáng 
như gương, vì thế gọi là phản ứng tráng bạc. 
e Giải thích : Amoniac tạo với Ag” phức chất tan trong nước. Anđehit khử được 
Ag” ở phức chất đó thành Ag kim loại : 
AgNO; + 3NH; + HO -> [Ag(NH,);|OH + NH¿NO; 
(phức chất tan) 
R-CH=O + 2[Ag(NH,);]ÌOH -> R-COONH;¿ + 2AgỶỷ + 3NH; + H;O 
Phản ứng tráng bạc được ứng dụng để nhận biết andehit và để tráng gương, tráng 
ruột phích. 


3. Phản ứng ở gốc hiđrocacbon 
Nguyên tử hiđro ở bên cạnh nhóm cacbonyl đễ tham gia phản ứng. Thí dụ : 
CHạ~C-CH, + Bị, =.--. CHạ~C~CH;Br+ HBr 


O O 


II - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
1. Điều chế 


a) Từ ancol 


e Phương pháp chung để điều chế anđehit và xeton là oxi hoá nhẹ ancol bậc I, 
bậc II tương ứng bằng CuO (xem bài 54). 


241 


e Fomanđehit được điều chế trong công nghiệp bằng cách oxi hoá metanol nhờ 
oxi không khí ở 600 — 700°C với xúc tác là Cu hoặc Ag : 


2CH;—-OH +O, _ Â#&5%C_, 2HCH=O + 2H„O 


b) Từ hiđrocacbon 


Các anđehit và xeton thông dụng thường được sản xuất từ hiđrocacbon là sản 
phẩm của quá trình chế biến dầu mỏ. 
e Oxi hoá không hoàn toàn metan là phương pháp mới sản xuất fomanđehit : 
O 
CH¿+O, —”“—> HCH=O +H,O 


e Oxi hoá etilen là phương pháp hiện đại sản xuất axetanđehIt : 


2CH,=CH,+ O, _ **€2'©12 , 2CH,CH=O 


e Oxi hoá cumen rồi chế hoá với axit sunfuric thu được axeton cùng với phenol : 


(CH;);CH ~C¿H, —) 2 › tiểu phân _ 2) H2L2” ,CH, — CO -CH; + C¿H; —OH 


trung gian 


2. Ứng dụng 


a) Fomanđehit 


Fomanđehit được dùng chủ yếu để sản xuất poli(phenol-fomanđehit) (làm 
chất dẻo) và còn được dùng trong tổng hợp phẩm nhuộm, dược phẩm. 

Dung dịch 37-40% fomanđehit trong nước gọi là fomalin (còn gọi là fomon) 
được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng.... 


b) Axetanđehit 


Axetanđehit chủ yếu được dùng để sản xuất axit axetic. 


c) Axeton 


Axeton có khả năng hoà tan tốt nhiều chất hữu cơ và cũng dễ dàng được giải 
phóng ra khỏi các dung dịch đó (do nhiệt độ sôi thấp) nên được dùng làm dung 
môi trong sản xuất nhiều loại hoá chất, kể cả một số polime. 

Axeton còn dùng làm chất đầu để tổng hợp ra nhiều chất hữu cơ quan trọng khác 
như clorofom, Iođofom, bisphenol-A,... 


BÀI TẬP 


1. 


Hãy điền các cụm từ hoặc kí hiệu dưới đây vào chỗ trống trong câu sau sao cho phù hợp : 
"Liên kết đôi CZO gồm ...(1)... và ...(2)..., C và O đều ở trạng thái ...(3)..., O có ...(4)..., 
lớn hơn nên hút ...(5)... về phía mình làm cho ...(6)... trở thành ...(7)... : O mang điện 
tích ...(8)..., C mang điện tích ...(9)..." 


242 


‹© 


A : liên kết ; B : electron ; C : liên kết ø ; D : phân cực ; E: liên kết x;G : §*; 
H: độ âm điện ; I: ä'; K: lai hoá sp. 


.. Hãy lập công thức chung cho dãy đồng đẳng của anđehit fomic và cho dãy đồng đẳng 


của axeton. 


. Gọi tên thay thế và tên thông thường (nếu có) các anđehit và xeton sau : 
a) CH;CHO b) CH,CH(CI)CHO c) (CH:),CHCHO 
d) CH;=CH-CHO e) frans-CH;CH=CHCHO g) CH,COC,H; 
h) p-CH;C¿H„CHO ¡) CICCHO k) CH;=CHCO CH; 
. Viết công thức cấu tạo các hợp chất sau : 
a) Fomanđehit b) Benzanđehit 
c) Axeton d) 2-Metylbutanal 
e) But-2-en-†1-al g) Axetophenon 
h) Etyl vinyl xeton ¡) 3-Phenylprop-2-en-1-al (có trong tinh dầu quế) 


a) Công thức phân tử C„H„„O có thể thuộc những loại hợp chất nào 2 Cho thí dụ đối với 
C„HạO. 

b) Viết công thức cấu tạo các anđehit và xeton đồng phân có công thức phân tử 
C;H;ạÐO. 

Hãy giải thích vì sao : 

a) Các chất sau đây có phân tử khối xấp xỉ nhau nhưng lại có điểm sôi khác nhau nhiều : 
propan-2-ol (82%C), propanal (499C) và 2-metylpropen (—-79C). 

b) Anđehit fomic (M = 30,0 g/mol) tan trong nước tốt hơn so với etan (M = 30,0 g/mol). 
Hãy nêu dẫn chứng (có viết phương trình hoá học của phản ứng) chứng tỏ : 

a) Anđehit và xeton đều là những hợp chất không no. 

b) Anđehit dễ bị oxi hoá, còn xeton thì khó bị oxi hoá. 

c) Fomanđehit có phản ứng cộng HOH 

Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : 

a) Anđehit là chất khử yếu hơn xeton. [ ] 

b) Anđehit no không tham gia phản ứng cộng. [ ] 

c) Anđehit no là hợp chất mà nhóm —-CH=O đính với gốc hiđrocacbon no hoặc H. [ ] 
d) Công thức phân tử chung của các anđehit no là C,H;„O. [ ] 

e) Anđehit không phản ứng với nước. [ ] 

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo các sơ đồ sau : 


AgNOa/NH 
CO +H2,xt > A +OÖ2, xf ›B +AgNOa 3 Ă-. 
a) tp tÐ tÐ 


b) CH;=CH, C92, 2, cu: › B +HCN >D 
t 


+ + 
c) CạH;CH=CH, 22, H xE CuO »G Bra,H sửi 
l 


ï + 
d) CạH,OH +Ha, Ni ¬ CuO »K +Bra,H Nï 
t0 lbM 


243 


10”.Oxi hoá 4,60 g hỗn hợp chứa cùng số mol của hai ancol đơn chức thành anđehit thì 
dùng hết 7,95 g CuO. Cho toàn bộ lượng anđehit thu được phản ứng với dung dịch 
AgNO; trong amoniac thì thu được 32,4 g bạc. Hãy xác định công thức cấu tạo của hai 
ancol đó, biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. 


` lu 
Ly ~ LIÊN KẾT ĐÔI C£O CÓ PHẢN ỨNG 
TRÙNG HỢP KHÔNG 2 

Trùng hợp là một phản ứng đặc trưng của liên kết C = C anken. Liệu liên kết C = O ở 
anđehit và xeton có phản ứng trùng hợp không ? 

Chí có fomanđehit, axetanđehit và axeton là có phán ứng tương tự phán ứng trùng hợp. 
Ở các lọ đựng fomalin (dung dịch 40% fomanđehit), sau một thời gian bảo quản thường 
thấy xuất hiện một lớp bột màu trắng lắng xuống đáy bình. Đó chính là sản phẩm tự trùng 
hợp của fomanđehit, polioximetylen, hay còn gọi là parafom : 


nCH, = O_—*22;...- CH„-O-CH.~O-CH,—O-...—>~( CH,O3;- với n= 10 — 100 


Ở trạng thái khí, fomanđehit cũng bị trime hoá thành trioximetylen. Axetandehit khi có 
xúc tác axit bị trime hoá thành paranđehit hoặc tetrame hoá thành metanđehit. 


© 
_cH ... CH:CÍCHCH; 
CÀ 7%  Ô 
CH \ / 
Si _CH  CHCN 5 _CHCH; CHICH __CHCH, 


trioximetylen (chất lóng)_ paranđehit (chất lóng) _ metanđehit (chất rắn) 


Các polime và oligome kế trên khi bị đun nóng với nước có mặt axit hay kiềm đều bị 
phân huỷ trả lại phân tử anđehit ban đầu. Vì thế axetanđehit (nhiệt độ sôi là 219C) được 
bảo quản và vận chuyển dưới dạng paranđehit (nhiệt độ sôi là 1249). 

Metanđehit cháy toả nhiệt mạnh như côn, vì vậy được gọi là "cồn khô". Trước kia, cồn 
khô được sử dụng làm chất đốt rất thuận lợi cho các đoàn thám hiếm, các thợ săn,... hoạt 
động ở vùng Bắc Cực hoặc ớ những ngọn núi quanh năm băng tuyết bao phú. 

Ngày nay, người ta dùng những chất đặc hiệu để làm cho etanol hoá rắn ngay ở nhiệt độ 
thường và cũng gọi là cồn khô. Cồn khô được dùng để đun nấu ngay trên các bàn tiệc vì 
nó an toàn hơn so với các bếp ga nhỏ. 


244 


Bài LUYỆN TẬP 
59 Anđehit và xeton 


e© Nắm vững sự giống nhau và khác nhau về cấu trúc và tính chất 
hoá học của anđehit và xeton. 

se Vận dụng đế giải các bài tập nhận biết, so sánh và điều chế 
anđehit và xeton. 


I - KIẾN THỨC CẦN NĂM VỮNG 


Anđehit Xeton 
Š : 
E sưa — 
= ` ˆ=. ˆ.= 
Ò H R 
= Ở dạng nguyên chất không có liên kết hiđro.  Ở dạng nguyên chất không có liên kết hiđro. 
'ø  Ở dung dịch, có liên kết hiđro với nước : Ở dung dịch, có liên kết hiđro với nước : 
+= 

O 

tri H ` an. NếP LÒ Đi 
rẺ Sóc. sÔÔ. 
§ lo, nP. 
b) R O 
 _ Ở điều kiện thường anđehit C; và C› là chất Ở điều kiện thường, các xeton là chất lỏng 
.. khí, các anđehit khác là chất lỏng hoặc rắn, hoặc rắn, có t. cao hơn hiđrocacbon 
> : = : 
% có t, cao hơn hiđrocacbon nhưng thấp hơn nhưng thấp hơn ancol tương ứng. Axeton 
BÀ ancol lương ứng. Anđehit G¡ và G; tan tốt | fan vô hạn trong nước, khi số C trong 
£ _ trong nước. Các anđehit đều có mùi riêng biệt. Do} tử tăng lên thì độ tan trong nước 
IE giảm dân. 
Sẽ Ni là ' Ni,t9 ' 
8# RCH=EO+H; *——› RCH;OH R'COR + H; —*—› RCH(OH)R 
Š RCH=O + HCN —> RCH(OH)CN RCOR +HCN —> RC(CN)(OH)R 
%  RCH=O + 2[Ag(NH,);]OH —> 2Ag + Không có phản ứng tráng bạc. 
5 RCOONH,+ 3NH+ H„O CHạ-CO-CH, +Br, “SE 
= bí 
Ễ RCH=O + Br„+ H,O -> R-COOH + 2HBr CHạ-CO-CH,Br 
\ ° ° 
$ RCH,OH Cu... RCH=O RCH(OH)R £U9!,ý RCOR 
`) 
+® L, 
B 2CHẠOH +O, “~> 2HCH=O+2H,O CạH;CH(CH;); —> CạH;OH + CHạCOCH; 
#®_ Fomanđehit dùng để sản xuất chất dẻo, dược , Axeton dùng cho sản xuất chất dẻo, dược 
8 phẩm, nông dược, chất bảo quản, tẩy uế,... phẩm, nông dược, làm dung môi. Một số 
Ø Axetandehit dùng để sản xuất axit axetic,  xeton khác dùng trong sản xuất nước hoa. 
`2 dược phẩm,... 


245 


II - BÀI TẬP 


1. 


4. 


Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của nhóm cacbonyl và nhận xét về sự khác nhau giữa 
nhóm chức anđehit và nhóm chức xeton. 


.. Hãy so sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của anđehit, xeton 


với ancol tương ứng. Giải thích nguyên nhân dẫn tới sự khác nhau giữa chúng. 


.. ) Hãy nêu những phản ứng ở nhóm chức của anđehit và của xeton, cho thí dụ minh hoa. 


b) Hãy nêu các phản ứng có thể dùng để phân biệt anđehit và xeton, cho thí dụ 
minh họa. 


a) Hãy nêu phương pháp chung điều chế anđehit và xeton. 


b) Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế anđehit fomic, anđehit axetic 
và axeton trong công nghiệp hiện nay. 
c) Fomon hay fomalin là gì, chúng được sử dụng để làm gì 2 


. Dùng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau, viết phương 


trình hoá học các phản ứng xảy ra : 
a) Fomalin, axeton, xiclohexen, glixerol. 


b) Ancol benzylic, benzen, benzanđehit. 


. Từ quả cây hồi người ta tách được 4-metoxibenzanđehit, từ quả cây hồi hoang tách 


được p-isopropylbenzanđehit, từ quả cây vanilla tách được 4-hiđroxi-3 metoxibenzanđehit 
(vanilin, dùng làm chất thơm cho bánh kẹo). Cho biết nhóm metoxi là CHạO— 

a) Hãy viết công thức cấu tạo của các anđehit nêu trên và nói ngay (z + v) của chúng 
mà không cần dùng công thức tính toán. 

b) Trong ba chất trên chất nào tan trong nước nhiều hơn, chất nào có nhiệt độ sôi cao 
nhất, vì sao 2 


.. Khi nung nóng butan với xúc tác người ta thu được 3 anken đều có công thức phân tử 


C„Hạ. Cho 3 anken đó phản ứng với H;O, ở nhiệt độ cao, có xúc tác axit, rồi oxi hoá 
các ancol thu được bằng CuO ở nhiệt độ cao thì thu được hỗn hợp các đồng phân có 
công thức phân tử C„H,O. 

a) Hãy viết sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình nêu trên. 

b) Hãy chỉ rõ sản phẩm chính, phụ ở mỗi phản ứng đã cho. 


. Cho canxi cacbua phản ứng với nước rồi dẫn khí sinh ra sục qua dung dịch gồm HgSO/, 


HzSO¿, H„O ở 80°C thì thu được hỗn hợp A gồm hai chất khí. Để xác định hiệu suất 
phản ứng người ta cho 2,02 g hỗn hợp A phản ứng với dung dịch AgNO. trong 
amoniac dư, thì thu được 11,04 g hỗn hợp rắn B. 

a) Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

b) Tính hiệu suất phản ứng cộng nước vào axetilen trong trường hợp đã nêu. 


246 


9*. Trong quá trình bảo quản, fomalin bị đục dần, sau đó lắng xuống đáy bình thành lớp 
bột màu trắng. Phân tích chất bột màu trắng đó thấy C chiếm 39,95 %, H chiếm 6,67 %. 
Đun chất bột màu trắng đó với nước có thêm vài giọt axit thì thu được một dung dịch có 
phản ứng tráng bạc. Hãy xác định công thức của chất bột màu trắng và giải thích những 
hiện tượng nêu trên. 

10. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : 

a) Anđehit axetic được sản xuất chủ yếu từ axetilen [ ] 

b) Axeton được sản xuất chủ yếu bằng cách oxi hoá propan-2-ol [ ] 
c) Fomanđehit thường được bán dưới dạng khí hoá lỏng [ ] 

d) Người ta lau sạch sơn màu trên móng tay bằng axeton [ ] 


11. Hãy ghép các tên anđehit hoặc xeton cho ở cột bên phải vào các câu cho ở cột bên trái : 


a) Mùi sả trong dầu gội đầu là của .............. A. anđehit xinamic 
b) Mùi thơm đặc trưng của kẹo bạc hà là của .......... B. xitral 
c) Mùi thơm của quế là của ............ C. menton 

D. vanilin 


12. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất chứa C, H và O mà mô hình của chúng cho 


dưới đây : 
b) ©) 


số 


8) 


247 


AXIT CACBOXYLIC : 
CẤU TRÚC, DANH PHÁP 
VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


e Biết định nghĩa, phân loại và danh pháp của axit cacboxylic. 
e Hiếu mối liên quan giữa cấu trúc của nhóm cacboxyl và liên kết hiđro 
ở axit cacboxylic với tính chất vật lí của chúng. 


I- ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP 

1. Định nghĩa 
Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl 
(COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro. 
Nhóm š ro được gọi là nhóm cacboxyl, viết gọn là COOH. 


2. Phân loại 
se Nếu nhóm cacboxy! liên kết trực tiếp với nguyên tử hiđro hoặc gốc ankyl thì 
tạo thành dãy axit no, mạch hở, đơn chức, công thức chung là C.H,„.¡COOH, 
gọi là dãy đồng đẳng của axit fomic (HCOOH), /hí đụ : CH;COOH (axit 
axetic), CH;CH;COOH (axit propionIc),... 
e Nếu gốc hiđrocacbon trong phân tử axit có chứa liên kết đôi, liên kết ba thì gọi 
là axit không no, /hí dụ : CH; = CHCOOH, CH = C-COOH.... 
e Nếu gốc hiđrocacbon là vòng thơm thì gọi là axit thơm, /hí du : CKH;-COOH 
(axIt benzoIe).... 
e Nếu trong phân tử có nhiều nhóm cacboxyl (COOH) thì gọi là axit đa chức, /hí 
d„ : HOOC-COOH (axit oxalic), HOOCCH,COOH (axit malonIc),... 


3. Danh pháp 
Theo IUPAC, tên của axit cacboxylic mạch hở chứa không quá 2 nhóm cacboxyl 
được cấu tạo bằng cách đặt từ axi trước tên của hiđrocacbon tương ứng theo 
mạch chính (mạch chính bắt đầu từ nguyên tử C của nhóm COOH) rồi thêm vào 
đó đuôi oic (bảng 9.1). 


248 


Tên thông thường của các axit có liên quan đến nguồn gốc tìm ra chúng nên 
không có tính hệ thống (bảng 9. l). 


Bảng 9.1. Tên một số axit thường gặp 


Công thức Tên thông thường Tên thay thế 
H-COOH Axit fomic Axit metanoic 
CH:-COOH Axit axetic Axit etanoic 

CHCH; -COOH Axit propionic Axit propanoic 
(CH;)„CH-COOH Axit isobutiric Axit 2-metylpropanoic 
CHạ [CH; ]ạ-COOH Axit valeric Axit pentanoic 
CH;=CHCOOH Axit acrylic Axit propenoic 
CH;=C(CH;)-COOH Axit metacrylic Axit 2-metylpropenoic 
HOOC-COOH Axit oxalic Axit etanđioic 
CạH;-COOH Axit benzoic Axit benzoic 


II - CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
1. Cấu trúc 


Nhóm COOH được hợp bởi nhóm cacbonyl (C=O) và nhóm hidroxyl 
(OH) vì thế nó được gọi là nhóm cacboxyl. Tương tác giữa nhóm cacbonyl và 
nhóm hiđroxyl làm cho mật độ electron ở nhóm cacboxyl dịch chuyển như biểu 
diễn bởi các mũi tên ở hình 9.2a. 


Tên 16 
R~ ta 


a) b) ©) 
Hình 9.2. a) Sự dịch chuyển mật độ electron ö nhóm cacboxyl 
b) Mô hình phân tử axit fomic 
c) Mô hình phân tử axit axetic 


249 


Hệ quả là nguyên tử hiđro ở nhóm OH axit trở nên linh động hơn ở nhóm OH 
ancol, phenol và phản ứng của nhóm C=O axit cũng không còn giống như của 
nhóm C=O anđehit, xeton. 


2. Tính chất vật lí 


Ở điều kiện thường, tất cả các axit cacboxylic đều là những chất lỏng hoặc rắn. 
Điểm sôi của các axit cacboxylic cao hơn của anđehit, xeton và cả ancol có cùng 
số nguyên tử cacbon. Nguyên nhân là do sự phân cực ở nhóm cacboxyl (hình 9.2a) 
và sự tạo thành liên kết hiđro liên phân tử ở axit cacboxylic (hình 9.3). 


s 3... s ˆ..... san = bu: S 
(@ (@ G 
| | | R-C an 
R R R bo co 
a) b) 


Hình 9.3. Liên kết hiđro ỏ axit cacboxylic : a) Dạng polime ; b) Dạng đime 
Axit cacboxylic cũng tạo liên kết hiđro với nước và nhiều chất khác. Các axit 
fomic, axetic, propionic tan vô hạn trong nước. Khi số nguyên tử C tăng lên thì 
độ tan trong nước giảm. 
Mỗi axit cacboxylic có vị chua riêng biệt, /hí dụ axit axetic có vị chua giấm, axit 
xIfrIc có vị chua chanh, axit oxalic có vị chua me, axIt tactric có vị chua nho,... 


BÀI TẬP 


1. 


Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : 

a) Axit cacbonic có nhóm cacboxyl. [ ] 

b) Axit cacbonic là axit cacboxylic. [ ] 

c) Axit cacboxylic no là axit không chứa liên kết bội. [ ] 

d) Axit cacboxylic không no là axit có chứa liên kết C=C hoặc C=C. [ ] 


._) Axit cacboxylic là gì 2 Phân loại axit cacboxylic theo cấu tạo gốc hiđrocacbon. 


b) Viết công thức cấu tạo chung cho dãy axit no đơn chức, mạch hở. Gọi tên thông 
thường và tên quốc tế của 5 thành viên đầu của dãy với mạch cacbon không 
phân nhánh. 


250 


3. Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các axit đồng phân có công thức phân tử : 
a) C;zH¡ogO; ; b) CaHạO;. 

4. Vị chua của trái cây là do các axit hữu cơ có trong đó gây nên. Trong quả táo có axit 
2-hiđroxibutanđioic (axit malic), trong quả nho có axit 2,3-đihiđroxibutanđioic (axit 
tactric), trong quả chanh có axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic (axit xitric, còn gọi 
là axit limonic). Hãy điền các tên dưới các công thức sau cho phù hợp. 


COOH 
| 
THÒN NOT nhìn VI I0 1: HH 2oPhon hái tị tt lấn ID! HOOC-CH-CH„-COOH 
OH OH OH OH 


5. Nêu đặc điểm cấu tạo và sự phân bố mật độ electron ở nhóm cacboxyl. Giải thích : 
a) Vì sao lực axit của axit cacboxylic lớn hơn của phenol và ancol 2 


b) Vì sao nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của axit cao hơn so với của anđehit, xeton 
và ancol có cùng số nguyên tử C ? 


251 


AXIT CACBOXYLIC : 
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ 
VÀ ỨNG DỤNG 


e® Hiếu mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất cúa nhóm cacboxyl. 
e Biết vận dụng kiến thức cũ vào phản ứng của gốc hiđrocacbon của 
axit cacboxylic. 


e Biết phương pháp điều chế và ứng dụng của axit cacboxylic. 


I - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


1. Tính axit và ảnh hưởng của nhóm thế 
Do mật độ electron ở nhóm OH dịch chuyển về phía nhóm C=O, nguyên tử H 
của nhóm OH trở nên linh động nên axit cacboxylic điện l¡ không hoàn toàn 
trong nước theo cân bằng : 

[H,O”][RCOO”] 

——— [RCOOHI 


R-COOH + H,O ©* H;O*+R-COO"; K, 


K, là mức đo lực axit : K. càng lớn thì axit càng mạnh và ngược lại. Lực axit của 
axit cacboxylic phụ thuộc vào cấu tạo của nhóm nguyên tử liên kết với nhóm 
cacboxyl (kí hiệu chung là R). 
Axit cacboxylic là những axit yếu. Tuy vậy, chúng có đầy đủ tính chất của một 
axit như : làm đỏ quỳ tím, tác dụng với kim loại giải phóng hiđro, phản ứng với 
bazơ, đẩy được axit yếu hơn ra khỏi muối. 
e Trong các axit no đơn chức, axit fomic (R là H) mạnh hơn cả. Các nhóm ankyl 
đẩy electron về phía nhóm cacboxyl nên làm giảm lực axit : 


H-COOH CH;-.COOH CH;CH;-„COOH CH;[CH;]¿-+COOH 
K. (259C): 17,72. 105 4,75. 105 1,33. 105 1,29. 105 


e Các nguyên tử có độ âm điện lớn ở gốc R hút electron của nhóm cacboxyl nên 
làm tăng lực axit. 


252 


Thí dụ : 
CH:.COOH  CI‹CH;.‹.COOH  EF‹-CH;‹-COOH 


K,(25°C): 1,75. 105 13,5. 105 26,9. 105 


2. Phản ứng tạo thành dẫn xuất axit 


a ) Phản ứng với ancol (phản ứng este hoá) 
e Thực nghiệm : Trong những bình thuỷ tỉnh hàn kín chứa hỗn hợp phản ứng, 
được đun nóng ở 80°C. Sau phản ứng, chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 1M ta 
xác định được lượng axit axetic, từ đó tính được số mol este, n., ở mỗi bình. Kết 
quả thực nghiệm được biểu diễn trên đồ thị ở hình 9.4. 


Hình 9.4. Sự phụ thuộc số mol esfe tạo thành vào 
thời gian phản ứng. 


e Nhận xét : Phản ứng của I mol axit axetic và mol ancol etylic (xúc tác axIt) 
đạt tới giới hạn là tạo ra 2/3 mol este, còn dư 1/3 mol axit axetic và 
1/3 mol ancol etylic. Khi xuất phát từ I mol este và I mol nước (xúc tác axit) thì 
thu được 1/3 mol axit axetic, I/3 mol ancol etylic, còn dư 2/3 mol este, tức là 
cũng đạt tới giới hạn trên. 


e Kết luận : Phản ứng của axit axetic với etanol xúc tác axit là phản ứng thuận nghịch 
H*,¡9 
CH;-C-OH + C;H-O-H ——3 CH;-C-OCzH+ HO 


O O 
axit axetic etanol etyl axetat 


253 


Một cách tổng quát, phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol được viết như sau : 


R- C—OH~ H-- OR' =———> R- C~OR'+ HạO 
ID ÖS 
O O 

axit cacboxylic = ancol esfe 


Chiều thuận là phản ứng este hoá, chiều nghịch là phản ứng thuỷ phân este. 

b) Phản ứng tách nước liên phân tử 
Khi dùng P;O; làm xúc tác, hai phân tử axit tách đi một phân tử nước tạo thành 
phân tử anhiđrit axit. Thí dụ : 


CH;~C-O~H+H~O-C-CH, “tay CH¡ C~O-C~CH; viết gọn là(CH;CO),O 
O Ò Ó 
axit axetic anhiđrit axetic 


3. Phản ứng ở gốc hiđrocacbon 
a) Phản ứng thế ở gốc no 
Khi dùng photpho (P) làm xúc tác, CI chỉ thế cho H ở cacbon bên cạnh nhóm 
cacboxyl. Thí du : 
CH;CH;CH,COOH + CI, -”> CH„CH„CHCOOH + HCI 
CI 


b) Phản ứng thế ở gốc thơm 
Nhóm cacboxyl ở vòng benzen định hướng cho phản ứng thế tiếp theo vào vị trí 
me(a và làm cho phản ứng khó khăn hơn so với thế vào benzen : 


OzN 
H;SO¿ 
 j-coom + Heo, -°9, CỔ) cooH + Ho 
axit benzoic axit m-nitrobenzoic 


c) Phản ứng cộng vào gốc không no 
Axit không no tham gia phản ứng cộng H;, Br;, CL... như hiđrocacbon không no. 
Thí dụ : 


_ 
CH;[CH;];CH=CHỊCH;];COOH + H;—> CH;[CH;];CH;CH;[CH;];COOH 
{ 


axit oleic axit stearic 


CH;CH=CHCOOH + Br, -> CH;CHBr-CHBrCOOH 


254 


II - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 


1. Điều chế 


a) Trong phòng thí nghiệm 


e Oxi hoá hiđrocacbon, ancol,... : 


+ 
C¿H;—CH; s.. C¿H;COOK - “3”; C,H;-COOH 
HạO,t 


e Đi từ dẫn xuất halogen : 


R-X -F€N, R_C=N -H49”-Ê) R_COOH 


b) Trong công nghiệp 


&: 


AxiIt axetic được sản xuất theo các phương pháp sau. 
e Lên men giấm là phương pháp cổ nhất, ngày nay chỉ còn dùng để sản xuất 
giấm ăn : 


CH;CH;OH +O› ". CH;COOH + HO 
25-30%C 
e Oxi hoá andehit axetic trước đây là phương pháp chủ yếu sản xuất axIt axetic : 
O 
CH;CH =O + 20; -°'> CH;COOH 


e Di từ inefanol và cacbon oxiIt, nhờ xúc tác thích hợp là phương pháp hiện đại 
sản xuất axit axetc : 


Ø 
CHOH + CO -*:—©› CH;COOH 


Vì metanol và cacbon oxit đều được điều chế từ metan có sẵn trong khí thiên 
nhiên và khí dầu mỏ nên phương pháp này cho axit axetic với giá hạ nhất. 


Úng dụng 


a) Axit axetic 


Axit axetic được dùng để điều chế những chất có ứng dụng quan trọng như : axit 
cloaxetic (dùng tổng hợp chất diệt cỏ 2,4-D ; 2,4,5-T...), muối axetat của nhôm, 
crom, sắt (dùng làm chất cầm màu khi nhuộm vải, sợi), một số este (làm dược 
liệu, hương liệu, dung môi,...), xenlulozơ axetat (chế tơ axetat),... 


255 


b) Các axit khác 


Các axit béo như axit panmitic (C,zH+¡COOH), axit stearic (C¡;H;„COOH]),... được 
dùng để chế xà phòng. Axit benzoic được dùng trong tổng hợp phẩm nhuộm, 
nông dược,... Axit salixylic dùng để chế thuốc cảm, thuốc xoa bóp, 
giảm đau,... 

Các axit đicacboxylic (như axit ađipic, axit phtalic,...) được dùng trong sản xuất 
poliamit, polieste để chế tơ sợi tổng hợp. 


BÀI TẬP 


1. 


Viết phương trình hoá học của các phản ứng để minh họa : 
a) Axit axetic có đầy đủ tính chất của một axit. 


b) Axit axetic là một axit yếu, nhưng vẫn mạnh hơn axit cacbonic ; còn phenol là một 
axit yếu hơn axit cacbonic. 


. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau : 


a) Giấm ăn làm đỏ quỳ tím. [ ] 

b) Nước ép từ quả chanh không hoà tan được CaCO:. [ ] 

c) Dùng axit axetic tẩy sạch được cặn bám ở trong phích nước nóng. [ ] 
d) Phản ứng của axit axetic với etanol là phản ứng trung hoà. [ ] 


. Hãy sắp xếp các axit trong các dãy sau theo thứ tự tăng dần lực axit : 


a) CH„,COOH, CICCOOH, CI,CHCOOH, CICH,COOH. 
b) CICH„CH„CH,COOH,  CH;CH(CI)CH,COOH,_ CH;CH,CH(CI)COOH, 
CH;CH,CH,COOH. 


. Hai bình như nhau, bình A chứa 0,50 lít axit clohiđric 2M, bình B chứa 0,50 lít axit 


axetic 2,0 M, được bịt kín bởi 2 bóng cao su như nhau. Hai mẩu Mg khối lượng như nhau 
được thả xuống cùng một lúc. Kết quả sau 1 phút và sau 10 phút (phản ứng đã kết thúc) 
được thể hiện như ở hình dưới đây. Hãy nhận xét và giải thích. 


(A) Khởi đầu (B) (A) Sau 1 phút (B) (A) Sau 10 phút (B) 


256 


5. Viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho axit acrylic tác dụng lần lượt với các 


chất sau : 

a) CaH;-ONa b) NaHCO„ c) H.(xt Ni, 19) 

d) Br; trong CCl¿ e) P;Oz 

6. Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau (các chữ cái chỉ sản phẩm hữu cơ chính) : 

HCN H or, O 

a) CHạCH=O ——. . ====$ 
Mụg, et CO HCI 

b) C;H;Br m== B =Ê~$ £ 


œ 


= t,P, xt 
c) CH; = CH - COOH _————*=›y D 
.. Hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau : 


a) Etanol, fomalin, axeton, axit axetic ; b) Phenol, p-nitrobenzanđehit, axit benzoic. 


.. Để trung hoà 40,0 ml giấm cần dùng 25,0 ml dung dịch NaOH 1,00 M. Coi khối lượng 
riêng của giấm không khác khối lượng riêng của nước. Hãy tính nồng độ % của axit 
axetic trong mẫu giấm nói trên. 


9*. Thêm nước vào 10,0 ml axit axetic băng (axit 100%, D = 1,05 g/ cm) đến thể tích 


1,75 lít ở 25 °C rồi dùng máy đo thì thấy pH = 2,9. 
a) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được. 
b) Tính độ điện li œ của axit axetic ở dung dịch nói trên. 


c) Tính gần đúng hằng số cân bằng của axit axetic ở 25 °C. 


257 


<2 liệu 


LAN —- BÍ ẨN TRONG SỮA CHUA 


Khi nghiên cứu các chất kết tỉnh thu được trong quá trình làm rượu nho, 
Béc-zê-li-uýt (Berzelius, 1831) và L. Pa-stơ (Louis Pasteus, 1860) đã phát hiện được các 
dạng khác nhau của "axit nho" có cùng công thức cấu tạo là HOOC—-CH(OH)-CH(OH)- 
COOH (gọi là axit tactric), có mọi tính chất hoá học giống nhau, nhưng tính chất quang 
học lại khác nhau. 


Sau đó người ta cũng tách được hai dạng khác nhau của axit lactic (có trong sữa 
chua, dưa chua,...). Hai dạng này có cùng công thức cấu tạo CH;CH(OH)COOH, 
có t„„„ †, và tính chất hoá học như nhau, chỉ khác nhau về tính chất quang học, vì vậy 
được gọi là hai đồng phân quang học, thuộc loại đồng phân lập thế. Thuyết cấu tạo hoá 
học của Bút-lê-rốp không giải thích được hiện tượng đồng phân quang học đó. Chỉ sau 
thuyết "cacbon tứ diện" của Lơ-ben (LeBel), Van-Hốp (Vant Hoff 1874) người ta mới hiếu 
được hiện tượng đồng phân quang học. 


1 

1 
la BS \ : T 
: ": | 
wIlÍ ®@ h C bị, ' 1 
„.úl lH„ v ¡ 
ch, He \Xữ Ị \ - 
SH Ị HỖ Y : 


axit (—) lactic - gương - axit (+) lactic Bàn tay trái - Gương - Bàn tay phải 


Chỉ cần chú ý rằng, nguyên tứ C thứ hai cúa axit lactic đính với 4 nhóm thế khác nhau 
(H, OH, CH: và COOH) nên có 2 cách phân bố khác nhau trong không gian, là sẽ hiếu 
được điều bí ấn đó. Về mặt đối xứng hình học, hai đồng phân quang học của axit lactic 
cũng tương tự như bàn tay trái và bàn tay phải của người bình thường vậy. Khi vận động 
nhiều ớ cơ bắp, một dạng cúa axit lactic sẽ tích tụ lại làm cho ta cám thấy mỏi mệt. 


258 


LUYỆN TẬP 
Axit cacboxylic 


e . Nắm vững cấu trúc, tính chất vật lí và tính chất hoá học cúa axit cacboxylic. 
e Vận dụng để giải các bài tập nhận biết, so sánh và điều chế 
axit cacboxylic. 


I- KIẾN THÚC CẦN NẮM VỮNG 


II - BÀI TẬP 

1. Hãy điền các từ ngữ thích hợp vào các chỗ trống trong đoạn viết về cấu trúc nhóm 
cacboxyl sau đây : 
“Nhóm cacboxyl được hợp bởi ...(1)... và ...(2)... Do mật độ electron dịch chuyển từ 
nhóm ...(3)... về, nên nhóm ...(4)... ở axit cacboxylic kém hoạt động hơn nhóm ...(5)... 
ở anđehit và ở ...(6)..., còn nguyên tử H ở nhóm ...(7)... axit thì linh động hơn ở nhóm 
CH...(8)... và ở nhóm ...(9)... phenol”. 
A: ancol;B: OH;C : nhóm hiđroxyl ; D : nhóm cacboxyl ; E: C=O;G: xeton. 
(Chú ý : mỗi cụm từ có thể dùng nhiều lần) 


259 


8". 


.. Hãy so sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của anđehit và axit 


tương ứng. Giải thích nguyên nhân dẫn tới sự khác nhau giữa chúng. 


._a) Hãy nêu những phản ứng ở nhóm chức axit cacboxylic, cho thí dụ minh hoạ. 


b) Hãy nêu các phản ứng ở gốc hiđrocacbon của axit cacboxylic, cho thí dụ minh hoa. 


._a) Hãy nêu phương pháp chung điều chế axit cacboxylic. 


b) Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế axit axetic trong công nghiệp 
đi từ metanol, từ etilen và từ axetilen. Hiện nay người ta sử dụng phương pháp nào là 
chính, vì sao 2 


._ Vì sao axit axetic được sản xuất nhiều hơn so với các axit hữu cơ khác ? 
.. Hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau : 


a) Etyl axetat, fomalin, axit axetic và etanol. 
b) Các dung dịch : axetanđehit, glixerol, axit acrylic và axit axetic. 


.. Cho nước brom vào hỗn hợp gồm phenol và axit axetic, đến khi ngừng mất màu nước 


brom thì lọc và thu được 33,1 g kết tủa trắng. Để trung hoà phần nước lọc, cần dùng 
hết 248,0 ml dung dịch NaOH 10,0% (D = 1,11 g/cm). Xác định thành phần phần trăm 
hỗn hợp ban đầu. 

Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy hợp chất A chứa 55,81% C, 7,01% H còn lại 
oxi ; A là chất lỏng rất ít tan trong nước, không có vị chua, không làm mất màu nước 
brom. 1,72 gA phản ứng vừa đủ với 20,0 ml dung dịch NaOH 1,0 M và tạo thành một 
hợp chất duy nhất B có công thức phân tử C„H;O„Na. Khi đun nóng với dung dịch axit 
vô cơ, từ B lại tạo thành A. 

a) Xác định công thức phân tử của A. 

b) Từ công thức phân tử và tính chất của A, cho biết A thuộc loại hợp chất nào. 

c) Viết công thức cấu tạo của A, B và các phương trình hoá học đã nêu. 


. Tổng hợp isoamyl axetat (để làm “dầu chuối”) gồm 3 giai đoạn như sau : 


A : Cho 60,0 ml axit axetic “băng” (axit 100%, D = 1,05 g/cm), 108,6 ml 3-metylbutan- 
1-ol (ancol isoamylic, D = 0,81 g/ cm, nhiệt độ sôi xem bảng 8.3) và 1 ml H;SO/¿ vào 
bình cầu có lắp máy khuấy, ống sinh hàn (xem hình vẽ ở đầu chương) rồi đun sôi trong 
vòng 8 giờ. 

B: Sau khi để nguội, lắc hỗn hợp thu được với nước, chiết bỏ lớp nước, rồi lắc với dung 
dịch Na„CO¿, chiết bỏ lớp dung dịch nước, lại lắc hỗn hợp thu được với nước, chiết bỏ 
lớp nước. 

C : Chưng cất lấy sản phẩm ở 142 - 143 °C thu được 60,0 ml isoamyl axetat. Isoamyl 
axetat là chất lỏng D = 0,87 g/ cm, sôi ở 142,5 °C, có mùi thơm như mùi chuối chín 
(mùi dầu chuối). 

a) Dùng hình vẽ để mô tả 3 giai đoạn A, B, C (xem hình 4.1, 4.2). 

b) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra ở giai đoạn A và B. 

c) Tính hiệu suất của phản ứng. 


260 


THỤC HÀNH 
Tính chất của anđehit và axit cacboxylic 


e Biết làm thí nghiệm tráng bạc để nhận biết anđehit. 


e Biết phương pháp tiến hành thí nghiệm phân biệt các chất đã học. 


I - NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 
Thí nghiệm 1 : Phản ứng tráng bạc 
Cho I ml dung dịch AgNO; 1% vào ống nghiệm đã rửa sạch, nhỏ thêm từ từ từng 
giọt dung dịch NH; 5% và lắc ống nghiệm cho đến khi vừa hoà tan hết kết tủa. 
Dung dịch thu được gọi là thuốc thử Tolen (Tollens). Thuốc thử này sẽ kém nhạy 
nếu cho dư dung dịch NH¡. 


Nhỏ vài giọt dung dịch fomanđdehit vào dung dịch thuốc thử Tolen. ĐÐun nóng 
hỗn hợp vài phút trên nồi nước nóng 60 — 70°C. Quan sát lớp bạc kim loại tách 
ra bám vào thành ống nghiệm. 

Thí nghiệm 2 : Phản ứng đặc trưng của anđehit và axit cacboxylic 

Có 3 lọ hoá chất không nhãn chứa các dung dịch sau : axit axetic, andehit fomic và 


etanol. Hãy phân biệt chúng bằng phương pháp hoá học. 


II - VIẾT TƯỜNG TRÌNH 


261 


Ánu uẹud oønu jq o‡ou ¡ở uọi Buou) 1eu2 : 


(oonu 6 00t/B L0ˆ0 uo ouu ue) ộp) ue‡ Buou3 @ 2ñU1 1gU9 : >ị 
(oonu B 001/B L uou du ue) Óp) 6i 1 t9 : [ 

U61 9D 1ÿu9 : L 
xiM|M|IM|M|M|M|M|I-|M|L|TI ï¡ | |*| 3 | | 1d L1 |3 -HO 
w»x|iM|M|M|M|M|.M|IM|M|M|M|M|LM|M|IM|M|LLIL|L|LA1| -sOd 
=Í| =Ẩl# |#| ý |W | =|Ý= 'W| 3 |W|1 ï¡ | # | 3⁄| 3 |1 | 1E | 3 | _zO12 
x[w|w| >=|=|3#|=|W| /|3|#WS|W|w|W|-~-| *z|=|ã4#l|đú| á _zOIS 
| -|3”|-|y|WX|-|=|=|*|M|XxX|3X|X|XwM| #|xz|3d|x+|d „00 
#8 3 [g7 |4 | Lg4g!l sổ Í19E 6 L3 |3 | W9 | T7 [8 | T1 3| 23 L1 |ÐE|L‡+ _zOS 
⁄ú|I=|W| =|'1 || ƒ | =|X|M91| | 4S | X |3 | "4S | 9 |L1t1t 1| lkỊ|d -_zOS 
ñ“l'37| 7g ý | YÝY|L T5. Y3. >=|' | 5| ii [äg 1= W3 XS Ít |Lá£ổ |ủ Là -z8 
# | z# || | =l#É |>l| 3k | d | í || 171 TS |š |3 | li |g |Lá|1i _OO9ŸH2 
š ÍÄ [pá |7 g3 | j7.. 5| 3g | |17 |1? |aäa 7g 5S |3 [3 [3 [d4 s|ad ŸON 
#8 | =|' 1| 1g |=ƒ7 |! l3 lãm |1 [| XS tr [|Lt|[d lá |1 [E' | *ẽ| |1 |8 1k 3 1 
J |: |1 | L | | T1 | [E |Lin[| 1T p3 | 16|ñdn [11 | T4 3 | 8g | £E |Lđ _4q 
L Í#É [| 3š | |“ | Tñn Lá l6 | k | 35 | |6 1L |4 | NỈ: [L4 | Lá 5 
+z2d ,s9d ,zUN ,g12 ,;ÍH .;dd ,;US ,cÍV .;BH .zUZ ,;#8 .6 ¿#2 ,;BN ,BV ,ạnQ HN. .M EN „TT Gsiye 

uoIE2 


2OñN ĐNOHL LH QS LỘN Vf9 NVL HNI.L ĐNVg : 9ñ ñua 


262 


MỤC LỤC TRA CỨU 


Trang 
^ 
Amonli cacbonat........................ 47, 86 
Amoni hiđrocacbonat...................... 47 
Jnionl Hữf@E -..‹.....:.. ¿c4 cv cv v¿¿ 47. 51,52 
Aimiofl HE ...--.-.-..--..-- rẽ 12218262 xÁái s2 0ga 39 
Amoni phofphat .......................... 65 
ÑÏHOfAäD  ...:..: cac s2 41, 44, 45, 46 
AIIIODHOT" -is 5 c2 ni cán in 0:0 syng li gyehi liÖNG aadveg 70 
⁄a10i29) mm... .ố.ẽẽ.ẽẽố th. 220 
VI: - +: ¿2ä c2 2005605106 2356ã1G782Aetxe ướt 221 
9 074/0) Sẽ mẽ. ..ẽốẽ..ẽẽẽ kẽ 221 
BU“HWÏG:- 2:23 622z24usnas sa 221 
S6G-bUlVllG: ›--.....:..c.2¿ (2229264210262 têo 221 
danh pháp .......................... 221 
điểu Ghế: ;:::::: +2: 222212236 2Ÿ2v 227 
đồng phẩh ;:::: +: 222052101 2k saa 221 
ISOBIHVIlC: c2 s5 -7.21ec2 Ai 0844.526894 138ás0y8 (A00 0:82 226 
ISODUVWỈlO: ¿2202242220562 2/0202 83x else nhang 221 
ISODTODVIÍG”. ¿2222 200922 5Q£ 286 v6 gue phá cho 221 
HIGĂWÍG- +22 21 0210626225852 66 3 s61 204 221 
AnGShIf :;: ::::::2⁄ 22223212542 6á buốt Zaanga 238 
đXGHỈO: c1 2-2208 52262 ãarye of ae Gestsaeitnadubx 239 
CTOIOING: <3... 22 52ye 0066:5096 tráa toa £c 239 
OTHÌCY: 2 32:2: 143 2 05114 5á, 8 6a Eej/ 9 (0Ši2) E2 vẠ VIỆNG 2. 239 
0e clns tt 1... .ẽ kẽ. ẽẽ 239 
DIODIOHIIG: t.221122-2271 67 Màới ra giả tài 3 2uf53 2828840500 239 
ANH. + + s61 62206 ion hưng Big pStepdlae e0 t6 2 254 
QXÔ HC sẽ n8 nen g0 6 suê nô niai06 fp EYBig0is 6692 ta 0© lô gưếg ở 254 
DHHÏÍC -.--:. 2Ÿ v 2222622220666 6xsâásv 196 
Ankađien .:.:..:..:...::.:‹::z.:-y¿cc¿y: 166 
AHKẩN: -....-.:.. ¿2222002222212 612 2k2 136,139,140 
Fan] 8m S87... ốẽố ốẽ ẽẽ ẽ 156 
HKÍR: š:s:s22: 22012216 y6eec bông d8 6k0 ni gen 175 
cấu trúc, danh pháp .................. 175 
đồng đẳng, đồng phân .................. 175 
tính chất hoá học ..................... 176 
AHKWÏ- c6: 26126 các ba 22a nàn Lý Mog 46261 gkgletb at 24 137 
Ankylbenzen............................ 186 
Anlylclofla -:.:::::s:.:::-s:: ¿s22 211, 212 
AHMẰOI -:: 2:3 222016222252 636 chk/e0nbawocee 34 
F.18)1117191479)4)100 2258... ẽố ốc 36 
DBHIE' --:..::2 {2 2226662003012282sb2waibsaeel 61 
'211- 02 T1 7. xa... ẽ.ẽ 185 
SOI) 22-123112200560/0i 021A 30y24/.00 Ê/6 34 
SGHLOXIỈ: c6 1226k dán, in rải gu bội s60 Buaöe g0 36 


Trang 
Axetanđehit.............................. 239 
Axetilen ........................... 175- 179 

Giều:/CHẾ vị á626evvseeebdadyaeaoi 177, 178 
ứng dỤng ::›::::::-::-⁄..c¿c ¿y2 178 
AXEGỈONH- : +. 2122222226274 62x 6x+css6 242 
2) 11010). ......ốốốốốốẽố ẽốẽẽ. 11 
SGIVIID:"- bá 425/22 1á2 1014 10a c0 SỀn Van ý tổ sa À sag 0oá 249 
Z4 5n ng ốốốẽ.ẽ.ẽ ẽẽ.ẽ 249 
Bb€NZDÍG: - ¿1236-12 s2a.sia tu s0teaogsa e4 A s2 gsax2 249 
GÑOHDDHD cac ca kiữ k6 6 kia g ki 8k kg 85, 86 
GRGDOXVÌO: s0 s5: 6 ni 016020 2 guêng ổn d8 @eE 248 
đIPHOtDHOIÌO- si 7c an báicä nuối tai 63 
ÍOING: 2c. 22 2220//015-6662069/-68.vi 9g 84, 249 
iSObUffiG- :: +: :: 2222212256262. 202v 249 
[HGHÍC::.... (2222222012003 0% Đà Aekast 4 2g 23 ảce 258 
HIIHOIIG: +. ¡22522 2220051522 112 s4sbc Da vê va 251 
l\G|IC” 8á: 1 2 5-25812m2 02 cán anelã-t A8 s-l 4 Ê»8/g 22/A9863 251 
IAlOHIG:. ¿s22 n2 ba án dt 6cae dong để Radd 248 
IICLAGTVÍG-: '315: 22126065542 -8 set 0 hoà sa 3 20EnÄo 249 
metaphotphoric .................... 64, 66 
II 7... 39, 49, 51, 52, 54 
590... ốốốốốố ẽẽẽ  ẽ 254 
OXAÌỈC: ; 22220223 02210511320001261221 206126 249 
DAäRIHÌHG? ¿s22 2222-22 2228606602900 C0Ê suy v2 256 
DHGIDHOFIG"-:-.-.2 2c 2226 s2 2 ấy g 80 bạ sa 63 
DFOBIOHIID: -..2(22 22-222 8o 22) Gà at 249 
SÌỈÌIXIG:› 242322650115 tu ha 8 auõ St ếngoÊy hả Ec2 03 A/sã 91 
=2 :-I0 11... ẽ 2541, 256 
(GGUIE: “221766122 2i2-G¿j2na2 251, 258 
Ñ-IẾ*TÏ EU: séxngs6snc pc sp duyên hồn Ong tậng äÌ 8) ng Đi 11 
BiOI-SIỆT ::.::: 22v 22412662666 12 
VA|GITC :.:z +; 1277232100643 26 sa 40 s6 249 
XI: ¿202220662024 gu oan Á sâu la sÊ o2 kh 4 251 
B 
B20: S012 82072/94/1226640 64/8229 5-5 2xAn 11, 12, 14 
Bán kính nguyên tử ..................... 34, 76 
Bảng tính tan ........................... 262 
Bậc của ancol........................... 220 
Bậc của cacbon ......................... 137 
BBHEGIT :.¿( (¿xxx caeva se 186, 188, 193 
HỒN VÌ: 3262622451668 2160 B4 se Ea k đan b 0Ö đáng đáo 189 
HBenzyl'broiua: :‹:..:.::--:.----.::.-.-.--¿ 189, 211 


263 


BitmUFE :::::.-.--: ¿222222061222 6eeocesvooẻ 34 
BittmnUftoXỈE .:..::::::::¿: 2/2226 c¿a 2 36 
BTOIHOIGHI ‹-.-2.-.:.:. 222221422008 066A stt guài 211 
BufadleR:‹......-::.-- cv. 209% 2400 xêG a cốt 166, 168 
si: 0 1n. ẽ.ẽẽố hố. 141 
BUIEI a1 -3 52222520 26216 1x08 cÁ goi Ê 0g già g ha đốc 0/4 156 
BUEE SE? --:2 ¿s10 2060 sao tố Bang eQ204  684e y8 4 159 
Buf:2-en-†z8Ï ..::- :-:⁄ 422702212 ciốk Su va 239 
BUETHII -:-.--:+-:2 2245121628 6656 si2gx8snbeose 175 
BUEZfH -:--.2: 2-21 00222422 x46 206g ss0zxascve. 175 
C 
GCDGCMLÌT' s¿ 22c 5142 Lan 4 ố dcasg Xe Da cà 131 
Ca DUTT *3xxc1:e02 61166206: lá 6a34k2 s08 t8xs¿ f6, f8 
GIOXIE S22 ng 2219 22x: giai 6g A11 2 f7, 85 
monooxit......................... 83,84 
Canxi aluminat........................... 95 
CanX | GAGDOHđĂ cv ca 22122622414 85, 8/7 
CanXi:BHöIDHH8đ: -:---:-.s-.-- 2 222963 cá #42 60 
Cam SÍHOATE ...:-...::.cc¿2 220232 22vv2 93, 95 
6-40 nem 7 ẽẽốẽẽẽẽ n 81 
GGGO [ANH 3-: 222: ssa 22 1ia gi 3280 8á đánh lộ 806g 2Esa tứ 90, 94 
6:-)roi> 10.18 777. 7... 171 
(ốiI/Q3 NỔ” -. 8-2 s2 2464 stesen di0202516 0901 xi4g y8 ren nhac ở 141 
Cấu tạo hoá học_......................... 128 
Cấu trCiNGá: HỘG!- a6 12c vốn suy soesses 128 
Chất chỉ thị axiEbazơ ...................... 19 
Chất chỉ thị vạn năng ...................... 19 
Chất điên(lÏ... :‹- 322122422162 s02+Saadyd 5 
tmrianh,:VẾU' ;.:.: 1066/1154 skệa bá+ ba xà ae 9 
PHN  HOäii:. 2x s26 002101211583 1016 sả Euá ad G898 le 8 
60100 09 79... .ẽố.ốốẽ.ẽ ốc 76 
CHỈ:IOXÍỂ: s22 25 242222 a‡stu Wate teoekbiaadoe t acsve qua Tĩ 
Chỉ số ocfan ............................ 199 
91120. .717..ẻ..ốốốố.ố.ốẽ .ẽ.ẽẽ 103 
Chu tình nÌÍG...:........:--:-:.-:‹:.‹¿z.cc-¿¿ 51 
(CHƯNG GẤP sec cvõ ca 226 0n Ai) s6:4605 15 4: 800/01 2 /ebd 103 
Chưng khô than béo ...................... 202 
GIANHIKE: --..... 22:21 x62 52 THÊ g l2 Bê hàn toa a9 suÊ 95 
CGIOBEHZEH. ¿+ 2t :á+?a v2 1á 162 bang  SÓ mà m 212 
CHOFOTOIÌI: --‹: 2.22223222526206 1420111002: 8 830A ga 24ss6u e2 211 
CGBSH/OXỈỂ: - si: š v22 10221 pngssco62scnete poauesed 94 
CÔN KHÔC -:/6595ia0s06 02205 E0eaii 0Á Bi 259v 244 
Công nghiệp silicat........................ 93 
CôngthG:cáUiEAO:- +oovssoossavassade 124, 128 
khai triển :‹-:...:.::.::::::¿c ¿cac 125 
THÚ,QOỈ¿ 222221 cbiÐc cản vệ si pecbe bia 125 
thu gọn nhất ........................ 125 
Công thức đơn giản nhất ................... 115 


264 


Công thức lập thể_.................... 127, 128 


Công thức phân tử .................... 116, 117 
Công thức phối cảnh _..................... 126 
Công=1,2; cônG"Í4- --:...:.:: 2-0: 2á 2212 n¿¿ 167 
Cơ chế phản ứng 
cộng axit vào anken .................. 161 
cộng HCN vào nhóm C=O .............. 240 
halogen hoá ankan................... 145 
thế ở vòng benzen .................... 190 
CO OKIRITT vs: 220044 Sung g 3 2Ểhg n9, SE vị 016v3: 28g Ông cổ tợAgg A 200 
Crotonanđehit............................ 239 
010i 8m 1n ố..ẽ......... 188, 242 
D 
DaïH: DHỐP' - sac 22 200 s0ối62n 60 Su es 107, 108 
Dẫn xuất halogen ........................ 210 
Dầu mỏ...................... 81, 197, 198, 199 
8 50011a1a .7.7<77....ố.ố 198 
0“... ốc 217 
Diêm tiêu natri ........................... 39 
Dung dịch amonlac_........................ 42 
2) 
ĐGG 1-GIÏ: so ệu: ý sễn 206 0y tên keo fus6igi sua e 159 
)GGAIlf'' s;v2,2n are Ôgnờu giá ioá Dan sslttosb oysvbe 196 
Đecan, đeodyl........................ 137, 141 
1/1-đicloelan' .-:.....:...:-........:-s¿¿c¿¿¿ 211 
1;2-dicloelafi :..-......-::-..... 2022 22c¿á 2 211 
ĐH 43i332/862608266:2i6 0046192 9:2/2nw3 40/0840 198 
ID OXÏ -ea2-, 224526 ásg:Ö Hi ăcglàybnâ4/2bä0g a0 gi tứ 47 
ĐIÖXÌN:- cac 2 thì E12 6E độ Tổ diệng do Đụ @ sua Su" 8 ng t4 217 
Điphotpho pentaoxit........................ 60 
Điphotpho trloxIt.......................... 60 
PO |OIIIE  <:¿¿ss2232222 23226 suyuêng vòng Ö 2G anbi s5 su ghế chống) 3 x58 81 
TỔ QÔI HT cac aecgeortkJEgielslanetine tui đong gu obge 4 87,94 
Đồng đẳng .......................... 123, 136 
Đôống(lÌ):nfaäŸ: -..: +: 5722 S60 228i 608 Sk2-g 52 
Đồng phân.....:.: ::::: ::-:-::..:.:--- 123, 136 
s100r-†siME in 1... . 126 
In mm... .... 127 
tmiậch.GAGBOHl. :;:: ca: cay 63 số 126 
HHÓi:GHỮO:: -:2<¡zs7x ¿ni 2 (it n0isi02G10 5 muối 126 
vị trí nhóm chức ..................... 126 
Đồ điển ÏÏ'---:-:-+:.v:asaedeedansvsrtesa 8,9 
E 
EHdHD. szz227/201115+ 60602620 søsatl/6:006siie A0884 137 
EIäITBÍ + ..-:-6á7 00574066 kiện trang do d bụR gọn úp da Š dứa 239 


Etanol :;::.:.::::¿s<:21061252 12a assea 225 
EÍG- :šz+::. o6: 0810222210638 2012. k2eedsesdne 226 
ElGIT + 3272222124122 021067 C00600 28 ae AAebad42x 156 
EHIGN- ...°:.7-2..3sase0eeszxelpded 156, 159, 179 
EIIIGI/GXIẨ: +. s22262 <0 6 64 26s66 Ề 2 5-Ä)8 Ag lä boŠvh váy and 163 
EtWleii.gllGOÏ -:-:.--::.:::x 221222222 2 065 162, 221 
[in cm... .ố ẽố.ốẽốố.ốẽốẽ 175 
EIVIAXGHAL: ; 2s cá 0027200201021 sdbàedbeasuf 253 
EWIbSIZGI --.:-: ¿s22 2szsssoäi 188, 191 


F 


EGHSDäI. ;š.-::. 22222359609 i0x4 2e 21eegue 90, 95 
EGfGSIG -:.::- 2222222202202 spa sebsleee 90 
Fomanđehit (Fomalin, Fomol)........ 239, 240, 242 
G 
(5IDTÌL` tua 2181522 2/A 26a A:ub SA E 1va 229g 6b ni 2x09a s3, 18 94 
CÔN 2216 as2-4⁄552 003: 8x zuhnt, lo ayê (05 334 B58 (A09 gu 2,62 76 
CGOITIAIIE.GIOXIẨ - ;⁄2.c22ïn 25242 134240605264: 4&“ dan hài, Tĩ 
(GBTdIHIOÏ ;sš + say 481296 02628056 xe tediÐ se 172 
Glixerol ............................ 221,226 
Gốc cachỏ tỪ d0: ; ¿2v vs seo 130, 131 
H 
Hằng số phân li ...................... 13, 252 
HGBIRNH.' 2625222 :22n 52 sa E8 8051 số, mang 137 
HGPBET-SGRL c2 2267221 6s in eeseismeeeadasd 159 
HGXSĨH s::: 222642 2644045661/06 666.02 137 
HGXE†1-GIÌ-:: ; 2222126404 25406120::ee20 2s 159 
Hiđrocacbon .:::.:::.:.::.:-:::::.::.:::.:.ẽ 81 
KHÔNGHỒ: ;.2 22 5222xy6 9 Qiề2á0g 06 0xaeifaeesis 155 
0. ẽ.ố ốốố.ẽẽẽ  ẽ ch 135 
(HOT: s-2 0x0 021-6 G26 10186000618 c Ôias3 a5 n6: 028 185 
Hidroxit lưỡng tính....::...:-.::::::::‹.:--‹: 12 
Hiện tượng điện li.......................... 4 
H[IHDGIHUGÓ: ; ¿22210062 siepeseuauees 102 
HOp:ohấtHữU:CƠ: ¿222 22x02 evbi 102, 106 
| 
GOSS]- sĩ 2126222030 v5 Á iáugoesfg/Egx 403/guê ga th sốt g sẻ 141 
[DNOIGIfT'- cí 2 220606226 ôn Lá b2 án vi $á Da Ai Sẻ 211 
lon 
SNHONDLH ;:‡‡22:22246cecelsdgÔ2aedessbeebsbaad 46 
GGDOHIEU, cay s0g b2 lan S18 nÄpexteu:evesaid Y2 86 
đihiđrophotphat_....................... 64 


hiđrocacbonat_........................ 86 


hiđrophotphat ........................ 64 
"I1... ẽố ẽ 53 
HH «207310224 C6 2:0416644 ĐỀ ng dài Bổ e 10 ma s2 40 
DHỔI HE. 22-2 22620612 16 032/24 142488/ 21 64, 65 
ISGIOIL. 225262156 126 85x01 44622518 sg c5 46 tẻ 166, 168 
lsovaleranđdehit.......................... 239 
IUEAO: sec 006i bón á 000815 s0 6B(SuÐ E3 ae ki ngu 108, 110 
K 
Kali :lIfBẨE:- ;¿ ¿2:2 x2262x 6Ã nga báu g0 esseẻ 53 
Kali photphaẨL ::.:-::-:: 4< 0ó 0 5óÓóÓóÓóÔ222122yxsevSä 66 
KếtI[NNh:- -. s2: (2y 6124266 Ea 4iá 62g58 0‹t06 44 104 
Khí đồng hành............................ 202 
Khí đốt, khí thiên nhiên_................. 81, 202 
KKhÌ(|D,(GAS?< 243-125 s2 3883 s2, 180021852 0//0Á8,5e3y5 se 65ê đuIệi 84 
KHÍ Hồ d0 si a2 1064 2á 2400-14 si rang đo. 202 
Khí than.ƯỚI- ¿cac da can n 22696 õsaxäa 84 
KliiTf CƯỜNG - -š ¡s2 22£ sec 2x60 ¿26a tia tleesuire f8, 81 
L 
Eleso 0P" ốc... ốẽ ố 171 
Liện KẾT... sáá15-14 221064 sba@ sa 00á at Aoi 123 
Liên kết hiđro ................... 222, 223, 250 
LÍ OHGf - ¿s22 s2 0586 ea de se sesd nỗi 6,66 0á g2 171 
LÍNI:TÌIHHÙR): z3 5002 2 Sai S2 sàn tòa gể dáng 00h d8 ga G2 Suê 38 
LIGSXIỂ: (¡2 tt c0 ông Ấýg ài600)ã tuảibdng te 12, 14, 252 
LCG:Hd2ZỞ: sa 20 62066 2 24:662082800222068/a6 66x 12,14 
M 
MBiil6-HIE+ ¿2 -2sx2222x ba tiksi4 a2 6) 83042 38 
Magie photphua .......................... 62 
MBIGZIE: 122065655586 ¿d0 b2 sug Eave sdaasig 81 
MB2UU: -š 2/2221 0g ổn lá e0 -Osl là ý ai luyng aiexb5 198 
ME +.-- 2222655620 66 tá Sv2asg 20g vuông lô aidue# 95 
Mentol, menton.......................... 171 
Ms 2 2-2205 2s 269 S0 kuA lò sô luệnế 80, 141 
MGtaHiil .:.+-:33221122 22-26 16g06 dốc b0 VÀ yoae 239 
Melandehit ¬--:...:-...:---s. 22v 6cAass 244 
3Metylbutanal .......................... 239 
2-Metylprgben......:...:...::-:::::.‹: ¿z2 ¿¿ 159 
Metylen clorua .......................... 211 
MGIOIHE:- z-23 s2 Siên nang chiên nó Hi 2a lọ i03 gel 162 
Mô hình phân tử, đặc, rỗng ................ 127 
Môi trường axit, kiểm _................... 18,22 
Môi trường trung tính _................... 17, 22 
Muối amoni ........................... 42, 46 


MU /AMÍĂ: cac 2y 82 bu banh quảng don 20w g lá 0e 15 


Muối cacbonat ........................... 86 
Muối cacbonat trung hoà ................... 86 
Muối đihiđro photphat_...................... 65 
Muối hiđro cacbonat_....................... 86 
Muối hiđro phofphat ....................... 65 
Muối kép ................................ 15 
90a ẽ.......... 50, 52 
Wirs1fniiif tr... ẽ.ẽ.ốẽ 53 
Muối photphat trung hoà _................... 65 
MiUốISIÍIGAE! - + s22 2096 5004áx-osnveslkAaeeiovel 91 


N 


NHDhI†Äl6SH: -:---:-...22.. 222006222 2122bá „eo 195 
Natri hiđrocacbonat ....................... 87 
NGĨÌH HfẨ lv vá xi6ca 0 òán cá 6Ä ke£ sìg-a 92A: tià 4 51,52 
NG†IHÌIE s24 225756680 5ả46:s0400mbsestnureds so 39 
Natri pBHofDHäẨ--.‹;-: ‹¿:.... 7222 2o eaad 65 
Năng lượng ion hoá .................... 34, 76 
Nhóm cacbon ............................ 76 
Nhóm cacbonyl_.......................... 238 
Nhóm cacboxyl.......................... 248 
Nhóm: GHỨC: --‹.—---- 522/23 72692213 gui 6e: aaseẽ 107 
NhôitTEÔ --....-:-:( x27 72222206 2l0À/4vibsaesse 34 
Nhiên liệu khí ............................ 84 
Nhôm cacbua ............................ 80 
NỈ" „¿2222 n2 22s sa sa dc 34, 37, 43, 44, 54 
Nitơ đioxit...................... 38, 49, 50, 53 
Ibslisff ren 1a... 39 
Nitơ monooxift................ 38, 44, 50, 53, 54 
NifophofK3. ;::::: ¿sac 22 0022622-6a se 70 
NOHAR: ;á x22 722 2622221262 edtsiệ gián cáhai ba Ê‹dae 141 
NohrfÏ5SERIi ¡202421 2+ bàn bá gi nàng Ô te 159 
Nước 

cấu:tao phân tỬ ;-....::..::: 2202262022 sa2 5 

sự điện li, tích số ion ................... 17 
Nước đá khô ............................. 85 
O 
9 e0 11.1.  ẽốẽố ẽốẽ ẽ .ố ốc ốc 141 
OGLET=GI= sa 222-0221 vỆ ca 2 80c (a0 lâu li Aa/vàtedb lu 159 
(OXII.TUiO “TÍN 2ssxs: sáa 6128 989⁄A 8: 22c g Enà06:848/22 83 
OXỈIHEHI: 2: 2352521326 8 06g62 s44 8⁄4 R4 Êg ngigigs8848:8 0x2 171 
P 
Parandehlf- ;;:‹::.-scc¿o 522% 04 12s ase 244 
II «62 0 220cc 0 014 0 dị akdb ca Giệguô gác 141 


266 


DSIIECT-CTT 4222322 x46 80006 16263 096020 a3 6 16gi0xxe 159 
GiS:E GIIE. 2G? xý 22x28 g72 4 353 bda diiatb ad bia 40600 2 159 
ftAnS PGHEZ2-BH ¿is ta giác 00126 tu 0á t4 Hoa ha go $ 159 
ĐHÍ -::: z0 š,52g6i 020585 5in-t6 lao cá ch oôg bẩn bsg si Bát 18 
Phản ứng 
cộng, tách, thế _...................... 130 
GSI0:HØA- 3s 24/846 ex2ia2-0iaf6e80/L6A08G11eu8 228 10ná 4 253 
HỮU:CƠ: ;:- 3222222295226 se vssea 130 
thuỷ phân của muối .................... 27 
trao đổiion .................... 24, 25, 26 
tr Dã? ¿a6 gui sống lễ cu 41t 6ê 241 
trÙG/HỢB: +:-35-1et se ssaxgisi51 8k3 s84 462 t8g 162 
Phân cắt liên kết cộng hoá trị ............... 130 
PSG, -s42 26442612 cái sỏi gi A6 2s: 0: 39, 51, 53 
Phiẩïi:đaffi ainoRl.....:.--:..::-+ 5z: 22x22 G7 
Phân đạm nitrat........................... 68 
Phân hỗn hợp, phân vi lượng ................ 70 
PhẩnlãN:ˆ..:::-:-.- 4; 222 2545662 bán 2 gas g 68 
Phân lân nung chảy ....................... 69 
Phân NPK, phân phức hợp .................. 70 
Phân tích nguyên tố ................... 111, 112 
PHGHGI. «:::⁄::- 1614 22se2n6soa 230, 231, 232 
PheriolpHtll6lfï....::‹..-..:::::<.:: c-cä 22156262 19 
DJ 421-4221 c2 223034 s 20529 2x6i-tosznsy xá se2if9i Y0si 189 
PHGTOINOT: ¿2272060150252 0 ásg 1 1) 564 3xy 2g tua 2b 22-sosee 169 
ElNODDHIO , 2122 s22.1 126546 12A bi cA0 2 buốt; 240cstfysAAk 34, 59 
Photpho đồ............................ B9, 62 
Photpho pentaclorua ...................... 61 
Photpho trắng ......................... 59, 62 
Phofpho triclorua ......................... 61 
PlODDHOIIIE: c3ase- s3 2g 1á, Â51 2 vuáia2/káe4 b3s2 1602-11) 61 
PHÚC CHẾ U: cà 202x020 02pv 00g xxsrtbavesd 15, 43 
PIBẨIHT: ca si 210226 Gia eibä gi cbneaesene lang lui Bánh 50 
PölibUtadlEf -:-‹:-:::.---:-3 22622222222 168 
EöIISGBIGH. 7z 4:2 0251257020212. nhiên bang uaes 168 
EGIIIIID*1,s.0 1224021662 2) 8104 nhó sáte Q0 y ống l8: /8040axug đi #08 l 162 
PDII(VITVIGIOFG)- xà s12 s2 6m62 b6 esieg 163 
Polixicloankan_........................... 151 
mi919 00851... ẽố ẽ ẽốẽ 141 
P[ODSNIRÏL +: s22 ¿s2 z3 22153 031p b02 0053 14308 âsoes 239 
EIGDSRI. -.3(---::22120062.12 C00 s2 ca la coi siáya bà £ 159 
PIGOpIlSR' + 0232. 22556 v66 ben se siea 156 
EIODIIT 2.22272500202500 v02 1 c2 0 16 175 
Propionanđehit.......................... 239 
ETODVIDGHZGÌÌ: °2 2256062 x72962)266 28285 Elaia tia 188 
PIGDVI'GlOFUS: -:::-.;:.-¿:::-:.::Ÿ2-eccaeleGe 212 
D\| 1221260202111 1622471421120 1 05 216 


Q 


Quy tắc Maccopnhicop_.................... 162 
Quy tắc thế ở vòng benzen ................ 189 
Quy tắc Zaixep_.................. 214, 218, 227 
xố... 19 
R 

GUIIRGIT” x2s:e-xy6:5: 3664 sứ bit 8) ¡ng 2i 810g 0á tui đường lệng £ 174 
REUOI .:sesisxzsoaiaaalsatsi‹lasiegslas 172 
IIÍGTHIINH 2-3 s22 2220 b2acg 2029 tu8 42g gam 2 200 


SIỈ 3x72 226253 0 s68 o6) miổa g6 màn 08 76, 88 
SIllGđÏOXỈU' +-..: 2/22 232205212122ảs6eva 77, 90 
Silic tetraflorua ........................... 39 
SiliG:tNN KH: se. s22. 2 22000 2A004 6:6 9 Câu nà 0 A2 6L6 8 89 
Silic vô định hình .......................... 89 
SIIIGSOSIT ‹- *3222725 2021222260014 026218 96 2n): x2i2 198 91 
SO0ồ KHANH ca svs:6is66ea 00543 g2 35iQuargllassdessd 87 
S0I:08IIIIGI s2 122220052 2461422-165 6 12g21 1A2 2308-12 S16 98 
Sơi:tHuUỷ TÍNH ' ;¿: +: sa 2106 6051066 b@nge 6atea sử 98 
Supephotphat đơn, kép .................... 69 
SƯ điỆHÍÍ -..:----;2⁄ 232223222222 bse 4.5 
CânDẠNỔ, s6si2šs2xtxscsyetssasxeesaoi 9 
CƠ GHẾ 22.110 Điện cả ng V44 sa se ba ¿gu 5 
GỮa HƯỚC: ‹:.-.;-. 0 22 (212 08622 be Da at 17 
9410/91019111111P.777Ẻ 11887... ẽ 6 
TH ` ¿22-20312214 x60201102066102022/A/1921/8.2/A/0ag:ax 194 
T 
TQCDỒN,: 3:22 (625062 ad kioo se 171, 172, 173 
TỒN] +: 7š. s22 2322112921460 obpstsvaanbiie 183 
TGHAliff: :::..22-50:022226 y5 G044 (0g tia lv 196 
TêH:gốG 2 GhỨC- s2 2y 26614 262k Baauf 108 
Tên mạch cacbon........................ 108 
Tên thay thế ............................ 108 
Tết tiôhg:tHƯỜN: ¿say c9 22sas seoebsdDieieaueaS 107 
Than antraxit, bùn, cốc, gỗ, HẦU ...cc¿cŸ?Ÿc“¿ ¿c2 81 
TH GHỈ:. s22 ác cà 20g n tờ ni D406 dd lbabbefayee 78 
Than HoẠt HH --:;-: 2š: 22a az ve eEia 80 


TH HO: 62256144 16g08 2106 Quản tố GÀ 10a Eoeg quê d 202 


THUỐC HỘI a+21xeciynu ve taaeoltkst i2 sva 4 233 
Thuốc nổ đen.......................... 53, 80 
'THUỂ HPHHiSs<: s26 2a seo lg se A24 mee 87, 98 
Thuỷ thi KỈ - ‹:s:¿:32.1-i252 26546 s22:á 6sV6iadia 3 93 
Thuỷ tinh lỏng ............................ 91 
Thuỷ tinh thạch anh........................ 93 
TU động HÓA. ; se ssax bi tiến 2á 2miốn l ssne Siệ 50 
Thuyết cấu tạo hoá học .................... 122 
HN 2á 562462 0 án cễ S225 tong S644 9 056 lỳgfĐ thế sen 272 191 
'TO|UÔR] -š 22602212613 2950595 Vợ E bì i6 8 ng don giếng ga gtể 188 
Trinitrobenzen........................... 233 
Trinitroglixerol ........................... 233 
TrinifobleHol. ::z:¡-::: ¿z2 2222522 “22 233 
TRHNWOUHUGN- 22222222 .soaaasid 51, 191, 233 
2 ĐI. ci2ás69as20sex6llepedrgaaslaiatiaogbei6 217 
TiOXIHSIWIGH- : ¿2251652720662 8-xốs ad 2taês 244 
U 

Đ: ‹ 22652262 16v se LỆ, chà bai 2864 0A 4xx Bá] 68, 105 
V 

MÔN: «i25 12hiesevauEiehiufl: 26c s‹dinisnuône lniệnHa\ug'eu02, 50 
Vi khuẩn cố định đạm ...................... 54 
VINVỈ[ ‡ +22. s2 2y 8666x460 Ben t xá 156 
MÌHVWÍ:GIDFU8: -›.:::5215 2.22 0 Đa bái ⁄uện bệ ca A2 163 
VIHVI-TÏGFU- --.::21- 10221 c0csaásGac Đá ae 2 211 
X 

AAOT |! <2 xốp tuyệt ái 018 A6 giá nh d0, 00x sua Sạa 98h ác s 198 
XGCDGIN +2: 03 11026622201 22622 22x gieed 90 
XG[OÏTE “: 2226222032816 1756 0Luệng Và GP nhi s0 ,S20E/056024 238 
Xioloankan.....:..::..::..:.:.::.::.-: 135, 152 
2ÁIGIODU: si 20026 20166 20645061820 sẽ 148, 149 
XÌGIOHIGXST. - 2-1 2222 1222601114: 38 t0 duc H2 20g de 148 
2IGIODGII LAI! ¿4-2262 1322502242146 s2g ME s02 A B53 1e xoa 8 148 
2IGIODIODSIH, 2 -..3⁄62-s2:3e 8s 08446072001 -302 x2 148, 149 
XIỂHÌ ¿ó8 5 30i<22iö96àibsangSdibs0i 0088 6g 2(8,S da 191 
m-Xilen, o-xilen, pxilen ................... 188 
Xi măng, ximăng Pooclăng ................. 95 
Xitroneloll --.:::-.:::..::.::::-s<:s sẻ 172, 221 


267 


Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Bài 4 
Bài 5 
Bài 6 
Bài 7 
Bài 8 


Bài 9 

Bài 10 
Bài 11 
Bài 12 
Bài 13 
Bài 14 
Bài 15 
Bài 16 
Bài 17 


Bài 18 


Bài 19 
Bài 20 
Bài 21 
Bài 22 
Bài 23 
Bài 24 


Bài 25 
Bài 26 
Bài 27 
Bài 28 
Bài 29 
Bài 30 
Bài 31 
Bài 32 


268 


MỤC LỤC 


Trang 

Chương T : Sự điện li 

Sự điện li 4 
Phân loại các chất điện li 8 
Axit, bazơ và muối 11 
Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ 17 
Luyện tập Axit, bazơ và muối 22 
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li 24 
Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li 30 
Thực hành Tính axit - bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch 

các chất điện li 32 
Chương 2 : Nhóm nitơ 

Khái quát về nhóm nitơ 34 
Nitơ 37 
Amoniac và muối amoni 41 
Axit nitric và muối nitrat 49 
Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ 56 
Photpho 59 
Axit photphoric và muối photphat 63 
Phân bón hoá học 67 
Luyện tập Tính chất của photpho 

và các hợp chất của photpho 71 
Thực hành Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho. 

Phân biệt một số loại phân bón hóa học. r3 
Chương 3 : Nhóm cacbon 

Khái quát về nhóm cacbon 76 
Cacbon f8 
Hợp chất của cacbon 83 
Silic và hợp chất của silic 89 
Công nghiệp silicat 93 
Luyện tập Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng 99 
Chương 4 : Đại cương về hoá học hữu cơ 

Hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ 102 
Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ 106 
Phân tích nguyên tố 111 
Công thức phân tử hợp chất hữu cơ 115 
Luyện tập Chất hữu cơ, công thức phân tử 120 
Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ 122 
Phản ứng hữu cơ 130 
Luyện tập Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ 133 


Bài 33 
Bài 34 
Bài 35 
Bài 36 
Bài 37 
Bài 38 


Bài 39 
Bài 40 
Bài 41 
Bài 42 
Bài 43 
Bài 44 
Bài 45 


Bài 46 
Bài 47 
Bài 48 
Bài 49 


Bài 50 


Bài 51 
Bài 52 
Bài 53 
Bài 54 
Bài 55 
Bài 56 
Bài 57 


Bài 58 
Bài 59 
Bài 60 
Bài 61 
Bài 62 
Bài 63 


Chương 5 : Hiđrocacbon no 

Ankan : Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp 
Ankan : Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí 
Ankan : Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng 
Xicloankan 

Luyện tập Ankan và xicloankan 

Thực hành Phân tích định tính 

Điều chế và tính chất của metan 


Chương 6G : Hiđrocacbon không no 
Anken : Danh pháp, cấu trúc và đồng phân 
Anken : Tính chất, điều chế và ứng dụng 
Ankađien 

Khái niệm về tecpen 

Ankin 

Luyện tập Hiärocacbon không no 

Thực hành Tính chất của hiđrocacbon không no 


Chương 7 : Hiđrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên 


Benzen và ankylbenzen 

Stiren và naphtalen 

Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên 

Luyện tập So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của 
hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no 
Thực hành Tính chất của một số hiđrocacbon thơm 


Chương 8 : Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol 
Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon 

Luyện tập Dẫn xuất halogen 

Ancol : Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí 

Ancol : Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng 
Phenol 

Luyện tập Ancol, phenol 

Thực hành Tính chất của một vài dẫn xuất 

halogen, ancol và phenol 


Chương 9 : Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic 
Anđehit và xeton 

Luyện tập Anđehit và xeton 

Axit cacboxylic : Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí 
Axit cacboxylic : Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng 
Luyện tập Axit cacboxylic 

Thực hành Tính chất của anđehit và axit cacboxylic 


136 
140 
144 
148 
152 


154 


156 
159 
166 
171 
175 
180 
184 


186 
194 
197 


206 
208 


210 
218 
220 
225 
230 
234 


236 


238 
245 
248 
252 
259 
261 


A 
s 
° 
Ằ 
h 
lạ) 
ø 
ø 


Œ 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 


1. TOÁN HỌC 7. ĐỊA LÍ 11 
e ĐẠI SÓ VÀ GIẢI TÍCH 11 8. TÍN HỌC 11 
e HÌNH HỌC 11 9. CÔNG NGHỆ 11 
2. VẬT LÍ 11 10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 
3. HOÁ HỌC 11 11. GIÁO DỤC QUÓC PHÒNG - AN NINH 11 
4. SINH HỌC 11 12. NGOẠI NGỮ 
5. NGỮ VĂN 11 (tập một, tập hai)  e TIỀNG ANH 11 e TIỀNG PHÁP 11 
6. LỊCH SỬ 11 e TIỀNG NGA 11 e TIỀNG TRUNG QUÓC 11 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 - NÂNG CAO 


Ban Khoa học Tự nhiên : « TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11, HÌNH HỌC 11) 
e VẬT LÍ 11 s HOÁ HỌC 11 s SINH HỌC 11 
Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn :_s NGỮ VĂN 11 (tập một, tập hai) 
e LỊCH SỬ 11 e ĐỊA LÍ 11 
e NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 11, TIẾNG PHÁP 11, 
TIẾNG NGA 11, TIẾNG TRUNG QUỐC 11) 


má vạch để 


Tem chống giả Giá s19 4180970 


